PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
THERAVADA 


PHƯƠNG PHÁP 
THỰC HÀNH 
THIÊN ĐỊNH 


TÁC GIẢ: SƯ THANH MINH 
TRỤ TRÌ: CHÙA PHÚC MINH 
Địa chỉ: Thôn La Nguyễn, xã Minh Quang, huyện 
Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 


[sÌ.è NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 


=í 


LỜI TỰA 


Cuốn sách nhỏ này ghi chép lại những bài giảng cơ bản của sử 
Thanh Minh vềphương pháp thực hành thiển định vào các buổi 
thuyết pháp hằng tuần ở chùa Phúc Minh. Cuốn sách có nội 
dung ngăn gọn, dễ hiểu, phù hợp với những ai muốn tìm hiểu và 
thực hành 4o đề mục thiên định theo đúng với chánh pháp của 
Đức Phật. 

Một hành giả thành tựu về thiên định thì đạt được sự tĩnh 
lặng, sự an lạc ngay trong hiện tại này, và đồng thời giúp chếngự 
mạnh mẽ các phiên não trong tâm. Và quan trọng hơn hết, định 
lực thâm sâu chính là nên tảng vững chắc để hành giả tiến hành 
pháp thiên mình sát Vipassana, nhờ đó liễu tri được bản chất 
thật sự của Pháp cần phải liễu tri. 


Samadhim bhikhhave bhãvetha 
Samahito bhikkhave bhikhhu 
yathabhutam paJanafi” 

“Này các Tỷ-kheo, hấy tu tập định. Tỷ—kheo có định sẽ 
liễu tri đúng như thật các pháp (Bốn Thánh Đô) như chứng 
thực sự là”. 

- Trích kinh Định (Samadhi Sutta)- 


Chùa Phúc Minh, 
2019 


MỤC LỤC 


KHÁI QUÁT VỀ THIỀN ĐỊNH .......................---- + << <<<2 4 
CÁC PHÁP THIỀN CHỨNG ĐẮC AN CHỈ ĐỊNH 

THIỀN NIỆM HƠI THỞ: ........................... - -c cs SE s k4 8 
THIỀN QUÁN 32. THỂ TRƯỢC..................... ----- c2 < +55: 42 
Ie215'408-4::5ì0/. 227707 ...ẻẽẽ 53 
BỐN PHÁP THIỀN VÔ SẮC GIỚI ...................... --- ---: 62 
THIÊN NIÊM XÁC CHẾT tác 0666160010612463222246292006468i66 69 
THIỀN TÂM TỪ................. --L- -- ck E222 111122211 E2 kkrrra 83 
THIỀN TÂM Bl.................-- 2< S211 22211 E2 krrrd 1OO 
isifz!4Ê-9.8 sim”... 114 
T11 ẤT HẠ NT TT sex ssenobitkeslboftdseebiBitpbspeoltdobse 131 
CÁC PHÁP THIỀN CHỨNG ĐẮC ĐỊNH CẬN HÀNH 
THIỀN NIỆM ÂN ĐỨC PHẬT...................... - « sssss <2 146 
THIỀN NIỆM ÂN ĐỨC PHÁP...................... -c cssss s2 16O 
THIỀN NIỆM ÂN ĐỨC TĂNG..................... c«sssss s2 174 
THIÊN MIỆM GIỔI cá co cic 116166512661 236616x1635ps85caS£x 183 
THIỀN NIỆM THÍ.............. - - LG kc S1 S129 95351 111k ekres 193 
TH MNNIEKT THIÊN c4 xix46aaodldasa203800i0waxevd 2O1 
THTỀMN NMIEM SŨ GIẾT, seeas-2224xsyebc0y245.5844x56565.8600,5E 212, 
THIỀN NIỆM NIẾT BÀN....................---- -- cv krsed 222, 
THIỀN NIỆM THỨC ĂN............. .--- -- -- - c sssscsccsz 234 


THIỀN PHÂN TÍCH TỨ ĐẠI..................... - «« sssss c2 247 


KHÁI QUÁT VỀ THIỀN ĐỊNH 


Thiền (Jhãna): Là sự tu tập, phát triển tâm làm cho 
tâm trở lên cao thượng. 

Định (Samadhi): Là sự tập trung tâm liên tục trên 
một đối tượng duy nhất. 

Thiên định là sự tu tập làm cho tâm được định tĩnh, 
trong sáng, thanh lọc tâm khỏi mọi cấu uễ phiển não. 


CÓ CÁC LOẠI ĐỊNH NHƯ SAU: 

Định an chỉ: Tâm nhận biết một đối tượng liên tục nên 
chứng đắc được các tầng thiền sắc giới và vô sắc giới. 
Định cận hành: Do tâm nhận biết nhiều đối tượng, nên 
chỉ đạt đến cận định, thuộc về tâm thiện dục giới. 

Định hiệp thế: Là định có tánh thiện trong tam giới, là kết 
quả của thực hành thiền định. 

Định siêu thế: Là định thuộc Thánh quả, là kết quả của 
thực hành thiền tuệ. 


SỐ LƯỢNG CÁC ĐỀ MỤC THIỀN ĐỊNH: 

‹ 1 đề mục thiền hơi thở; 

‹ 1 đề mục thiền thân hành niệm (32, thể trược); 
- 1O đề mục thiền kasina; 

‹ 4 thiền vô sắc; 

- 1o đề mục thiền quán tử thi bất tịnh; 

- 4 Phạm trú; 

‹ 1O đề mục thiền chứng định cận hành. 

Tổng cộng: 4O đề mục thiển định. 


VỀ MỨC ĐỊNH & MỨC THIỀN: 

1O pháp thiền dưới đây chỉ chứng đắc được cận định: 
- Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm 
thí, niệm Thiên, niệm sự chết, niệm Niết Bàn, niệm vật 
thực, phân tích tứ đại. 

m 3O pháp thiền chứng đắc an chỉ định: 

‹ 1O kasina & niệm hơi thở = 11 pháp thiền: Đạt đến tứ 
thiền; 

- 1O bất tịnh quán và thân hành niệm = 11 pháp thiền: 
Đạt đến sơ thiền; 

‹ 3 Phạm trú đầu - Từ, bi, hý: Đạt đến tam thiền; 

‹ 1 Phạm trú xả: Đạt đến tứ thiền; 

‹ 4 vô sắc giới: Đạt đến tứ thiền vô sắc. 


VỀ SỰ VƯỢT QUA: 
‹ Sơ thiền vượt qua định cận hành; 
‹ Nhị thiền vượt qua tầm, tứ; 


- _ Tam thiền vượt qua hi; 

- Tứ thiền vượt qua lạc; 

‹ . Không vô biên xứ vượt qua tứ thiền sắc giới; 

- _ Thức vô biên xứ vượt qua không vô biên xứ; 

‹ _ Vô sở hữu xứ vượt qua thức vô biên xứ; 

‹ _ Phi tưởng phi phi tưởng xứ vượt qua vô sở hữu xứ. 


VỀ SỰ MỞ RỘNG: 

Chỉ có 1o đề mục kasina là cần được mở rộng. Mục đích 
mở rộng là để có thể: 

- Nghe tiếng với thiên nh1; 

‹ _ Thấy sắc với thiên nhãn; 

‹ _ Biết tâm chúng sinh bằng tâm của mình. 


VỀ NỀN TẢNG: 

‹ _9 kasina (trừ kasina hư không) làm nền tảng để chứng 
‹ thiền vô sắc giới; 

‹ _1O kasina làm nền tảng để chứng các loại thần thông; 

‹ 3 Phạm trú f- b¡— hỷ làm nền tảng để chứng Phạm trú 
Xã; 

‹ _ Mỗi vô sắc cấp dưới làm nền tảng cho vô sắc cấp trên; 

‹ _ Phi tưởng phi phi tưởng làm nền tảng cho điệt tận định; 
‹ _ Tất cả đề mục làm nền tảng cho sự thực hành thiền tuệ 
và cho sanh thú tốt đẹp. 


VỀ SỰ TU TẬP: 

Muốn thực hành được các đề mục thiền thì trước tiên, 
hành giả phải thân cận và xin đề mục thiền từ một bậc 
thiện tri thức: 

.- Từ Đức Phật; 

-_ MộtvịA La Hán có đắc thiền 

- _ Mộtvị Bất Lai có đắc thiền; 

- _ Một vị Nhất Lai có đắc thiền; 

-  Mộtvị Dự Lưu có đắc thiền; 

- _ Một phàm nhân đắc thiền; 

- _ Một vị Tam Tạng, Nhị Tạng, Nhất Tạng. 

Đó là những bậc thiện tri thức đáng để hành giả xin đề 
mục thiền. 


Những điều hành giả nên thực hiện khi đi học thiền: 

‹ Không nên tỏ vẻ sang trọng, có nhiều tùy tùng; 

- - Mang rất ít đồ đạc, sống viễn ly cao độ; 

‹ _ Cung kính, lễ phép với thầy; 

- _ Thực hiện phận sự của người đệ tử khi có cơ hội; 

- . Nên thường xuyên tham vấn và trình pháp với thầy. 


NHỮNG PHÁP THIÊN 
CHỨNG ĐẶC AN CHI ĐỊNH 


THIỀN NIỆM HƠI THỞ: 


Thiền niệm hơi thở là pháp thiền phổ thông nhất. Có 
nhiều trung tâm thiền và rất nhiều thiền sinh trên thế giới 
hiện nay đang thực hành pháp thiền này. Thiền niệm hơi 
thở thường được hướng dẫn cho những thiền sinh sơ cơ, 
những người bắt đầu đi vào con đường thiền tập. 

Trong nhiều bài kinh Nikaya, Đức Phật đã giảng dạy và 
dùng nhiều lời tán thán, khích lệ các vị Tỳ kheo nên tinh 
tấn thực hành pháp thiền cao thượng này. Kinh Trung Bộ 
118— Kinh quán niệm hơi thở, Đức Phật dạy: 


“Nhập tức xuất tức niệm, này các Tỳ-kheo, được tu 
tập, được làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn, công 
đức lớn. Nhập tức xuất tức niệm, được tu tập, làm 
cho sung mãn, khiến cho bốn niệm xứ được viên 
mãn. Bốn niệm xứ được tu tập, làm cho sung mãn, 
khiến cho bảy giác chi được viên mãn. Bảy giác chi 
được tu tập, làm cho sung mãn, khiến cho minh giải 
thoát được viên mãn. 


Ty-kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến 
ngôi nhà trống và ngồi kiết già, lưng thẳng và trú 
niệm trước mặt. Chánh niệm, vị ấy thở vô; chánh 
niệm, vị ấy thở ra. 


Thở vô dài, hay thở ra dài, vị ấy biết. 

Thở vô ngắn, hay thở ra ngắn, vị ấy biết. 

"Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô', 

"Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", 

"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

(Bốn phần này là pháp niệm thân, là phần thực hành thiên 
định.) 


"Cảm giác hý thọ, tôi sẽ thở vôi, 

"Cảm giác hÿ thọ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô', 

"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô', 

"Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô', 

"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
(Bốn phần này thuộc pháp niệm thọ, hay thọ quán niệm 
xứ) 

"Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô', 

"Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", 


"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"Với tâm định tính, tôi sẽ thở vô”, 
"Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô', 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
(Bốn phần này là niệm tâm, tâm quán niệm xứ) 


“Quán vô thường, tôi sẽ thở vở, 

"Quán vô thường, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

"Quán ly tham, tôi sẽ thở vô', 

"Quán ly tham, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

"Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô', 

"Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

"Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô', 

"Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

(Bốn phần này là niệm Pháp, Pháp quán niệm xí). 
Nhập tức xuất tức niệm, này các T)-kheo, tu tập như 

vậy, làm cho sung mãn như vậy, được quả lớn, được công 

đức lớn.” 


GIAI ĐOẠN I: CHUẨN BỊ 
1. Phải có địa điểm hành thiền thích hợp: 

Người muốn hành thiền thì trước tiên phải lựa chọn 
một chỗ hành thiền thích hợp, tức là một nơi yên tĩnh, ít 
tiếng động, ít người qua lại nhất. 

- - Nếu ởtrung tâm thiền thì ngồi tại thiền đường; 
- - Nếu ở nhà thì nên có một căn phòng riêng biệt; 


1O 


- - Nếu không có phòng riêng thì cố gắng tìm một nơi yên 
tnh khác như: Dưới gốc cây, ngôi nhà hoang, trong hang 
núi, ngoài cánh đồng,,... 


2. Tư thế ngồi thiền: 
Ngồi thế kiết già, giữ lưng thẳng là thế ngồi tốt nhất. 


Hỏi: Nếu không thể ngồi tư thế kiết già thì có thể ngồi 
bằng tư thể khác được không? 

Đáp: Có thể ngồi các tư thế khác, nhưng phải luôn giữ cho 
lưng thẳng. 


GIAI ĐOẠN 2: THEO DÕI HƠI THỞ 

Hỏi: Thể nào là “đặt niệm trước mặt”? 

Đáp: Niệm là ý thức ghi nhận hơi thở. Có nghĩa là hành 
giả phải tập trung tâm ở ngay cửa mũi, chỗ có hơi thở ra 
vào và nhận biết hơi thở đó một cách rõ ràng, liên tục 
trong suốt thời thiền, chứ không được để tâm ở những vị 
trí khác và không được lãng quên hơi thở. 


Hỏi: Nhận biết hơi thở bằng tâm hay bằng mắt? 

Đáp: Nhận biết hơi thở bằng sự xúc chạm và bằng ý thức. 
Có nghĩa là trước tiên, hành giả phải cảm nhận hơi thở ra 
vào có sự xúc chạm vào da ở cửa mũi, da ở chóp mũi hoặc 
đa ở môi trên. Ba điểm đó được gọi là điểm xúc chạm vì 
hơi thở thường xuyên xúc chạm vào nó. Sau đó thiền sinh 
giữ tâm sát ở cửa mũi và luôn có ý thức tĩnh giác ghi nhận 
hơi thở đi vào, đi ra. 


11 


PHƯƠNG PHÁP THEO DÕI HƠI THỞ: 
1. Nhận biết hơi thở ngắn, đài: 


Đức Phật dạy: 

Thở vô dài, vị ấy biết: "Tôi thở vô dài". 

Hay thở ra dài, vị ấy biết: "Tôi thở ra dài". 
Hay thở vô ngắn, vị ấy biết: "Tôi thở vô ngắn. 
Hay thở ra ngắn, vị ấy biết: "Tôi thở ra ngắn. 


Hỏi: Thế nào là hơi thở dài? Thế nào là hơi thở ngắn? 

Đáp: Hơi thở vào chậm chậm, đi ra chậm chậm là hơi thở 
đài. Tức là sự dài về thời gian. Hơi thở vào nhanh, ra 
nhanh là hơi thở ngắn. Tức là sự ngắn về thời gian. 


2. Nhận biết toàn thân hơi thở: 


An 


Đức Phật dạy: “Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy 
tập; "Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


Hỏi: Thế nào là cảm giác toàn thân hơi thở? 
Đáp: Có nghĩa là thiền sinh cảm nhận hơi thở một cách 
trọn vẹn từ thời điểm đầu đến thời điểm cuối: 

‹ Thời điểm đầu: Hơi thở bắt đầu đi vào; 

‹ Thời điểm giữa: Hơi thở đang đi vào; 

« Thời điểm cuối: Hơi thở đã đi vào; 

Tương tự như vậy với hơi thở ra. 

3. Nhận biết hơi thở an tịnh: 


Đức Phật dạy: 
"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô', vị ấy tập; 


12 


"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


Hỏi: Thể nào là “an tịnh thân hành tôi sẽ thở vào, an tịnh 
thân hành tôi sẽ thở ra”? 

Đáp: An tịnh là giai đoạn hành thiền đã có những tiến 
triển tốt, đã duy trì được chánh niệm lâu hơn, các vọng 
tưởng đã giảm bớt, tâm trở nên thanh tịnh và an ổn dần 
dần. Ở giai đoạn này, hơi thở trở nên rất nhẹ nhàng và vi 
tế. Thiền sinh phải liên tục chánh niệm, tỉnh giác để tiếp 
tục nhận biết hơi thở. 


VƯỢT QUA CHƯỚNG NGẠI BÊN NGOÀI: 

Nếu hành giả quá ưa thích những ngoại cảnh sau thì 
chúng sẽ là chướng ngại cho việc phát triển định: 

- Ưa thích công việc; 

- Ưa thích hội chúng; 

- Ưa thích nói chuyện; 

- Ưa thích ngủ nghi; 

» Không phòng hộ các căn; 

‹ Không tiết độ trong ăn uống. 

Để có sự tiến bộ trong việc hành thiền, thiền sinh cần 
phải từ bỏ những sự ưa thích đó, tức là: 

‹ Không ưa thích hội chúng; 

„ Không ưa thích công việc; 

„ Không ưa thích nói chuyện; 

‹ Không ưa thích ngủ nghĩ; 

« Có phòng hộ các căn; 

‹_ Có tiết độ trong ăn uống. 


13 


VƯỢT QUA CHƯỚNG NGẠI BÊN TRONG: 

Có s loại tâm ô nhiễm, còn gọi là s triền cái thường sinh 
khởi trong lúc thiền sinh đang thực hành thiền, đó là: 

‹Ổ Tham dục; 

- Sân hận; 

‹ Hôn trầm - Thụy miên; 

« Trạo cử - Hối quá; 

« Hoài nghĩ. 

Năm tâm ô nhiễm này làm cho chánh niệm thường bị 
gián đoạn, làm cân trở cho sự phát triển định. Hành giả 
cần phải tinh tấn trừ bỏ chúng thì mới phát triển được 
thiền định. 


1. Đối trị tham dục: 

Tham dục khởi lên với một người thường ưa thích sắc 
đẹp. Muốn đối trị nó thì thiền sinh nên thường xuyên tác 
ý đến khía cạnh bất tịnh của sắc, khiến cho ghê gớm và 
nhàm chán sắc, thì tham dục sẽ được chế ngự. 


2. Đối trị sân: 

Sân hận khởi lên với một người thường xoi mói những 
tính xấu của người khác. Muốn đối trị sân thì thiền sinh 
thường xuyên tác ý đến những đức tính tốt của mọi 
người, thấy mọi người đáng yêu, đáng mến thì sân hận sẽ 
được chế ngự. 


3. Đối trị hôn trầm - thụy miên: 
Hôn trầm là trạng thái tâm thụ động, chán nản. Thụy 


14 


miên là trạng thái ủ rũ, buồn ngủ. Hai tâm này khởi lên 
khi tâm ở trạng thái trì trệ, thiếu tinh tấn. Muốn đối trị 
hôn trầm-thụy miên, hành giả phải phát khởi tinh tấn, 
phải tác ý đến sự ngắn ngủi của kiếp người, nên phải gấp 
rút hành thiền cho chóng được giải thoát. 


4. Đối trị tâm trạo cử - hối quả: 

Trạo cử là sự bất an ở nơi thân. Hối quá là sự bất an ở 
nơi tâm. Bất an sinh ra do nhiều nguyên nhân như: 

- Sựtinh tấn thái quá; 

« Các căn không thu thúc; 

‹« Giới luật không trong sạch; 

Muốn đối trị trạo hối thì phải quân bình s căn và 7 giác 
chi, phải thu thúc các căn và giữ giới trong sạch. 


s. Đối trị hoài nghỉ: 

Hoài nghi khởi lên khi hành giả thân cận với người có 
tà kiến hoặc tự mình khởi lên tà tư duy, suy nghĩ sai về 
giáo pháp và sự thực hành giáo pháp. Muốn đối trị hoài 
nghi thì phải tưởng niệm đến ân đức Phật - Pháp - Tăng, 
niệm giới, niệm thí, niệm Thiên. 


GIAI ĐOẠN 3: XUẤT HIỆN ÁNH SÁNG NIMITTA 

Nếu thiền sinh có ít cấu uế, tức là không bị chướng ngại 
bởi s triền cái, thì ánh sáng hay nimitta sẽ xuất hiện dễ 
đàng. Có 3 loại nimitta: 

‹ Chuẩn bị tướng: Lúc đầu nimitta xuất hiện thường có 

màu xám như khói thuốc. Thiền sinh không cần bận 


15 


tâm đến nó. Đây là chuẩn bị tướng. 

‹ Học tướng: Thiền sinh vẫn tiếp tục chánh niệm trên 

hơi thở thì màu khói xám đó sẽ trắng dần lên. Thiền 

sinh cũng không cần bận tâm đến nó. Đây là học tướng. 

‹ Tợ tướng: Thiền sinh tiếp tục chánh niệm trên hơi 

thở thì màu trắng đó sẽ dần dần tỏa sáng rực rỡ. Đây là 

tợ tướng. 

Dù ánh sáng đã xuất hiện rõ ràng rồi, thiền sinh vẫn 
tiếp tục chánh niệm trên hơi thở, chưa vội quan sát ánh 
sáng đó vì nó vẫn còn non yếu. 


Hình dáng nimitta: 

Ánh sáng nimitta đó là sắc do tâm sinh. Do chánh niệm 
tinh giác trên đối tượng hơi thở liên tục nên các cấu uế, 
phiền não được chế ngự; tâm của thiền sinh trở nên định 
tính, thuần tịnh, trong sáng và nó tạo ra các nhóm tổng 
hợp sắc trong sáng đó. Đó cũng là ấn chứng của một tâm 
đắc định. 

Tùy vào tưởng của mỗi thiền sinh mà hình dáng 
nimitta có sự khác biệt nhau. Mình tưởng nó giống cái gì 
thì nó sẽ ra hình dạng đó. Vì vậy, có người thấy nó giống 
như bông hoa, có người thấy nó giống vườn cây hoặc như 
vầng mây, như thảm lụa, như ngọn núi, như mặt trăng, 
mặt trời,... 


GIAI ĐOẠN 4: DUY TRÌ ÁNH SÁNG NIMITTA 
Muốn chứng đắc được các tầng thiền thì thiền sinh 
phải duy trì được ánh sáng nimitta này càng lâu càng tốt. 


16 


Thời gian đầu, nimitta còn non yếu nên thiền sinh không 
nên để tâm đến màu sắc, hình dáng của nó mà vẫn chú 
tâm trên hơi thở để cho nimitta và hơi thở đó hợp nhất lại 
với nhau. 

Khi nimitta với hơi thở đã hợp nhất với nhau rồi thì 
nimitta sẽ trở nên mạnh mẽ và ổn định. Nếu thiền sinh có 
thể duy trì được nimitta liên tục từ 2 đến 3 giờ thì mới nên 
để tâm sang nimitta. 

Khi để tâm sang nimitta và duy trì được nó liên tục từ 2, 
giờ đến 3 giờ thì thiền sinh sẽ dần dần phát triển vào đến 
cận định hoặc an chỉ định. 


Các yếu tố hỗ trợ cho việc duy trì ánh sáng nimitta: 
‹ Trú xứ thích hợp; 

Thời tiết thích hợp; 

Thực phẩm thích hợp; 

Lời nói thích hợp; 

Thân cận người thích hợp. 


Hỏi: Trú xứ thích hợp là gì? 
Đáp: Là một chỗ ở thích hợp với người hành thiền. Thiền 
sinh nên ở một tịnh thất riêng biệt, không nên ở chung 
phòng với nhiều người. Nên ở một nơi có không gian yên 
tính, vắng vẻ, thoáng mát. Trú xứ thích hợp có những yếu 
tỐ Sau: 

‹_ Không quá xa làng: Xa thì khó kiếm các vật dụng; 

„ Không quá gần: Gần thì dễ phan duyên; 

‹ Có đường đi lại: Thuận tiện giao thông; 


17 


-_Ítngười qua lại: Không ồn ào, náo nhiệt; 

-_Ít ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò 
sát,... 

-_ Dễ kiếm bốn thứ cần dùng: Có những tín đồ cúng 
đàng tứ vật dụng; 

‹_ Có bậc thiện tri thức: Có những vị thông thạo pháp 
học và pháp hành hướng dẫn để thực hành cho đúng 
pháp. 


Hỏi: Một tu viện như thế nào thì không thích hợp cho việc 
hành thiền? 

Đáp: 

- _ Một tu viện có đông người tụ họp nhưng không có 
pháp hành thiền: Thường xuyên bận họp hành, tiếp 
khách; 

- _ Tu viện đang bắt đầu xây dựng: Phải tham gia xây dựng, 
mệt mỗi; 

- _ Tu viện quá hoang tàn, tả tơi: Phải tham gia sửa chữa; 

‹ Nơi gần đường đi: Tiếng xe cộ; 

‹- _ Gần chợ, giếng nước công cộng: Nhiều tiếng người mua 
bán; 

„ . Gần vườn rau: Người trồng rau, hái rau, nói chuyện,... 

»- - Nơi có nhiều hoa đang nở rộ: Nhiều người đến hái hoa, 
ngắm hoa; 

» - Nơi có nhiều trái cây: Nhiều người đến hái trái cây; 

« - Nơi có nhiều khách du lịch; 

.Ở trung tâm thành phố: Quá chật chội, đông đúc, ồn ào; 
» - Nơi có nhiều cây gỗ quý: Có nhiều người rình rập; 


18 


- _ Gần cánh đồng: ồn ào khi vào vụ thu hoạch; 

- - Nơi có sự tranh chấp: Có nhiều phiền não; 

- _ Gần cửa sông, cửa biển: Tiếng ghe tầu chạy ồn ào; 

- - Nơi biên địa: Người dân không có chánh kiến; 

- _ Gần biên giới: Thường có chiến tranh; 

- - Nơi có quỷ thần hung đữ: Bị quấy nhiễu; 

- - Nơi không có bậc thiện tri thức: Không có thầy chỉ dạy. 


Hỏi: Thế nào là thời tiết thích hợp? 

Đáp: Thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh đều ảnh hưởng 
không tốt đến việc hành thiền. Vì vậy, thiền sinh nên chọn 
một trú xứ có nhiệt độ vừa phải: Mát mẻ vào mùa nóng và 
ấm áp vào mùa lạnh. 


Hỏi: Thể nào là thức ăn thích hợp? 

Đáp: Ăn quá no hoặc quá đói đều không thích hợp cho 
việc hành thiền. Vì vậy, thiền sinh cần ăn uống vừa đủ 
dinh dưỡng và phù hợp với khẩu vị của mình. 


Hỏi: Thế nào là lời nói thích hợp? 
Đáp: Có những lời nói khiến cho tâm an tịnh. Có những 
lời nói khiến cho tâm tán loạn. Vì thế thiền sinh chi nên 
nói những lời liên quan đến giáo pháp. Ví dụ: 

-_ Nói chuyện về ly dục; 

-_ Nói chuyện về hạnh viễn ly; 

-_ Nói chuyện về hạnh độc cư; 

-_ Nói chuyện về hạnh tinh tấn; 

-_ Nói chuyện về giới; 

- Nói chuyện về định; 


19 


- Nói chuyện về tuệ; 
‹_ Nói chuyện về giải thoát; 
‹_ Nói chuyện về giải thoát tri kiến; 
« GIữ sựim lặng thánh thiện; 
Đó là những lời nói thích hợp hhông làm cho tâm bị loạn động. 


Hỏi: Thế nào là lời nói không thích hợp? 
Đáp: Là những lời nói liên hệ đến thế sự, khiến cho tâm 
sinh lên nhiều vọng tưởng xấu như: 

‹_ Câu chuyện về sự hưởng thụ dục lạc: Sắc, thanh, 

hương, vị, xúc; 

‹_ Câu chuyện về danh vọng, lợi dưỡng; 

- Nói xấu sau lưng người khác; 

- Những câu chuyện hoang đường; 

- Những câu chuyện nhảm nhí của thế tục. 

Tất cả những lời nói vô ích đều khiến cho tâm bị vọng 
tưởng, sinh ra tán loạn, gây chướng ngại cho pháp hành 
thiền, cần phải được chế ngự. 


Hỏi: Thế nào là thân cận người thích hợp? 
Đáp: Những người thích hợp để thân cận là: 

-_ Người ít nói chuyện vô ích; 

-_ Người tinh tấn hành thiền; 

-_ Người có giới hạnh, có thiền định, có trí tuệ. 
Hỏi: Thế nào là những người hông thích hợp? 
Đáp: Không nên thân cận: 

-_ Người hay nói chuyện vô ích; 

- Người có tà kiến; 


2O 


- Người không có đức tin; 
-_ Người ham hưởng thụ dục lạc; 
° Người có nhiều phiền não; 


MƯỜI THIỆN XẢO ĐỂ ĐẮC THIỀN: 
1. Làm sạch nội-ngoại xứ: 
Nội xử: 
‹_ Cắt bỏ râu, tóc, móng tay, móng chân; 
‹_ Vệ sinh thân thể sạch sẽ. 
Ngoạ! xứ: 
-_ Dọn đẹp vệ sinh y phục, phòng thất, đồ dùng. 


2.. Quân bình các căn: Tín - tấn - niệm - định - tuệ. 
Các căn cần được quân bình đều đặn, không quá mạnh, 
không quá yếu. 


„Quân bình tín với tuệ: 
Vì nếu tín nhiều, tuệ ít thì dễ tin tưởng một cách vô căn 
cứ. Nếu tuệ nhiều tín ít thì hay xoI mói, phân tích, phê 
phán. Ví dụ: 
‹_ Tín: Với ánh sáng nimitta này, nhất định ta sẽ đắc 
thiền và đi đến giải thoát. 
- Tuệ: Là thấy rõ nimitta này do tâm định phát sinh. 

„5 Quân bình tấn với định: 
Nếu định nhiều tấn ít thì sinh thụ động. Nếu tấn nhiều 
định ít thì sinh trạo cử. 

Vì vậy, thiên sinh phải thỉnh thoảng tác ý đến tỉnh tấn. 

‹_ Ví dụ: Ta phải cố gắng tập trung trên tợ tướng. 


21 


Thỉnh thoảng, hành gia cũng phải tác ý đến định. 
Ví dụ: Ta phải để tâm nhẹ nhàng, lặng lẽ, an trú trên tợ 
tướng thì tinh tấn với định sẽ được quân bình. 


Quân bình gia định và tuệ: 

Nhất tâm là định. Thấy đối tượng rõ ràng là tuệ. 

‹_ Khi nào tuệ mạnh quá thì hướng tâm đến định; 

„_ Khi nào định mạnh quá thì hướng tâm đến tuệ; 
thì định và tuệ sẽ được quân bình. 

Niệm: 

Niệm cần trong mọi trường hợp. Chánh niệm luôn 
được duy trì thì các căn cũng được quân bình một cách 
tự nhiên. 


3. Thiện xảo về định tướng: 


‹«_ Khéo léo làm phát sinh định tướng chưa phát sinh; 
‹_ Khéo léo phát triển định tướng đã phát sinh; 
‹_ Khéo léo giữ gìn định tướng đã phát triển. 


. Nỗ lực tâm khi cần nỗ lực: 


Khi tâm trở nên lười biếng thì tu tập 3 giác chỉ: 
Trạch pháp - Tỉnh tấn - Hỷ. 


7 pháp phát sinh trạch pháp (trí tuệ): 
« Đặt câu hỏi; 

‹ Làm sạch nội-ngoại xứ; 

‹ Quân bình các căn; 

- Tránh những kẻ thiếu trí tuệ; 

‹ Thân cận người có trí; 


22 


‹ Ôn lại lĩnh vực tri kiến sâu xa; 
-_ Quyết định đối với trạch pháp. 


1I pháp đưa đến phát khởi tỉnh tấn: 

‹ Tác ý đến nỗi khổ của các đọa xứ; 

‹ Tác ý đến sự an lạc của các cõi lành; 

‹_ Tác ý đến quá trình hành đạo của chư Phật và các vị 
Thánh; 

‹_ Tác ý đến công lao của những thí chủ đã cúng dàng 
cho ta vật thực; 

‹ Tác ý đến sự may mắn được gặp giáo pháp; 

‹_ Tác ý đến bổn phận của ta phải giữ gìn và truyền trì 
giáo pháp; 

‹ Từ bỏ hôn trầm, giải đãi bằng đi thiền hành; 

‹ Không thân cận kẻ biếng nhác; 

‹ Thân cận người tinh tấn; 

‹ Ôn lại tứ chánh cần; 

‹ Quyết định đối với tinh tấn. 


1I pháp phát sinh bì: 

« Niệm Phật; 

‹ Niệm Pháp; 

„ Niệm Tăng; 

‹ Niệm giới; 

«Ổ Niệm thí; 

‹Ổ Niệm Thiên; 

- Niệm Niết Bàn; 

- Tránh người thô lỗ; 

‹ Gần người thanh cao; 


23 


« Đọc lại những điều khích lệ; 
‹ Quyết định đối với hi. 


s. Chế ngự tâm vào lúc cần chế ngự: 
Khi tâm trở nên tỉnh tấn thái quá thì hành giả cẩn tu tập 3 
giác chỉ là: Khinh an - Định - Xã. 


„5 7pháp làm sinh khởi khinh an: 
- Dùng thực phẩm bậc thượng; 
xo trong khí hậu tốt; 
„ Giữ tư thế thoải mái; 
‹ Hành theo trung đạo; 
- Tránh kẻ hung hăng; 
‹ Gần người có thân hành an tịnh; 
- Quyết tâm đối với khinh an. 


„5 11Pphấáp làm sinh khởi định: 
« Làm sạch nội-ngoại xứ; 
‹ Thiện xảo về tướng; 
‹ Quân bình các căn; 
„ Chế ngự tâm đúng lúc; 
- Tu tập tâm đúng lúc; 
« Khích lệ tâm đúng thời; 
- Nhìn mọi sự với tâm xã; 
- Tránh xa người không định tính; 
‹ Thân cận người định tĩnh; 
- _ Ước muốn chứng thiền và giải thoát; 
‹ Quyết tâm đối với định. 


24 


"5 5pháp sinh khởi xả: 
‹_ Giữ tâm xã đối với các chúng sinh hữu tình; 
« Giữtâm xã đối với các hành; 
‹- _ Tránh người nhiều tình cảm; 
‹ Thân cận người có tâm xả; 
‹ Quyết tâm đối với xả. 
6. Khích lệ tâm lúc cần khích lệ: 
Khi lười biếng, chán nản khởi lên, hành giả cần tác ý 
đến sự khẩn trương, gấp rút. Có 8 nhân sinh khẩn 
trương, gấp rút. Đó là tác ý đến khổ: 
« Khổ sinh; « Khổ ở các đọa xứ; 
‹ Khổ già; ‹ Khổ luân hồi ở quá khứ; 
‹ Khổbệnh; s Khổ luân hồi ởvị lai; 
«ồ Khổ chết; ‹_ Khổ về tìm kiếm cái ăn ở hiện tại. 


7. Nhìn tâm với thái độ xả: 


Giống như người đánh xe khi những con ngựa đang tiển đêu thì: 


« Không cần thúc giục; 

« Không cần kìm hãm. 

Cũng vậy khi tâm thiển đang tiến triển tốt thì: 
‹ Không cần khích lệ; 

- Không cần chế ngự. 


8. Tránh những người không định tĩnh: 
- Những người không biết đến giáo pháp; 
- Những người đa đoan thế sự; 
- Những người có tâm loạn động. 


25 


o. Thân cận người định tĩnh: 


-_ Thinh thoảng nên đàm luận pháp với những người 
đã dấn bước trên đường xuất ly; 
‹ Thân cận với những người đã đắc định. 


1o. Quyết định đổi với định: 


„_ Coi việc hành thiền là quan trọng; 
„ Hướng tâm về định; 

- Nương tựa vào định; 

« Khuynh hướng về định. 


Tóm lại, có 1O thiện xảo để phát triển định và 
chứng đắc thiên là: 

1. Làm sạch nội-ngog1 xứ; 

2. Quân bình các căn; 

3. Thiện xảo về định tướng; 

4. Nỗ lực tâm khi cần nỗ lực; 

5. Chếngự tâm khi cần chếngự; 
6. Khích lệ tâm khi cần khích lệ; 
7. Nhìn tâm với thái độ xả; 

8. Tránh người không định nh; 
9. Thân cận người định fnh; 

1O. Quyết định đối với định. 


5 triển cái được đè nén bởi s thiên chỉ: 


26 


Định Đènén Tham dục 
Lạc Đènén Trạo hối 
Hÿ Đènén Sân 
Tứ Đènény Nghi 
Tầm Đèwén Hôntrầm 


BỐN ẨN DỰ: 
„ Conong: Một đóa hoa trên cây đang nở. 
-_ Một con ong bay đến quá vội vàng nên quá đà, khi 
quay lại thì hết mật; 
-_ Một con bay quá chậm đến nơi thì đã hết mật; 
‹_ Một con bay vừa phải đến nơi được hưởng vị một ngọt. 
Thiên sinh khi hành thiên cũng vậy: 
- _ Nếu chú tâm mạnh mẽ quá sẽ sinh ra trạo cử; 
- _ Nếu chú tâm yếu ớt quá thì sẽ mất đối tượng; 
Vì vậy, phải gi tâm vừa phải thì sẽ chứng đắc thiển. 
„5 Mổlá sen: Sinh viên ykhoa tập mổ. 
Đặt một lá sen vào chậu nước, dùng dao mổ trên mặt lá: 
‹_ Một người mổ quá mạnh làm thủng lá; 
-_ Một người mổ quá nhẹ nên lá không đứt; 
-_ Một người đủa dao vừa phải sẽ tạo nên vết mổ trên lá. 
Thiền sinh khi hành thiền cũng vậy: 
- _ Nếu chú tâm mạnh mẽ quá sẽ sinh ra trạo cử; 
- _ Nếu chú tâm yếu ớt quá thì sẽ mất đối tượng. 
Vì vậy, phải gi tâm vừa phải thì sẽ chứng đắc thiền. 
=5 Kéo tơnhện: Vua ra lệnh kéo sợi tở nhện dài 4m. 
-_ Người quá lanh, kéo vội vàng thì tơ bị đứt; 
-_ Người sợ tơ đứt thì không dám kéo; 
-_ Người dùng sức vừa phải kéo được sợi tơ như ý. 


„_ Đồ đầu: Mộtvị thầy bảo đệ tử đổ dầu vào bình và không được 
để rớt. 
-_ Người quá hấp tấp thì làm dầu rớt; 


27 


-_ Người quá rụt rè thì dầu cũng bị rớt; 
-_ Người khéo léo dùng sức vừa phải đổ dầu đầy bình 
nên dầu không bị rớt. 

Một hành giả hành thiền khi sơ tướng xuất hiện: 
‹_ Quá tinh tấn nên tâm bị trạo cử: Không đắc thiền; 
‹_ Quá buông lơi nên tâm rơi vào giải đãi: Không đắc 
thiền; 
‹_ Biết tính tấn vừa đủ: Nên đắc thiền. 


LỘ TRÌNH TÂM ĐẮC THIỀN AN CHỈ: 
Hữu phần vừa qua —> Hữu phần rung động —>› 
—> Hữu phần dứt dòng —› Chuẩn bị —› Cận hành —› 
—> Thuận thứ —› Chuyển tộc —› An chỉ. 
(An chỉ là tâm của tầng thiên) 
SƠ THIỀN: 


“Ly đục, ly bất thiện pháp, chứng và an trú thiên thứ nhất, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh với tầm, với tí.” 


"m Lydục: 
‹_ 1y: Có thân viễn ly, tâm viễn ly và viễn ly bằng sự đè nén; 
‹_ Dục: Là sự đam mê, thèm muốn, khát khao,... đối với 
cảnh trần: Sắc, thanh, hương, vị, xúc,... 
Dục với thiền như bóng tối với ánh sáng. Có ánh sáng 
thì không có bóng tối và ngược lại. Cũng vậy có thiền 
thì không thể có dục. 


„5 Lybất thiện pháp: 
Ý nghĩa: Là xa lìa các triển cái còn lại. 


28 


Ly dục Ly bất thiện pháp 
(1hân viễn ly) (Tâm viễn ly) 
« Từ bỏ dục lạc giác quan |» Từ bỏ cấu uế của tâm 
- _ Bỏ nhân của tham - Bỏ nhân của sỉ 
‹ Thanh tịnh thân nghiệp | s Thanh tịnh ý nghiệp 


Đặc tính s thiền chỉ: 
=5 Tầm-— Vitaha: 
Định nghĩa: Là sự hướng và đặt tâm trên đối tượng. 
‹ Đặc tính: Hướng tâm vào đối tượng; 
- Nhiệm vụ: Đánh vào đối tượng; 
‹_ Biểu hiện: Dẫn tâm trên đối tượng; 
- Nhân gần: Đối tượng. 
m Tứ- Vicãrd: 
Định nghĩa: Là sự tư duy cao độ. 
„Đặc tính: Liên tục nhấn mạnh vào đối tượng; 
-_ Nhiệm vụ: Khiến cho những tâm pháp đều tập trung 
vào đối tượng; 
‹_ Biểu hiện: Tâm dán chặt vào đối tượng; 
- Nhân gần: Đối tượng. 


Tầm - Vitaka Tứ - Vicära 
Là sự chạm xúc đầu tiên của | Là giữ tâm, buộc tâm vào 
tâm với đối tượng. một chỗ. 


- _ Như đánh1tiếng chuông; |s Như rung chuông; 

°ồ Nhưcononglaovúttới |s Nhưconong bay vù vù 
bông hoa; quanh đóa hoa; 

°ồ Nhưconchimcấtcánh |s Như con chim giữ thăng 
bay vút lên trời. bằng trên hư không. 


29 


m Hỉ- PIH: 
Định nghĩa: Làm tâm mát mẻ, tươi tỉnh. 


Đặc tính: Ưa thích; 
Nhiệm vụ: Thấm nhuần; 
Biểu hiện: Hoan hÿ; 
Nhân gần: Khinh an. 


Hỉ có s cấp bậc: 


"m Lạc— Suhhha: 


Tiểu hi: Như dựng lông tóc; 

Hi chớp nhoáng: Thỉnh thoảng lóe lên; 

Hi như mưa rào: Nổi lên liên tục như sóng vỗ bờ; 
Hi nâng người lên: Thân thể như mất trọng lượng; 
Hi sung mãn: Toàn thân được thấm nhuần hi lạc. 
Thân khinh an 
Tâm khinh an 
Thân lạc 

Tâm lạc 

Định chốc lát 

Lạc khi chín mùi —>  Địnhcậnhành 
Định an chỉ 


5 loại hỷ khi chín mùi — 


Khinh an khi chín mùi — 


Định nghĩa: Là sự hài lòng, dễ chịu. 


cáo 


Đặc tính: Thoả mãn; 

Nhiệm vụ: Tăng cường pháp tương ứng; 
Biểu hiện: Sự hỗ trợ; 

Nhân gần: Hÿ. 


Hÿ - Piri Lạc - Sukkha 


« Hàilòngvới điểuđã | s Thỏa mãn với điều đã đạt 
đạt được; được; 

‹ Có hi tất sẽ có lạc; ‹ _ Có lạc chưa hẳn đã có hỉ; 
‹ _ Hi thuộc hành uẩn; - Lạc thuộc thọ uẩn; 


‹ồ Một người đang khát | s Một người đang khát được 
thấy nước thì mừng (hì). uống nước thì thỏa mãn (lạc). 


Đắc sơ thiền hơi thở: 

Thiền, còn gọi là 7hana, là thắp sáng đối tượng và đốt 
cháy pháp đối lập. Khi đã đắc thiền rồi, hành giả cần quan 
sát kỹ những yếu tố đã đưa đến sự đắc thiền như: 

‹ Ta đã dùng loại vật thực này; 

‹ Thân cận một người như thế này; 

- Ở một trú xứ như thế này. 

Như một đầu bếp giỏi, để ý ông chủ thích ăn cái gì và từ 
đó chi đem lại các món ấy, nên được phần thưởng. Thiền 
giả cũng thế, mỗi khi thiền bị mất đi thì nhớ lặp lại những 
yếu tố đã quan sát thì có thể đắc thiền trở lại. 


Định chỉ có thể kéo dài khi vị đó nhiếp phục được các 
pháp chướng ngại: 

- Thấy sự nguy hiểm của dục: Nhiếp phục tham dục; 

-_ An tịnh thân hành: Nhiếp phục sân; 

‹_ Tỉnh cần giới: Nhiếp phục hôn trầm - thụy miên; 

-_ Tịnh chỉ tướng: Nhiếp phục trạo cử. 

Tâm không được thanh lọc cũng giống như một vườn 


31 


hoa dơ bẩn, một ông vua sẽ lập tức trở ra ngay sau khi vừa 
bước chân vào. Cũng vậy, tâm sẽ rời khỏi thiền khi chưa 
được thanh lọc cấu uế. Khi tâm đã được thanh lọc thì vị ấy 
sẽ an trú trong thiền suốt cả ngày, như một vị vua đi vào 
một khu vườn đã được dọn sạch. 


Năm pháp thuần thục: 

‹ _ Thuần thục nhập thiền: Có thể nhập thiền ở bất cứ nơi 
đâu, bất cứ khi nào mình muốn; 

- _ Thuần thục xuất thiền: Xuất thiền bất cứ khi nào mình 
muốn; 

- _ Thuần thục quyết định thời gian nhập thiền: Muốn 
nhập thiền bao lâu tùy ý; 

- _ Thuần thục quan sát các chi thiền: Phân biệt s thiền chi; 
‹ _ Thuần thục phản khán chi thiền: Tác ý từng đặc tính 
của s chi thiền. 


NHỊ THIÊN 

Chỉ khi đã thực hành s pháp thuần thục với sơ thiền, 
hành giả mới được lên nhị thiền. Xuất sơ thiền, quán sát s 
thiền chi, cảm nhận sự thô thiển của 2 thiền chi tầm - tứ, 
trong khi hỉ — lạc — nhất tâm an tịnh hơn. Khi nhập lại tợ 
tướng với mục đích loại bỏ 2 thiền chỉ ứẩm - tứ, nhị thiền 
sẽ sinh khởi trong tâm hành giả. 

Một ý môn hướng tâm khởi lên làm gián đoạn dòng 
hữu phần. Sau đó 4 đến s tốc hành tâm khởi lên trên cùng 
một đối tượng. Tốc hành tâm cuối cùng thuộc nhị thiền 
sắc giới. 


32 


“Diệt tâm — tứ, chứng và an trú thiên thứ hai, một trạng 
thái bỉ lạc do định sinh, không tâm không tứ, nội tỉnh 
nhất tâm.” 


.‹ Không tầm - tứ: Ở nhị thiền, tẩm - tứ không khởi lên; 

« Nội: Phát xuất từ tự tâm; 

« Tỉnh: Là niềm tin; 

- Nhất tâm: Định sâu lắng; 

‹_ Do định sinh: Sinh từ định của sơ thiền. 

Định ở nhị thiền mới tuyệt đối bất động, vì niềm tin 
hoàn toàn của nó và vì nó không dao động bởi tầm, tí. 


TAM THIỀN 

Khi đã làm chủ được s pháp thuần thục với nhị thiền 
rồi, hành giả có thể phát triển lên tam thiền. Xuất khỏi nhị 
thiên đã quen thuộc, tác ý đến những khuyết điểm của nó: 

-_ Nhị thiền gần với sơ thiền, có thiền chi hỉ còn thô; 

- Ước muốn có sự an tịnh của tam thiền. 


Đến đây ly hỉ, trú xã, chánh niệm, tỉnh giác, thân 
tâm cảm lạc thọ, hành giả chứng và trú tam thiên, một 
trạng thái mà các bậc Thánh gọi là xã niệm, lạc trú. 


‹ Ly h1: Là vượt qua hi, loại bỏ hỉ; 
-_ Trú xả: Là nhìn đối tượng một cách thản nhiên không 
thêm, không bớt. 


Có 1o loại xả: 
‹ Xả thuộc 6 căn: 6 căn không còn bị hấp dẫn hay chán 


33 


ghét với 6 trần cảnh nơi một vị đã đoạn tận lậu hoặc; 
‹ Xã Phạm trú: Là tâm bình đẳng với mọi loài chúng 
sinh; 
‹ Xã giác chỉ: Xãả giác chi liên hệ đến từ bỏ; 
‹ Xá tinh tấn: Không quá tinh cần, không quá biếng 
nhác; 
‹ Xả hành uấn: Thân nhiên với các triền cái; 
‹ Xã thọ uẩn: Là không khổ, không lạc; 
‹ Xã thuộc tuệ: Trung lập với suy tư cái gì hiện hữu, cái 
øì trở thành; 
‹ Xã trung lập đặc biệt: 1 trong 4 bất định pháp: Dục, 
quyết định, tác ý, xả; 
‹ Xả thuộc về thiển: Thản nhiên với tối thượng lạc của 
thiền; 
‹ Thanh tịnh xả niệm: Xả thuộc tứ thiền. 
Ở tam thiên thì xả thuộc về thiển. 
"m Xã: 
‹ Đặc tính: Trung tính; 
- Nhiệm vụ: Không can dự; 
‹ Biểu hiện: Vô dục; 
‹ Nhân gần: Từ bỏ hỷ. 
"5 Chánh niệm: 
„ Đặc tính: Nhớ lại; 
- Nhiệm vụ: Không quên; 
‹ Biểu hiện: Sự giữ gìn; 
‹ Nhân gần: Tưởng. 


34 


„s7 Tỉnh giác: 

„ Đặc tính: Không rối loạn; 

- Nhiệm vụ: Tra tầm, phán xét; 

‹_ Biểu hiện: Sự thăm đò; 

‹ Nhân gần: Tưởng. 
Vị ấy thân cảm lạc thọ: Thân được ảnh hưởng bởi lạc, là sắc 
do tâm của tam thiền sinh. Thiền này được các bậc Thánh 
tuyên bố: Người nào có xả và chánh niệm, người ấy trú lạc. 
Ý nói các bậc Thánh giác ngộ ca ngợi người nào đắc thiền. 


TỨ THIÊN 

Khi đã thuần thục 5s pháp với tam thiền, muốn lên tứ 
thiền, hành giả tác ý như sau: 

‹_ Thiền này còn gần nhị thiền, bị đe dọa bởi hỉ; 

« Lạc là thô; 

- Tứ thiền sẽ an tịnh hơn. 

Nhập tợ tướng, tâm hướng lên tứ thiền có 2 chi thiền: 
Xã và nhất tâm. 


“Xã lạc, xả khổ, diệt hỉ u đã cảm thọ trước, vị ấy chứng và 
trú tứ thiên, không khổ, không lạc, xã niệm thanh tịnh”. 


Ở tầng thiền này, 4 loại cảm thọ từng cảm nhận trước 
kia sẽ được diệt trừ: Lạc - Khổ - HI - Ưu. Chỉ còn lại 1 loại 
cảm thọ là xả. Tâm được thanh tịnh nhờ xả. Mặc dù ở 
những tầng thiền trước cũng có xả, nhưng ở tứ thiền thì 
xả đó mới thực sự viên mãn. 

‹ Từ bỏ1 pháp: Lạc; 


35 


‹ Có được 2 pháp: Xả - Nhất tâm. 


Phân chia theo ngũ thiền: 

‹_ Sơ thiền: Có s thiền chi Tẩm - Tứ— Hỉ~ Lạc - Nhất tâm; 

‹_ Nhị thiền: Có 4 thiền chi Tứ- Hỉ- Lạc - Nhất tâm; 

‹ Tam thiền: Có 3 thiền chi Hỉ~ Lạc—- Nhất tâm; 

‹ Tứ thiền: Còn lại z thiền chi Lạc Nhất tâm; 

-_ Ngũ thiền: Có 2 thiền chỉ Xổ - Nhất tâm. 

Tu tập đến đây là thiền sinh đã thực hành xong pháp 
thiền niệm hơi thở. Nếu chỉ duy trì một pháp thiền này thì 
thiền sinh đang tạo thiện nghiệp sắc giới, sau này cho quả 
hóa sinh về cõi Phạm Thiên. Nếu dùng pháp thiền hơi thở 
này làm nền tảng để thực hành thiền tuệ một cách tuần tự 
thì thiền sinh có thể chứng đắc các đạo quả Niết Bàn, giải 
thoát khổ đau sinh tử. 


PHẦN HỎI ĐÁP: 
Hỏi: Thế nào là niệm bơi thở vào ra được tu tập sung mãn, 
làm cho tứ niệm xứ được sung mãn? 
Đáp: Sau khi đắc thiền niệm hơi thở rồi, thiền sinh có thể 
dựa trên nền tảng pháp thiền này để thực hành thiền 
quán tứ niệm xứ: 

‹Ổ Niệm thân; 

‹Ổ Niệm thọ; 

- Niệm tâm; 

- Niệm pháp. 


36 


Niệm thân: 

Thiền sinh nhập một tầng thiền hơi thở cho tâm trở 
nên định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, vững chắc rồi 
chuyển sang phân biệt tứ đại ở trên thân. 

Nhờ sự hỗ trợ của thiền hơi thở, việc phân biệt các đặc 
tính của tứ đại sẽ trở nên dễ dàng, thiền sinh sẽ thấy toàn 
thân trở thành một khối trắng. Thiền sinh đưa tâm nhìn 
xuyên vào khối trắng đó thì nó sẽ tan ra thành các hạt nhỏ 
lï ti gọi là sắc chân đế. 

Tuần tự phân biệt tứ đại trên sắc chân đế đó, thiền sinh 
dần dần sẽ phân tích được 28 loại sắc hiện diện ở sáu căn: 
Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Phân tích tường tận được sắc 
uẩn như vậy thì được gọi là thân quán niệm xứ. 


Niệm thọ: 

Muốn niệm thọ thì thiền sinh nhập vào một tầng thiền 
hơi thở, sau đó xuất thiền và phân biệt các tâm của tầng 
thiền đó: 

‹_ Sơ thiền có 34 danh pháp và có thọ hi; 

‹_ Nhị thiền có 32 danh pháp và có thọ hi; 

‹_ Tam thiền có 31 danh pháp và có thọ lạc; 

‹ Tứ thiền có 31 danh pháp và có thọ xả. 

Ngoài ra, nhờ năng lực của tầng thiền hơi thở, thiền 
sinh có thể phân biệt được cả s loại cảm thọ là: Thọ hỉ, thọ 
tu, thọ khổ, thọ lạc, thọ xả ở tất cả các tiến trình tâm thiện và 
tâm bất thiện, tâm dục giới, sắc giới và vô sắc giới. 


37 


Niệm tâm: 

Muốn niệm tâm thì thiên sinh phải tuần tự nhập vào các tầng 
thiên trôi xuất thiển, phân biệt tâm của các tầng thiển: 

‹_ Sơ thiền 34 danh pháp có thức nổi trội; 

‹_ Nhị thiền 32 danh pháp có thức nổi trội; 

-_ Tam thiền 31 danh pháp có thức nổi trội; 

‹ Tứ thiền 31 danh pháp có thức nổi trội. 

Ngoài ra, nhờ năng lực của thiền hơi thở, thiền sinh có 
thể phân biệt được cả 89 tâm vương đồng sinh cùng với s2 
tâm sở. 


Niệm pháp: 

Muốn niệm pháp thì thiền sinh nhập vào một tầng 
thiền hơi thở rồi phân biệt tâm thiền cùng với các sắc 
pháp mà tâm thức nương vào. Ví dụ: 

‹_ Sơ thiền 34 danh pháp, sinh khởi từ sắc trái tim, nó 

hướng đến đối tượng là nimitta, tợ tướng của hơi thở.; 

‹ 34 danh pháp (bao gồm tâm và tâm sở) sinh diệt liên 

tục nên nó vô thường; 

‹_ Sắc pháp ở trái tim sinh diệt liên tục nên nó vô 

thường; 

‹_ Sắc cảnh nimitta sinh diệt liên tục nên nó vô thường; 

„_ Cái gì vô thường thì khổ; 

‹« Gái gì khổ thì không có tự ngã = vô ngã; 

‹-_ Do quán chiếu danh sắc là vô thường - khổ - vô ngã 

nên xa lìa tham ái với danh sắc = quán ly tham; 

- _ Do ly tham nên đoạn trừ được tham ái = quán đoạn 

diệt; 
38 


‹_ Do đoạn diệt tham ái nên từ bỏ chấp thủ và chấm dứt 

tái sinh = quán từ bỏ. 

Nhờ năng lực của thiền hơi thở, thiền sinh có thể quán 
được sự sinh diệt của tất cả danh pháp và sắc pháp ở bên 
trong, bên ngoài, quá khứ, hiện tại, tương lai, thô, tế, cao 
thượng, hạ liệt, xa, gần. Đó là quán pháp trên các pháp. 


Hỏi: Thế nào là tứ niệm xứ được viên mãn làm cho bảy giác 
chỉ được viên mãn? 
Đáp: Bây giác chi là: 
« Niệm giác chi; 
« Trạch pháp giác chi; 
« Tĩnh tấn giác chị; 
‹ Hi giác chỉ; 
« Khinh an giác chi; 
‹ Định giác chi; 
‹ Xã giác chị. 
» _ Khighi nhận hơi thở thì có nệm giác chi được viên mãn. 
‹ _ Khi niệm được viên mãn, vị ấy suy tủ, thẩm sát các pháp với trí 
tuệ tuệ giác chi được viên mãn. 
‹ _ Khi tuệ được viên mãn thì sự không thụ động khởi lên, tỉnh tấn 
giác chi được viên mãn. 
‹ _ Khi tỉnh tấn được viên mãn thì hỉ không liên hệ đến vật chất 
được khởi lên. 
‹« - Khi hi được viên mấn thì thân tâm đều khinh an, an lạc. 
« - Khi khinh an được viên mãn thì tâm được định tĩnh. 
‹ _ Khi định được viên mãn thì vị ấy nhìn sự vật với tâm xả. 
‹ _ Khivị ấy niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp thì cũng 


39 


đều khiến cho bảy giác chỉ được viên mãn. 


Hỏi: Thế nào là bảy giác chỉ được viên mãn, khiến cho minh 
giải thoát được viên mãn? 
Đáp: 


“T)-kheo tu tập niệm giác chi, liên hệ đến viễn ly, liên hệ 
đến ly tham, liên hệ đến diệt, hướng đến xả ly; 

T)-kheo tu tập trạch pháp giác chỉ, hiên hệ đến viễn ly, 
liên hệ đến ly tham, liên hệ đến diệt, hướng đến xã Ïy; 
T)-kheo tu tập tỉnh tấn giác ch, liên hệ đến viễn ly, hiên hệ 
đến ly tham, liên hệ đến diệt, hướng đến xả ly; 

T)-kheo tu tập hỷ giác chị, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 
tham, liên hệ đến diệt, hướng đến xả Ïy; 

T)-kheo tu tập khinh an giác chỉ, liên hệ đến viễn ly, liên hệ 
đến ly tham, liên hệ đến diệt, hướng đến xã ly; 

T)-kheo tu tập định giác chỉ, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến 
ly tham, liên hệ đến diệt, hướng đến xã ly; 

T)-kheo tu tập xã giác chị, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 
tham, liên hệ đến diệt, hướng đến xả Ìy. 

Bảy giác chỉ được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn 
như vậy, khiến cho minh giải thoát được viên mãn.” 


Hỏi: Thực hành pháp thiền hơi thở là để làm gì? 

Đáp: 
‹ _ Để chế ngự các tâm ô nhiễm và sự suy tư lan man 
nhờ thiền hơi thở; 
‹_ Để trú trong sự an lạc ở hiện tại trong thiền hơi thở; 


4O 


‹ Làm nền tảng để tu tập các pháp thiền tuệ để chứng 

đắc Niết Bàn; 

-_ Nếu chưa đủ Ba la mật để nhập Niết Bàn trong đời này thì 

sẽ sinh về Phạm Thiên giới và chứng Niết Bàn ở tưởng lai. 

Đức Phật dạy: “Này Rahula, khi niệm hơi thở được tu tập 
như thế được làm cho sung mãn thì ngay cả hơi thở cuối cùng 
cũng được biết đến khi chúng chấm dứt”. Có ba loại hơi thở 
cuối cùng khi chấm dứt: 

« Cuối cùng trong các hữu; 

° Cuối cùng trong thiền; 

‹ Cuối cùng trong sự chết. 


Hỏi: Thế nào là bơi thở cuối cùng trong các hữu? 

Đáp: Có nghĩa là hơi thở chỉ phát sinh ở cõi dục hữu mà 
không phát sinh ở cõi sắc hữu và vô sắc hữu. Một thiền 
sinh tu tập thuần thục thiền hơi thở, vào thời điểm cận tử, 
nếu tác ý đến tướng sinh, tướng trụ, tướng diệt của hơi 
thở thì một trong ba tướng ấy sẽ hiện rõ. 


Hỏi: Thế nào là bơi thở cuối cùng ở trong thiển? 

Đáp: Hơi thở chỉ hiện hữu ở sơ thiền, nhị thiền và tam 
thiền, không xuất hiện ở tứ thiền. Thiền sinh thực hành 
pháp thiền hơi thở thì sẽ dễ dàng biết đến điều này. 


Hỏi: Thế nào là hơi thở cuối cùng trong sự chết? 

Đáp: Khi một vị Tỳ kheo đắc quả A La Hán nhờ tu tập 
thiền hơi thở thì vị ấy có thể định được giờ chết của mình, 
nên vị ấy có thể thông báo cho mọi người, tắm rửa, thay y 
phục, ngồi trang nghiêm, ra đi trong tự tại. 


41 


THIỀN QUÁN 32 THỂ TRƯỢC 


Trong kinh thân hành niệm, Đức Phật dạy: 

“Này các Tỳ kheo, một vị Tỳ kheo quán sát thân này 
từ dưới bàn chân trở lên cho đến đỉnh tóc, bao bọc 
bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt: 

‹ Tóc, lông, móng, răng, da; 

‹ Thịt, gân, xương, tủy, thận; 

‹ Tim, gan, lá lách, phối, ruột; 

« Màng ruột, bao tử, vật thực chưa tiêu hóa, phân, não; 

- Mật, đàm, máu, mủ, mô hôi, mỡ; 

- Nước mỡ, nước miếng, nước mắt, nước mũi, nước khớp 
xương, nước tiểu.” 


Cần học thuộc khái niệm theo hai chiều xuôi, ngược. 
2o thân phần thuộc địa đại chia theo nhóm 5: 


Tóc Thịt Tim Màng ruột 
Lông Gân Gan Bao tử 
Móng | Xương | Lálách | Vậtthực chưa tiêu 
Răng Tủy Phổi Phân 

Da Thận Ruột Não 


42 


12 thân phần thuộc thủy đại chia theo nhóm 6: 


Mật Nước mỡ 
Đàm Nước mắt 
Máu Nước mũi 
Mủ Nước miếng 
Mồ hôi Nước khớp xương 
Mỡ Nước tiểu 
7 THIỆN XẢO TRONG SỰ HỌC: 


Hỏi: 32 thể trược được Đức Phật dạy trong những kinh 


Thuộc lòng trên ngôn ngữ: Đọc ra tiếng; 
Thuộc lòng trong tâm: Nhẩm trong tâm; 
Biết rõ màu sắc: Màu sắc; 

Hình dáng: Hình dáng; 


Phương hướng: Từ rốn lên là trên. Từ rốn xuống là dưới; 


Trú xứ: VỊ trí của thân phần; 
Giới hạn: Ranh giới của nó. 


nào? 
Đáp: 


- Kinh Đại niệm xứ - Trường Bộ 22; 

- Kinh Tượng tích dụ - Trung Bộ 28; 

«_ Kinh Giáo giới Rahula - Trung Bộ 62; 
„_ Kinh Giới phân biệt - Trung Bộ 14O; 

-_ Kinh Thân hành niệm - Trung Bộ 119. 


10 THIỆN XẢO VỀ SỰ CHÚ TÂM: 
1. Thứ tự: Không bỏ sót; 
2. Không quá nhanh: Nhanh thì không được rõ; 


43 


3. Không quá chậm: Chậm thì không thành công; 
4. Tránh phân tâm: Không để tâm sang chuyện khác; 
s. Vượt qua khái niệm: Chỉ thấy khía cạnh bất tịnh của nó; 
6. Bỏ qua đối tượng không rõ: Không rõ thì bỏ qua; 
7. Định từng phần: Tập trung từng thân phần sẽ đạt đến 
sơ thiền; 
8. Thực hành theo bài kinh Tăng thượng tâm: 
Tỳ kheo chuyên tu Tăng thượng tâm kinh thỉnh thoảng 
cần tác ý đến 3 tướng: 
‹Ổ Định; 
‹ Tĩnh tấn; 
« Xả. 
-_ Nếu chỉ tác ý đến định thì sinh tâm giải đãi; 
-_ Nếu chỉ tác ý đến tinh tấn thì sinh tâm trạo cử; 
‹_ Nếu chỉ tác ý đến xả thì cũng không thể đúng mức. 
Vì vậy: 
‹ Thinh thoảng tác ý đến định; 
- Thinh thoảng tác ý đến tinh tấn; 
‹ _ Thinh thoảng tác ý đến xả; 
thì tâm sẽ trở nên nhu nhuyễn, dễ sử dụng. Như người luyện 
vàng, soạn lò bễ, đốt lò và đổ vàng thô vào để luyện: 
‹ Thinh thoảng thụt bễ —› Định; 
‹ Thinh thoảng rưới nước —> Tỉnh tấn; 
- Thỉnh thoảng ngồi canh chừng—> Xã. 
-_ Nếu chỉ thụt bễ thì vàng sẽ cháy; 
‹_ Nếu chỉ rưới nước thì vàng sẽ nguội; 
-_ Nếu chỉ ngồi canh chừng thì vàng cũng không thành. 


44 


Nhưng nếu thỉnh thoảng thụt bễ, thỉnh thoảng rưới 
nước, thỉnh thoảng canh chừng thì vàng sẽ trở nên như 
nhuyễn, dễ sử dụng. 


9. Tu tập theo bài kinh Trở nên mát mẻ: 
“Này các Tỳ kheo, vị Tỳ kheo có 6 pháp có thể đạt đến sự 
mát mẻ tối thượng: 


Chế ngự tâm khi cần chế ngự; 
Tinh tấn khi cần được tinh tấn; 
Khích lệ tâm khi cần khích lệ; 
Nhìn tâm với tâm xã khi cần xả; 
Quyết định đạt tăng thượng tâm; 
Mong muốn chứng đắc Niết Bàn. 


Có 6 pháp này, vị Tỳ kheo có thể chứng đạt được sự mát 
mẻ tối thượng”. 
1o. Thiện xào về thất giác chỉ: 

Khi tâm thụ động thì tác ý đến 3 giác chi: 

‹ Trạch pháp; 

‹ Tĩnh tấn; 

« HỒ. 

Khi tâm quá phấn chấn thì tác ý đến 3 giác chi: 

«Ổ Khinh an; 

« Xổ; 

«Ổ Định. 

Giữ chánh niệm trong tất cả các trường hợp. 


CÁCH THỰC HÀNH 
Hỏi: Tu tập 32 thể trược như thế nào? 


45 


Đáp: Nếu hành giả đã đắc thiền hơi thở thì nhập vào tứ 
thiền cho đến khi tâm trở nên định tĩnh, trong sáng, 
mạnh mẽ thì xuất khỏi tứ thiền, hướng tâm lên tóc và 
thực hành quán niệm: “Tóc, tóc, tóc,...”. 


„5 Tóc bấttịnh: 
-_ Màu sắc: Đen hoặc vàng hoặc trắng; 
„_ Hình dáng: Hình sợi tóc; 
«VỊ trí: Trên da đầu; 
‹_ Giới hạn: Từ chân tóc ở dưới da lên đến ngọn tóc; 
Các thân phần khác cũng tương tự như thế. 


„5 Lông bấttịnh: 
Lông có nhiều loại, ngoại trừ hai bàn tay và hai bàn 
chân ra, toàn khắp thân đều có lông bao phủ, dưới ánh 
sáng của định, hành giả cần phải nhận biết các loại 
mầu sắc, hình dáng, vị trí, giới hạn một cách chung 
chung ở toàn thân. 


„5 Móng bấttịnh: 
Mười móng tay, mười móng chân, một phần móng mọc 
sâu trong đa, cả mặt trong và mặt ngoài của móng 
cũng cần được phân biệt. 


„5 Răng bấttịnh: 
Tất cả các răng của hàm trên, hàm dưới, một phần răng 
mọc bên dưới hay là chân răng, một phần bên trên, cả 
mặt trong, mặt ngoài của răng cần được ghi nhận. 


"5 Døbấttịnh: 


46 


Da như một lớp vỏ bao bọc toàn thân. Hành giả dùng 
trí tuệ để tách rời da ra khỏi thịt và ghi nhận cả hai bề 
mặt bên trong và bên ngoài của da. 


Thịt bất tịnh: 

Thịt bên trong da bao bọc lấy xương, thịt chiếm một 
khối lượng lớn trên thân, hành giả nên ghi nhận từng 
mảng thịt. 


Gân bất tịnh: 

Gân có màu trắng như những sợi dây chằng, có nhiệm 
vụ liên kết các khớp xương lại, có các đường gân lớn 
nhỏ đan xen, bắt nguồn từ xương hộp sọ xuống đến các 
ngón chân, ngón tay. 


Xương bất tịnh: 

Ghi nhận từ xương hộp sọ, xương mặt, xương quai 
hàm, xương cổ, xương sống lưng, xương bả vai, xương 
sườn, xương chậu, xương đùi, xương ống chân, xương 
ống tay, xương ngón chân, xương ngón tay, cho đến khi 
hành giả có thể thấy nguyên khối cả bộ xương. 

Tủy bấttịnh: 

Tủy là chất dung dịch nằm trong các ống xương, đưa 
tâm đi theo các ống xương để ghi nhận chất tủy này, 
bất cứ chỗ nào có xương thì đều có tủy ở trong nó. 
Thận bất tịnh: 

Hai quả thận như hai trái xoài trên một cái cọng, nằm 
hai bên quả tim. 


47 


48 


Tim bất tịnh: 

Tim nằm bên trái, phía trong có một lỗ hổng nhỏ xíu có 
chứa một chút máu, nó là điểm tựa cho tâm, ý thức 
phát sinh. 

Gan bất tịnh: 

Hai lá gan nằm bên dưới ngực. 

Lá lách bất tịnh: 

Lá lách là một miếng thịt có màu đỏ giống như một cái 
lưỡi con trâu nằm sát nách phía bên trái. 

Phối bất tịnh: 

Hai lá phổi bên trong ngực. 

Ruột bất tịnh: 

Ruột được cuộn lại thành từng khúc, bắt đầu từ cửa yết 
hầu cho đến hậu môn. 

Màng ruột bất tịnh: 

Là một lớp màng mỏng bao bọc xung quanh ruột. 

Bao tử bất tịnh: 

Bao tử như một cái túi treo lơ lửng, bên trong là nơi 
chứa đựng những thức ăn đã được nuốt vào. 

Vật thực chưa tiêu hóa. 


Phân bất tịnh: 
Là vật thực đã tiêu hóa. 


Não bất tịnh: 


Não là một khối tủy lớn nằm trong xương sọ. 


„5 Mậtbấttinh: 
Một túi mật nằm ở cạnh lá gan, giữa tim và phổi. Một 
lượng mật đi luân lưu khắp toàn thân. 


„5 Đàm bấttịnh: 
Đàm nằm trong bề mặt của màng ruột, bao phủ những 
thức ăn mới ăn vào cho khỏi bốc mùi hôi thối lên trên 
miệng. 
5 Máubấttịnh: 
Máu chảy khắp toàn thân theo một mạng lưới các 
đường gần máu. 
5 Mủbấttinh: 
Chỗ nào có thương tích mà máu bị thối thì trở thành 
mủ. 
=5 Mồhôi bấttịnh: 
Mồ hôi là những giọt nước ri ra từ các lỗ chân lông. 
s Mốbấttịnh: 
Mỡ nằm ở giữa da và thịt, người càng béo thì mỡ càng 
nhiều. 
„5 Mỡốnước bấttiịnh: 
Mỡ nước là chất dầu bóng đã tan, thỉnh thoảng xuất 
hiện ở một số nơi trên thân như: Bàn chân, bàn tay, 
chóp mũi, trán, val,... 


„5 Nước mắt bấttịnh: 


49 


Nước mắt là chất nước chảy ra từ con mắt. 


=5 Nước mũi bấttịnh: 
Nước mũi là chất dịch dơ từ trong não chảy ra hai lỗ mũi. 


=5 Nước miếng bấttịnh: 
Nước miếng là nước bọt ở trong miệng. 


„5 Nước khớp xương bấttịnh: 
Nước khớp xương là chất nhờn nơi những khớp xương 
trong thân thể. 


„5 Nước tiểu bấttinh: 

Nước tiểu được chứa trong bàng quang. 
Cách quán: 
- _ Quán thuận chiều từ 1 — 5: Tốc— Lông — Móng — Răng — Da; 
- _ Quán ngược chiều từ s - 1: Da— Răng —- Móng — Lông — 
Tóc; 
‹ Quán thuận chiều từ 1 — 1O: Tốc — Lông - Móng — Răng — 
Da— Thịt— Gân — Xương — Tửy - Thận; 
- Quán ngược chiều từ 1o — 1: Thận - TửyT— Xương - Gân — 
Thịt — Da— Răng - Móng — Lông — Tốc. 

Tương tự như vậy từ 1— 32, từ 32 — 1. 
‹ _ Quán vừa phải, không quá nhanh, không quá chậm. 
‹ . Quán từng thân phần một cho đến khi một lần thấy cả 
32.thân phần. 
- _ Quán cả bên trong và bên ngoài, mở rộng đến khắp 
chúng sinh. 


PHẦN HỎI ĐÁP: 
5O 


Hỏi: Lợi ích của quán 32 thể trược? 
Đáp: 
‹ Chinh phục sợ hãi và chán ghét; 
‹ Chịu đựng được nóng, lạnh; 
‹ Chịu đựng các cảm thọ về thân đau điếng; 
- Thành tựu các thiền chứng dựa trên màu của các 
thân phần. 


Hỏi: Thiền quán 32 thể trược thì sẽ đắc được định cận 
hành hay định an chỉ? 

Đáp: Nếu quán cả 32 thể trược thì sẽ đắc định cận hành. 
Nếu án trú trên từng thân phần một thì sẽ đắc đến sơ 
thiền an chỉ định. 


Hỏi: Mục đích thực hành pháp quán 32 thể trược là để làm 
gì? 
Đáp: Để đoạn trừ dục tham đối với xác thân còn sống. 


Hỏi: Thân này là tứ đại. Tại sao quán 32 thể trược lại chỉ có 
địa đại và thủy đại? Vậy còn hỏa đại và phong đại thì ở 
đâu? 
Đáp: Nếu quán cả 4 đại thì có: 

‹ 2O phần thuộc đất; 

‹ 12 phần thuộc nước; 

- 4 phần thuộc lửa; 

« 6 phần thuộc gió. 

Tổng cộng 42 thân phần. 


„5 4phần thuộc lủa: 


51 


«ồ Lửa tiêu hóa; 
‹ Lửa làm ấm; 
« Lửa làm già đi; 
‹ Lửa nóng sốt. 
„5 6phần thuộcgió: 
« Gió hướng lên; 
« Gió hướng xuống; 
« Gió trong bụng; 
« GIÓ trong ruột; 
‹ Gió đẩy các chị; 
« Gió hơi thở vào ra. 


Hỏi: Tại sao phải quán các thân phần: 

‹ Tốc- Lông- Mông - Răng - Da,... 

‹ Da- Răng- Móng - Lông - Tốc,... 

trong lúc cạo đầu khi làm lễ xuất gia? 
Đáp: Để cho những vị đã đầy đủ các Ba la mật sẽ chứng 
đắc đạo quả ngay trong lúc cạo đầu. 


Hỏi: 32 thể trược là đề mục thiền định. Tại sao lại có thể 
chứng đắc được đạo quả trong khi thực hành? 

Đáp: Vì khi quán 32, thể trược là định, lấy định đó làm nền 
tảng, vị đó tác ý đến sự vô thường — khổ - vô ngã của thân 
ngũ uẩn này. Vì đã đủ Ba la mật nên vị đó tuệ tri danh sắc 
chân đế sinh lên rồi diệt đi. Ngay tại đó, vị đó chứng đắc 
Đạo-quả. 


52 


1o BIẾN XỨ KASINA 


Muốn chứng đắc được tí thiên bát định, tú thiên sắc giới 
và tứ thiển vô sắc giới thì thiển sinh phải tuần tự thực hành 
1O kasipa hay 1O đề mục thiên định sau: 


1. Kasina đất; 6ó. Kasina vàng; 

2. Kasina nước; 7. Kasina đỏ; 

3. Kasina lửa; 8. Kasina trắng; 

4. Kasina gió; 9. Kasina ánh sáng; 
5s. Kasina đen; 1O. Kasina hư không. 


1.TU TẬP KASINA ĐẤT: 

Có 2 hạng thiền sinh thực hành thiền kasina đất: 

-_ Một là người đã đắc thiền như thiền hơi thở thì vị đó 
chỉ việc đi tìm một khoảng đất trống, dùng que vẽ một 
vòng tròn rồi đứng ở đó nhập vào tứ thiền hơi thở, sau 
đó xuất thiền, mở mắt nhìn vào vòng tròn đó, rồi nhắm 
mắt lại mường tượng và niệm “ẩất, ẩất,...”. Khi xuất hiện 
nimitta thì trở về tu tập và chẳng bao lâu sẽ chứng đắc 
các tầng thiền. 


53 


‹_ Với thiên sinh sơ cơ chưa chứng thiên thì phải đi kiếm 
một ít đất sét để chế tạo một cái biến xứ vòng tròn làm 
đề mục tu tập. 


Cách làm một kasina đất: 

Dùng vật liệu cần thiết kết thành một vòng tròn cỡ 3o 
cm( gang tay và 4 ngón) rồi bôi đất sét lên. Làm cho bằng 
phẳng như mặt trống. 

Ngồi trên một chiếc ghế cao 1 gang tay và 4 ngón, đặt 
cách kasina hai khuỷu tay rưỡi: 

-_ Ngồi không quá xa - xa thì không rõ; 

‹_ Ngồi không quá gần - gần thì thấy rõ khuyết điểm; 

‹_ Ngồi cao thì phải cúi — mỏi cổ; 

‹_ Ngồi thấp thì đau đầu gối. 


Khởi sự quán tưởng: 
Sau khi ngồi vào vị trí, vị ấy tác ý: 
‹_ Xua đuổi dục vọng: Dục vui ít khổ nhiều, ước muốn 
từ bỏ dục; 
‹_ Khởi tâm hân hoan: Tưởng nhớ đến ân đức Phật — 
Pháp - Tăng; 
‹_ Khởi tâm tin tưởng: Đây là con đường mà chư Phật 
và các bậc Thánh Tăng đã đi; 
‹_ Khởi tâm tinh cần: Chắc chắn ta cũng sẽ đạt được 
đạo giải thoát bằng sự thực hành này. 


Quan sát: 
‹ồ Mớmắtvừa phải; 


54 


- Mở lớn thì quá rõ, mắt sẽ mệt; 

- - Mởnhỏ thì cái đĩa không rõ, tâm dễ hôn trầm; 
- _ Màu sắc: Không nên xem kĩ; 

‹_ Đặc tính: Không nên để ý. 

Cần chú tâm đến kasina khi thì với mắt mở, khi thì với 
mắt nhắm cho đến khi xuất hiện sơ tướng. Đến một lúc 
thấy được sơ tướng (vòng ánh sáng mờ mờ trước mặt) dù 
với mắt mở hay nhắm, thìlúc đó nên trở về trú xứ và tiếp 
tục tu tập. Khi nào sơ tướng không xuất hiện thì lại đi đến 
chỗ đặt cái kasina để tu tập tiếp. 


Tợ tướng: 

Tợ tướng sẽ xuất hiện khi: 

- Những triển cái được dập tắt; 

‹ Cấu uế lắng xuống; 

-_ Tâm tập trung với định cận hành. 

Sự khác nhau giiia sở tướng và tợ tướng: 

- Sơ tướng: Còn hiện rõ bất cứ lỗi nào trong kasina; 
- Tợtướng: Trong sáng hơn rất nhiều lần: 

‹_ Như cái gương vừa rút ra khỏi hộp; 

‹ Như cái đĩa ngọc vừa rửa sạch; 

‹_ Như mặt trăng vừa khỏi mây. 

Tợ tướng không màu sắc, không hình dáng, nó là giả 
tướng sinh từ tưởng của người đã đắc định. 


Mở rộng tướng: 
Muốn viên mãn định tu tập, hành giả cần phải mở rộng 
tợ tướng đã đắc. Có 2 bình diện mở rộng tướng: 


55 


‹ Ở định cận hành; 
‹ồ Ở định an chi. 


Giới hạn phạm vi cần mở rộng: 

-_ Bằng1 ngón tay, 2 ngón tay, 3 ngón tay,... 

‹_ Bằng 1 sải tay, 2 sải tay, 3 sải tay,... 

-_ Bằng1 ngôi làng, 2 ngôi làng, 3 ngôi làng,... 

„ Cho đến bằng một thế giới, nhiều thế giới, khắp vũ 


trụ vô biên,,... 


Như con thiên nga nhỏ mới tập bay, mỗi lúc một đoạn 
ngắn, rồi tăng dần cho đến cuối cùng tới mặt trăng, mặt 
trời. Hành giả mở rộng tợ tướng cũng thế, định giới hạn 
từ từ rồi mở rộng khắp vũ trụ vô biên. 

Khi đã mở rộng đến mức tốt nhất có thể, thiền sinh lại 
an trú tâm vào một điểm tợ tướng ở trước mặt để chứng 
đắc các tầng thiền tương tự như với thiền hơi thở. 


Hai loại định: 
Định cận hành Định an chi 
Là do từ bỏ s triển cái. Là do xuất hiện 5 thiên chi. 
Các thiển chỉ Các thiển chỉ 
không được rõ ràng. rõ ràng và mạnh mẽ. 


Tâm khi thì an trú trên tợ 
tướng, hi thì trở lại hữu 
phần. 


Tâm hitu phần đã dừng lại. 
Một đòng tốc hành tâm liên 
tục suốt ngày đêm. 


Giống như một đứa trẻ mới tập 
đi, còn té ngã. 


5Ố 


Giống như một người khỏe 
mạnh có thể đứng suốt cả ngày. 


2. TU TẬP KASINA NƯỚC: 
Tu tập kasina nước cũng tương tự như với kasina đất. Ở 
đây chỉ có một số khác biệt: 
‹_ Hành giả lấy một cái bát đựng nước cao 4 gang tay và 
đồ đầy ngang miệng với thứ nước trong sạch nhất. Để ở 
một nơi kín đáo, ngồi thoải mái và khởi sự quán tưởng: 
“nước, nước,...”. 
‹ Không nên để ý màu sắc và đặc tính khác, mà chỉ 
nhận biết nền tảng vật lý của nước. 
Tu tập theo cách ấy cho đến khi sơ tướng và tợ tướng 
xuất hiện. Hành giả đạt đến định cận hành và định an chi 
thuộc tứ thiền kasina nước. 


3. TU TẬP KASINA LỬA: 
‹_ Hành giả cần chuẩn bị một ít củi khô; 
‹_ Cần một nơi thích hợp để nhóm lên một ngọn lửa; 
‹_ Cần một tấm thảm khoét một vòng tròn treo ở trước 
đống lửa; 
-_ Nhìn vào tâm điểm ngọn lửa qua vòng tròn đó với 
mắt khi mở, khi nhắm và niệm “lửa, lửa,...”. 
Tu tập theo cách ấy cho đến khi sơ tướng và tợ tướng 
khới lên và hành giả dần dần đạt đến tứ thiền kasina lửa. 


4.TU TẬP KASINA GIÓ: 
Tu tập kasina gió bằng 1 trong 2 cách: 
‹_ Sự thấy: Quan sát sự chuyển động của cành lá trên 
cây, hoặc trên đầu sợi tóc khi có sự tác động của gió và 
niệm “g!ó, g!ó,..."; 


57 


‹ _ Sự xúc chạm: Hành giả đứng trước cửa nơi có gió thổi 
qua và cảm nhận sự xúc chạm của gió trên da mặt hoặc 
bất cứ chỗ nào trên thân và niệm “gió, Ø!ó,...”. 

‹ Sơ tướng xuất hiện giống như hơi nước; 

- Tợ tướng thì an tính và bất động. 


s.TU TẬP KASINA ĐEN: 
-_ Bất cứ một vật gì có màu đen hoặc xanh nâu đều là 
đối tượng của kasina này. Ví dụ: Màu đen của tóc, vải, 
than,... Hoặc có thể làm một kasina tròn để mang theo 
hoặc để cố định. 
‹_ Hành giả để tâm trên tướng ấy và niệm “đen, ẩđen,...”. 
Với một hành giả đã đắc thiền 32, thân phần thì lập lại 
thiền này và chú ý đến màu đen của tóc và niệm “đen, 
đen,...” thì có thể dễ dàng đắc định trong một thời thiền. 


6. TU TẬP KASINA VÀNG: 
‹ _ Một bông hoa màu vàng, một tấm vải vàng, hay một 
vật khác có màu vàng đều là đối tượng của kasina này, 
hoặc tạo một kasina vàng. 
‹ _ Để tâm trên tướng và niệm “vàng, vàng,...”; 
‹_ Hành giả đã tập 32 thân phần rồi thì để tâm vào màu 
vàng của nước tiểu hoặc phân và niệm “vàng, vàng,...”. 


7.TU TẬP KASINA ĐỎ: 
‹_ Vật gì có màu đỏ thì có thể dùng làm kasina đỏ: Bông 
hoa đỏ, tấm vải đỏ, hoặc chế tạo một kasina đỏ,... 
‹_ Khởi sự tu tập tương tự với những kasina khác. 


58 


‹_ Hành giả đã tập 32. thân phần thì để tâm vào màu đỏ 
của máu và niệm “đỏ, đỏ,...”. 


8. TU TẬP KASINA TRẮNG: 

Vật gì có màu trắng đều có thể dùng làm kasina trắng 
như: 1 bông hoa trắng, 1 tấm vải trắng, 1 vật gì màu trắng. 
Hoặc thiền sinh có thể tạo một kasina trắng và khởi sự tu 
tập trên đó. 

Nếu thiền sinh đã tập thiền bộ xương thì để tâm vào 
màu trắng của phần sau xương sọ của người khác và niệm 
“trằng, trắng,...”. 


9. TU TẬP KASINA ÁNH SÁNG: 
Thiền sinh có thể sử dụng các đối tượng sau để tu tập 
kasina ánh sáng: 
‹_ Một tia sáng xuyên qua khe cửa chiếu trên nền nhà 
hoặc trên tường; 
‹_ Hoặc tia nắng xuyên qua kế lá chiếu trên mặt đất; 
‹_ Hoặc thắp một ngọn đèn để trong cái bình và khoét 
một lỗ cho ánh sáng phát ra ngoài chiếu lên vách. 
Để tâm ở ánh sáng đó và niệm “ánh sáng, ánh sáng,...”. 


10. TU TẬP KASINA HƯ KHÔNG: 
Thiền sinh có thể sử dụng các đối tượng sau để tu tập 
kasina hư không: 
-_ Nhìn vào một khoảng hư không có giới hạn nơi một 
cái hang, một lỗ hổng trong vách; 
‹_ Hoặc lấy một tờ giấy khoét một lỗ 3o cm để nhìn vào 


59 


một khoảng không gian và niệm “hư không, hư không,...”. 


Tổng quát: 
1O kasiIna trên đều làm nhân cho các tầng thiền sắc giới 
và làm căn bản cho các năng lực thần thông. 


=5 Kasina đất: 
‹Ổ Biến hóa; 
‹ ĐI, đứng, ngồi giữa hư không hay trên nước bằng 
cách tạo ra đất. 


" Kasina nước: 
‹Ổ Độn thổ; 
« Chui ra khỏi đất; 
- Làm mưa, tạo ra sông biển; 
‹ Làm cho đất rung chuyển. 


"s7 Kasinalửa: 
-_ Tạo ra lửa, khói, đốt cháy vật khác; 
-_ Tạo ra ánh sáng để thấy sắc như thiên nhãn; 
-_ Dùng hỏa đại đốt thân khi Niết Bàn. 


"s Kữsinagió: 
„ Đinhanh như gió; 
» Tạo ra gió. 
" Kasina đen: 
Tạo ra những hình thù màu đen; 
«Ổ Bóng rối; 
‹ Sự đẹp - xấu. 


óo 


Kasina vàng: 

- _ Tạo ra những hình tướng vàng; 
‹_ Biến cái gì thành vàng. 

Kasina đỗ: 

- Tạo ra những hình tướng đỏ. 


Kasipa trắng: 

- Tạo ra hình dạng trắng; 

‹ Trừ hôn trầm; 

-_ Tạo ra ánh sáng, làm nền tảng để phát triển thiên 
nhãn thông. 


Kasina ánh sáng: 

‹ Tạo ra ánh sáng; 

« Xua tan bóng tối; 

‹_ Kasina đặc biệt để phát triển thiên nhãn thông. 


Kasina hư không: 
‹_ Hiện ra những cái gì bị che kín; 
-_ Tạo ra hư không để đi xuyên qua tường, qua vách. 


ó1 


BỔN PHÁP THIỀN VÔ SẮC GIỚI 


Có bốn tầng thiển vô sắc là: 

‹ _ Không vô biên xứ; 

« _ Thức vô biên xứ; 

ốÒ _ Vôsở hữu xứ; 

‹ - Phi tưởng phi phi tưởng xử. 

Chỉ khi nào đã thực hành thuần thục bốn tầng thiên vô 
sắc với 9 kasina, tức là từ kasina đất đến kasina ánh sáng 
rồi, thì thiên sinh mới có thể thực hành lên bốn tầng thiển 
vô sắc giới. 


1. TU TẬP KHÔNG VÔ BIÊN XỨ: 


ph 


62, 


Muốn tập thiền vô sắc không vô biên xứ, thiền sinh 

ải tu tập kasina và chứng đắc đến tứ thiền. Ví dụ: 

‹ _ Thiền sinh nhập vào tứ thiền kasina đất, sau đó xuất 
ra khỏi tứ thiền, vị đó quán sát đến những bất lợi của 
sắc thân vật chất này tiềm ẩn nhiều nỗi nguy hiểm như: 
Chiến tranh, bệnh tật, đói, khát, nóng, lạnh, thiên tai, 
ta1 nạn,... 


- _ Ước muốn chứng đạt trạng thái tâm vô sắc, không 
nương tựa vào vật chất. 
‹_ Nhập tứ thiền trở lại, rồi mở rộng ánh sáng ra khắp 
vũ trụ vô biên và niệm: “Hư không là vô biên, hư không là 
vô biên,...”. 
‹_ Với sự vượt qua hoàn toàn sắc tưởng, với sự biến mất 
những chướng ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng 
sai biệt, biết rằng hư không là vô biên, vị ấy chứng và 
trú không vô biên xứ. 

Đến đây thiền sinh đắc thiền không vô biên xứ. Sau 
đó thiền sinh phải thực hành năm pháp thuần thục với 
tầng thiền mới chứng đắc. 


Hỏi: Thế nào là vượt qua sắc tưởng? 

Đáp: Sắc tưởng là trạng thái của các tầng thiền sắc giới. 
Tâm sẽ rời bỏ các tầng thiền sắc giới và an trú trong tưởng 
vô sắc thuộc không vô biên xứ. 


Hỏi: Thế nào là biến mất những chướng ngại tưởng? 

Đáp: Là tưởng về năm cảnh trần: Sắc - thanh - hương - vị 

— xúc. Năm cảnh này làm chướng ngại cho sự đắc thiền. 

Chúng biến mất nhờ sự hướng tâm vào đề mục thiền liên 

tục. 

Hỏi: Thế nào là không tác ý tưởng sai biệt? 

Đáp: Tưởng sai biệt là tâm chạy theo nhiều loại vọng 

tưởng khác nhau, làm chướng ngại cho việc phát triển 

định. Nếu tập trung tâm trên đề mục liên tục và không để 

tâm đi theo các vọng tưởng sai biệt thì thiền sinh sẽ đắc 
63 


thiền. 


Hỏi: Thế nào là biết rằng bư không là vô biên? 
Đáp: Tâm vị ấy chi nhận biết một đối tượng là hư không 
vô biên, mà không tác ý đến những tưởng sai biệt khác. 


Hỏi: Thế nào là chứng và an trú không vô biên xứ? 

Đáp: 
‹_ Hư không là cái không có giới hạn nên gọi là hư 
không vô biên. 
-_ Hư không vô biên ấy là một xứ, hay là một trú xứ cho 
thiền, là một đề mục thiền. 
‹_ VỊ ấy có thể an trú trong hư không vô biên ấy liên tục 
không gián đoạn nên gọi là chứng và trú không vô biên 
XÑ; 


TU TẬP THỨC VÔ BIÊN XỬ: 

Muốn tu tập thức vô biên xứ, thiền sinh phải quan sát 
sự bất lợi của hư không vô biên xứ: “Thiền này còn gần với 
tứ thiền sắc giới và nó không an tịnh bằng thức vô biên 
xứ.” 

- Ước muốn chứng thức vô biên xứ; 

‹_ Thiết lập lại không vô biên xứ, để tâm ở đó và niệm: 

“Thức là vô biên, thức là vô biên,...”. 

- Hướng tâm nhiều lần đến tướng ấy thì những triền 

cái được áp đảo, niệm được an trú, thiền giả sẽ đắc 

thiền thức vô biên xứ có đối tượng là tâm của thiền 
không vô biên xứ. 


64 


‹_ Sau đó thiền sinh thực hành s pháp thuần thục với 
tầng thiền. 


Hỏi: Tại sao thức vô biên xứ lại có đối tượng là tâm của 
thiền không vô biên xứ? 
Đáp: Ở tầng thiền không vô biên xứ, thiền sinh phải mở 
rộng cái tâm ra khắp không gian vô biên và lấy cái hư 
không ấy làm đối tượng. 

Khi tập đến thiền thức vô biên xứ, thiền sinh chỉ việc 
tác ý đến cái thức đã được mở rộng sẵn, vị đó sẽ chứng và 
an trú tâm ở đó nên gọi là chứng và an trú thức vô biên xứ. 


3. TU TẬP VÔ SỞ HỮU XỨ: 

Muốn tu tập vô sở hữu xứ, hành giả phải thiết lập lại 
thức vô biên xứ. Xuất thiền thức vô biên xứ, hành giả tác ý 
đến sự bất lợi: “Thức vô biên xứ còn gần với không vô biên 
xứ và không an tịnh bằng vô sở hữu xứ”. 

-_ Với ước muốn chứng vô sở hữu xứ, hành giả nhập 

thiền trở lại và để tâm ở thức vô biên xứ và niệm sự 

vắng mặt của tâm không vô biên xứ: “Không có gì, không 

1217 LIE TúI 

‹ Hướng tâm nhiều lần đến tướng ấy thì những triền 

cái được áp đảo, niệm được an trú, thiền giả sẽ đắc 

thiền vô sở hữu xứ, lấy sự vắng mặt của tâm không vô 
biên làm đối tượng. 

‹_ Sau đó, thiền sinh thực hành s pháp thuần thục với 

tầng thiền này. 


Hỏi: Tại sao thiền vô sở hữu xứ lại có đối tượng là sự vắng 
mặt của tâm không vô biên xứ? 
Đáp: 
‹_ Khi tâm tác ý đến hư không vô biên và lấy nó làm đối 
tượng, thì nó là không vô biên xứ. 
‹„_ Khi tác ý đến cái tâm đã lấy hư không vô biên ấy làm 
đối tượng thì nó là thức vô biên xứ. 
‹_ Bây giờ tác ý đến sự rời đi, sự vắng mặt, hay sự biến 
mất của cái tâm đó thì nó không còn hiện diện nữa. Vì 
không còn hiện diện nữa, nên nó là vô sở hữu xứ. 


4. TU TẬP PHI TƯỞNG PHI PHI TƯỞNG XỨ: 

Sau khi xuất thiền vô sở hữu xứ, hành giả tác ý đến sự 
bất lợi của tưởng như lời Đức Thế Tôn dạy: “Tưởng như 
ung bướu, tưởng như mụn nhọt, tưởng như bệnh hoạn, 
tưởng như mũi tên,..”. 

‹ Thiền giả khởi lên nhàm chán tưởng, mong muốn 

một trạng thái an tịnh hơn là trạng thái phi tưởng phi 

phi tưởng xứ. 

‹_ Hành giả nhập lại thiền vô sở hữu xứ, để tâm ở đó và 

niệm: “an tịnh, an tịnh,...”. Hướng tâm nhiều lần đến 

tướng ấy thì những triền cái được áp đảo, niệm được an 
trú, thiền giả sẽ đắc thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ 
có đối tượng là sự vắng lặng, an tịnh của tâm thiền vô 
sở hữu xứ. 

‹_ Sau đó, thiền sinh thực hành s pháp thuần thục với 

pháp thiền này. 


ó6 


Hỏi: Phi tưởng phi phi tưởng xứ có nghĩa là gì? 

Đáp: 
«Phi tưởng: Là không có tưởng, cũng đồng nghĩa với 
không có tâm. 
‹_ Phi phi tưởng: Không phải là không có tưởng, cũng 
đồng nghĩa với không phải là không có tâm. 

Đây là một trạng thái vắng lặng của những tâm thô, 
nhưng vẫn còn dư sót một chút tâm vi tế. Ví dụ như trong 
nhà không có nước vì mọi thứ đều khô ráo, nhưng khi bật 
máy hút ẩm thì hút được những hạt nước tiềm ẩn trong 
không khí. 

Khi nhập vào trạng thái phi tưởng phi phi tưởng xứ, chỉ 
có trí tuệ sâu sắc của Đức Phật mới phân biệt được những 
tâm vi tế tiềm ẩn trong đó. 


Hỏi: Tại sao phi tưởng phi phi tưởng xứ lại có đối tượng là 
sự vắng lặng của tâm thiền vô sở hữu xứ? 

Đáp: Vô sở hữu xứ lấy đối tượng là sự vắng mặt của tâm 
thiền hư không vô biên xứ, nhưng nó vẫn còn sinh khởi 
những tâm thô. Muốn chứng được thiền vô sắc thứ tư thì 
thiền sinh phải tác ý đến sự vắng lặng của tâm vô sở hữu 
xứ đó. Sự an tịnh của tâm vô sở hữu xứ chính là thiền phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. Vì thế thiền phi tưởng phi phi 
tưởng xứ có đối tượng là sự vắng lặng của tâm thiền vô sở 
hữu xứ. 


Hỏi: Những hạng người như thế nào thì không thể tu 
chứng các tầng thiền? 


67 


Đáp: Những hạng người sau sẽ không thể tu chứng được 
các tầng thiền: 
‹_ Bị nghiệp chướng; 
‹_ Phiển não chướng; 
‹ Quả của nghiện; 
‹« Thiếu đức in — dục - tuệ. 
‹ _ Nghiệp chướng: Tạo tội ngũ nghịch; 
‹ _ Phiền não chướng: Chấp thủ tà kiến không tin nhân- 
quả; 
‹ . Quả của nghiệp: Hạng vô nhân và nhị nhân; 
‹ Thiếu đức tin: Không tin Phật Pháp; 
‹ _ Thiếu dục: Không muốn giải thoát; 
‹- _ Thiếu tuệ: Không được nghe chánh pháp, do không 
thân cận các bậc chân nhân. 


Vậy việc tu thiên phải được thực hiện bởi một thiện nhân: 
« Không bị báo chướng; 

‹ Tránh gây phiền não chướng và nghiệp chướng; 
-_ Nuôi lớn đức tin, dục và tuệ; 

‹ Thân cận bậc chân nhân, lắng nghe diệu pháp. 


68 


THIÊN NIỆM XÁC CHẾT 


Trong số 4o đề mục thiền định thì có tới 1o đề 
mục thuộc về thiền niệm xác chết. Thiền sinh thực 
hành thiền quán bất tịnh về xác chết sẽ có tác dụng 
chế ngự các dục tham và chứng đắc định an chỉ 
thuộc sơ thiền. 

Muốn thực hành thiền niệm xác chết thì thiền 
sinh phải tập trung tâm tưởng nhớ đến một cái xác 
của người chết mà mình đã từng quan sát. Nếu chưa 
từng thấy xác chết thì thiền sinh phải tìm kiếm một 
cái xác chết ở một nơi nào đó, rồi quan sát thật kỹ 
các đặc tính bất tịnh ghê gớm của xác chết, lấy đó 
làm đối tượng để thực hành thiền niệm xác chết. 


Đối với thiển sinh đã chứng đắc một trong các đề mục 
thiền định như tứ thiền hơi thở hay một kasina khác thì 
việc thực hành thiền niệm xác chết rất dễ dàng. Vị đó chỉ 
cần nhập vào tứ thiền cho đến khi ánh sáng tỏa chiếu rực 
rỡ thì tưởng nhớ lại hình ảnh một cái xác chết mình đã 


ó9 


từng thấy và niệm: “Xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh,...”. 
Niệm liên tục như thế không bao lâu thì vị đó sẽ đắc thiền 
an chi thuộc sơ thiền do quán niệm xác chết. 

Đối với thiển sinh sơ cơ thì hình ảnh xác chết sẽ không 
hiện ra rõ ràng nên sự đắc thiền sẽ khó khăn hơn. 


10 TƯỞNG BẤT TỊNH CỦA XÁC CHẾT: 
‹_ Tướng phình trương: Là thây chết đang ở trong trạng 
thái trương phồng lên; 
‹_ Tướng xanh bẩm: Là thây chết có từng chỗ bị biến đổi 
màu sắc thành xanh đen, xấu xí ghê tởm; 
-_ Tưởng máu mủ: Những chỗ bị nứt ra trên thân, máu 
mủ chảy ra nên gọi là xác chết có tướng máu mủ; 
‹_ Tướng nứt ra: Thây chết sau một thời gian sẽ nứt nẻ, 
tan vỡ ra, lòi ruột, gan, xương, thịt thì là tướng nứt nẻ; 
‹_ Tướng bị gặm khói: Một số loài dã thú tìm đến ăn xác 
chết còn dở dang thì gọi là xác chết bị gặm khới; 
‹ _ Tướng rã rời: Xác chết đã rời rạc, tan rã rượi ra thì gọi 
là xác chết rã rời; 
-_ Tướng phân tán: Xác chết đã phân tán tan nát, rời rạc 
ra từng mảnh, vương vãi chỗ này, chỗ kia thì gọi là xác 
chết phân tán; 
‹_ Tướng chảy máu: Xác chết rỉ máu, lênh láng máu me 
thì gọi là xác chết chảy máu; 
‹_ Bị giòi bọ: Thây chết có giòi bọ bu bám, rút ria thì gọi 
là thây giòi bọ; 
‹_ Tướng bộ xương: Là xác chết đã phần hủy hết phần da 
thịt chi còn lại một bộ xương hoặc một khúc xương. 


7O 


TÌM KIẾM ĐỀ MỤC: 

Khi nghe nói ở một nơi nào đó có một xác chết thì hành 
giả hãy chuẩn bị một vài công việc trước khi khởi hành 
đến đó để tu tập: 

Khi ra Äi quan sát xác chết cần phải: 

-_ Thông báo cho một vị đồng phạm hạnh biết vì ở nơi 

nghĩa địa có thể gặp những rủi ro; 

‹ Ra đi như1 vị tướng sĩ ra trận; 

-_ Như một người nghèo đi tìm kho báu; 

„ Đi một mình không bầu bạn; 

‹ Tâm an trú chánh niệm không hướng ngoại; 

‹ Cần tránh những chướng ngại trên đường đi như: 

Phi nhân, thú dữ, người khác phái,... 


Khi đến chỗ có xác chết: 

‹ Không nên đứng cuối gió, tránh mùi hôi thối; 
- Không nên đứng đầu gió, tránh phi nhân; 

‹ Không đứng quá xa, không quá gần; 

‹ Không đứng trên đầu, không đứng dưới chân; 
‹ Đứng ở khoảng giữa là thích hợp. 


1.NHẬN DẠNG TƯỞNG PHÌNH TRƯƠNG: 

Quan sát những vật xung quanh xác chết và so sánh. Ví 
dụ: 

‹_ Đây là tảng đá, đây là tướng phình trương; 

‹_ Đây là cây cỏ, đây là tướng phình trương,... 

Ghi nhận tướng theo 11 cách: 

‹ Màu sắc: Xác chết của người có da đen, trắng, vàng,... 


7 


‹ Đặc điểm: Xác chết của người trẻ, trung niên, già,... 
‹ Hình dáng: Cái đầu, cái cổ, ngực, bụng, tay, chân,... 
‹ Phương hướng: Từ rốn trở xuống là hướng dưới. Từ 
rốn trở lên là hướng trên. 
‹ Định xứ: Bàn tay chỗ này - chân chỗ kia, cái đầu chỗ 
này - cái bụng chỗ kia,... 
‹ Giới hạn: Đây là ranh giới của tay, ranh giới của chân, 
ranh giới phần thân thể,... 
‹ Những chỗ nối: Có 14 chỗ nối. 
‹ 3 khớp ở tay phải, 3 khớp ở tay trái; 
- 3 khớp ởống chân phải, 3 khớp ở ống chân trái; 
‹ 1khớp ởxương cổ; 
‹ 1khớp ởxương thắt lưng. 
‹ Những chỗ mở ra: Chỗ hổng giữa cánh tay, cánh 
chân, chỗ hổng của bụng, chỗ hổng của lỗ tai,... 
‹ Chỗ lõm: Chỗ lõm của mắt, tai, miệng, dưới cổ,... 
‹ Chỗ lồi: Đầu gối, ngực, bụng,... 
‹ Xung quanh: Quan sát xung quanh thi thể. 
Khi thì với mắt mở, khi thì nhắm mắt lại, vị đó tưởng 


đến tướng ấy. Khi nào tướng phình trương hiện diện rõ 
trong tâm thì hành giả trở về ngồi ở 1 chỗ yên tĩnh và tiếp 
tục phát triển tướng ấy cho đến khi chứng đắc sơ thiền. 


Mục đích và lợi ích của sự quan sát: 


‹_ Quan sát những vật xung quanh tử thi để tránh 
nhầm tưởng những thứ đó là tử thi đứng dậy hay 
chuyển động. 

- Quan sát tướng theo 11 cách có mục đích là buộc tâm 


tại một chỗ. 
‹_ Quan sát con đường đi và về có mục đích là theo dõi 
tâm và theo dấu đề mục thiền. 


Sơ tướng có thể bị mất đi do phải làm nhiều phận sự hoặc phải 
nói chuyện nhiêu. 

Cách khôi phục: 

‹_ Ngồi yên lặng một chỗ: Tưởng nhớ lại con đường đi và 

đường về và nhớ lại tất cả tính chất của tử thi thì sơ 

tướng sẽ xuất hiện trở lại. 

‹_ Coi giữ đề mục này như một báu vật: Những đề mục khác 

không mất nhiều công tìm kiếm, đề mục này thì rất 

khó. Vì vậy, phải giữ gìn nó như một kho báu. 

-_ Tưởng niệm “Tướng phình trương bất tịnh, tướng phình 

trương bất tịnh,...”. Làm đi làm lại nhiều lần. 


‹ Học tướng: Như một cảnh tượng kỳ dị, hay một xác 

chết đang bị phân hủy; 

‹ Tợtướng: 1hì như một người có chân tay to lớn nằm 

đài sau khi ăn. 

Khi tợ tướng xuất hiện thì dục tham tan biến, những 
triển cái khác cũng được đè nén, hành giả sẽ đắc định cận 
hành và định an chỉ thuộc sơ thiền. 

Hỏi: Mục đích thực hành thiền quán xác chết phình 
trương này để làm gì? 

Đáp: Để chế ngự tham dục về hình dáng: Dù hình dáng có 
xinh đẹp, dễ thương đến chừng nào thì khi chết cũng trở 


73 


thành phình trương đáng sợ. Vì vậy, quán xác chết phình 
trương sẽ phù hợp với người có tham ái với hình dáng của 
mình hoặc của người khác. 


2. XÁC CHẾT BẦM XANH: 

Muốn tu tập thiền niệm xác chết bầm xanh thì thiền 
sinh cũng phải tìm kiếm được một tử thi mới chết ít ngày 
và quan sát tính chất bầm xanh của xác chết đó với mắt 
mở. Sau đó nhắm mắt lại và niệm “Xác chết bầm xanh, xác 
chết bầm xanh,...”. 

Khi nào sơ tướng xuất hiện (hình ảnh xác chết hiện ra 
rố ràng và duy trì liên tục không tan mất) thì thiền sinh 
trở về thiền đường tập trung tâm vào sơ tướng đó, tưởng 
niệm liên tục cho đến khi chứng đắc sơ thiền. 


Hỏi: Mục đích thực hành thiền quán xác chết bẩm xanh 
này để làm gì? 

Đáp: Để chế ngự tham dục về màu da: Dù da dẻ có xinh 
đẹp, mịn màng đến chừng nào thì khi chết cũng trở nên 
bầm xanh đáng sợ. Vì vậy, quán xác chết bầm xanh sẽ phù 
hợp với người có tham ái với màu da của mình hoặc của 
người khác. 

3. XÁC CHẾT MỦ MÂU: 

Muốn tu tập thiền niệm xác chết mủ máu thì thiền sinh 
cũng phải tìm kiếm được một tử thi mới chết ít ngày và 
quan sát tính chất mủ máu của xác chết đó với mắt mở. 
Sau đó nhắm mắt lại và niệm: “Xác chết mủ máu, xác chết mủ 


74 


z » 


máu,...”. 

Khi nào sơ tướng xuất hiện (hình ảnh xác chết hiện ra 
rố ràng và duy trì liên tục không tan mất) thì thiền sinh 
trở về thiền đường, tập trung tâm vào sơ tướng đó, tưởng 
niệm liên tục cho đến khi chứng đắc sơ thiền. 


Hỏi: Mục đích thực hành thiền quán xác chết máu mủ này 
để làm gì? 

Đáp: Để chế ngự tham dục về mùi thơm của cơ thể: Dù 
thân thể có tẩm ướp hương hoa thơm ngào ngạt đến 
chừng nào thì khi chết cũng trở thành mủ máu thối tha, 
hôi tanh đáng sợ. Vì vậy, quán xác chết mủ máu sẽ phù 
hợp với người có tham ái với mùi hương thơ tho của mình 
hoặc của người khác. 


4. XÁC CHẾT NỨT NẺ: 

Muốn tu tập thiền niệm xác chết nứt nẻ thì thiền sinh 
cũng phải tìm kiếm được một tử thi mới chết ít ngày và 
quan sát tính chất nứt nẻ của xác chết đó với mắt mở. Sau 
đó nhắm mắt lại và niệm: “Xác chết nứt nẻ, xác chết nứt nẻ,...”. 

Khi nào sơ tướng xuất hiện (hình ảnh xác chết hiện ra 
rõ ràng và duy trì liên tục không tan mất) thì thiền sinh 
trở về thiền đường, tập trung tâm vào sơ tướng đó, tưởng 
niệm liên tục cho đến khi chứng đắc sơ thiền. 


Hỏi: Mục đích thực hành thiền quán xác chết nứt nẻ này 
để làm gì? 
Đáp: Để chế ngự tham dục về sự săn chắc: “Dù thân thể có 


75 


săn chắc, khỏe mạnh, cơ bắp vạm vỡ đến chừng nào thì 
khi chết cũng nứt nẻ, tan tành, đáng nhờm gớn. Vì vậy, 
quán xác chết nứt nẻ sẽ phù hợp với người có tham ái với 
thân hình vạm vỡ, săn chắc, khỏe khoắn của mình hoặc 
của người khác. 


5s. XÁC CHẾT BỊ GẶM KHỚI: 

Muốn tu tập thiền niệm xác chết bị gặm khới thì thiền 
sinh cũng phải tìm kiếm được một tử thi mới chết ít ngày 
và bị thú hoang gặm ăn dang đở, quan sát tính chất bị 
gặm khới của xác chết đó với mắt mỡ. Sau đó vị đó nhắm 
mắt lại và niệm: “Xác chết gặm khới, xác chết gặm khới,...”. 

Khi nào sơ tướng xuất hiện (hình ảnh xác chết hiện ra 
rõ ràng và duy trì liên tục không tan mất) thì thiền sinh 
trở về thiền đường, tập trung tâm vào sơ tướng đó, tưởng 
niệm liên tục cho đến khi chứng đắc sơ thiền. 


Hỏi: Mục đích thực hành thiền quán xác chết bị gặm khới 
là để làm gì? 

Đáp: Để chế ngự tham dục với thân hình nở nang: Dù 
hình dáng có nở nang, gợi cảm đến chừng nào thì khi chết 
cũng trở thành món ăn ngon lành cho sâu bọ và những 
loài dã thú. Vì vậy, quán xác chết bị gặm khới sẽ phù hợp 
với người có tham ái với thân hình nở nang của mình hoặc 
của người khác. 


6. XÁC CHẾT RÃ RỜI: 


Muốn tu tập thiền niệm xác chết rã rời thì thiền sinh 


76 


cũng phải tìm kiếm được một tử thi chết nhiều ngày và 
đang bị phân tán rã rời, quan sát tính chất rã rời của xác 
chết đó với mắt mở. Sau đó vị đó nhắm mắt lại và niệm: 
“Xác chết rã rời, xác chết rã rời,...”. 

Khi nào sơ tướng xuất hiện (hình ảnh xác chết hiện ra 
rõ ràng và duy trì liên tục không tan mất) thì thiền sinh 
trở về thiền đường, tập trung tâm vào sơ tướng đó, tưởng 
niệm liên tục cho đến khi chứng đắc sơ thiền. 


Hỏi: Mục đích thực hành thiền quán xác chết rã rời là để 
làm gì? 

Đáp: Để chế ngự tham dục về thân hình thon thả, kiều 
diễm: Dù hình dáng có thon thả, kiều diễm, xinh đẹp, dễ 
thương đến chừng nào thì khi chết cũng rã rời, rơi rụng, 
vương vãi khắp nơi, thật là kinh cảm. Vì vậy, quán xác chết 
rã rời sẽ phù hợp với người có tham ái với hình dáng kiều 
diễm, xinh xắn của mình hoặc của người khác. 


7. XÁC CHẾT PHÂN TÁN: 

Muốn tu tập thiền niệm xác chết phân tán thì thiền 
sinh cũng phải tìm kiếm được một tử thi đã chết nhiều 
ngày và đang trong giai đoạn bị hủy hoại, quan sát tính 
chất đang hủy hoại của xác chết đó với mắt mở. Sau đó vị 
đó nhắm mắt lại và niệm: “Xác chết bị hủy hoại, xác chết bị 
hủy hoại,...”. 

Khi nào sơ tướng xuất hiện (hình ảnh xác chết hiện ra 
rõ ràng và duy trì liên tục không tan mất) thì thiền sinh 
trở về thiền đường, tập trung tâm vào sơ tướng đó, tưởng 


7 


niệm liên tục cho đến khi chứng đắc sơ thiền. 


Hỏi: Mục đích thực hành thiền quán xác chết phân tán là 
để làm gì? 

Đáp: Để chế ngự tham dục về thân hình cân đối: Dù hình 
đáng có xinh đẹp, cân đối đến chừng nào thì khi chết cũng 
bị phân hủy, biến dạng, rời rạc, tan tác như thế đấy. Vì vậy, 
quán xác chết đang bị phân tán sẽ phù hợp với người có 
tham ái với thân hình cân đối của mình hoặc của người 
khác. 


8. THÂY CHẢY MÁU: 

Muốn tu tập thiền niệm xác chết chảy máu thì thiền 
sinh cũng phải tìm kiếm được một tử thi bị chết không 
nguyên vẹn, máu me lênh láng và quan sát tính chất chảy 
máu của xác chết đó với mắt mở. Sau đó vị đó nhắm mắt 
lại và niệm: “Xác chết chảy máu, xác chết chảy máu,...”. 

Khi nào sơ tướng xuất hiện (hình ảnh xác chết hiện ra 
rõ ràng và duy trì liên tục không tan mất) thì thiền sinh 
trở về thiền đường, tập trung tâm vào sơ tướng đó, tưởng 
niệm liên tục cho đến khi chứng đắc sơ thiền. 


Hỏi: Mục đích thực hành thiền quán xác chết máu me 
lênh láng này để làm gì? 

Đáp: Để chế ngự tham dục với sự yểu điệu: Dù hình dáng 
có yếu điệu, hiền thục, dễ thương, dễ mến đến chừng nào 
thì cũng chỉ là cái vỏ bề ngoài, chứ bên trong toàn là máu 
me hôi tanh, bất tịnh. Vì vậy, quán xác chết chảy máu sẽ 


78 


phù hợp với người có tham ái với sự yếu điệu của mình 
hoặc của người khác. 


9. XÁC CHẾT TRÙNG ĂN: 

Muốn tu tập thiền niệm xác chết trùng ăn thì thiền 
sinh cũng phải tìm kiếm được một tử thi đầy sâu bọ đang 
rúc rla và quan sát tính chất bị sâu nhung nhúc trên xác 
chết đó với mắt mỡ. Sau đó vị đó nhắm mắt lại và niệm: 
“Xác chết sâu bọ, xác chết sâu bọ,...”. 

Khi nào sơ tướng xuất hiện (hình ảnh xác chết hiện ra 
rõ ràng và duy trì liên tục không tan mất) thì thiền sinh 
trở về thiền đường, tập trung tâm vào sơ tướng đó, tưởng 
niệm liên tục cho đến khi chứng đắc sơ thiền. 


Hỏi: Mục đích thực hành thiền quán xác chết trùng ăn 
này để làm gì? 
Đáp: Để chế ngự tham dục sở hữu thân: Dù mình có yêu 
chiều, tham đắm, chấp thủ với cái xác thân bao nhiêu đi 
chăng nữa thì khi sống, nó cũng chỉ là chỗ trú ẩn của sâu 
bọ, còn khi chết thì nó trở thành mồi ngon cho sâu bọ. 
Chúng tự do ăn uống, sinh sản, đi đại tiện, tiểu tiện,... ở 
trên cái xác thân đó. Thật là ghê gớm. 

Vì vậy, quán xác chết đang bị trùng bò nhung nhúc, rúc 
ria sẽ phù hợp với người có tham ái sở hữu xác thân của 
mình và của người khác. 


10. BỘ XƯƠNG: 
Muốn tu tập thiền niệm xác chết bộ xương thì thiền 


79 


sinh cũng phải tìm kiếm được một tử thi đã chết lâu ngày, 
đã phân hủy hết phần da, thịt, chỉ còn lại bộ xương và 
quan sát tính chất bất tịnh của bộ xương đó với mắt mở. 
Sau đó nhắm mắt lại và niệm: “Bộ xương bất tịnh, Bộ xương 
bất tịnh,...”. 

Khi nào sơ tướng xuất hiện (hình ảnh bộ xương hiện ra 
rố ràng và duy trì liên tục không tan mất) thì thiền sinh 
trở về thiền đường, tập trung tâm vào sơ tướng đó, tưởng 
niệm liên tục cho đến khi chứng đắc sơ thiền. 


Hỏi: Mục đích thực hành thiền quán xác chết bộ xương 
này để làm gì? 

Đáp: Để chế ngự tham dục với hàm răng đẹp: Dù nụ cười 
có tươi, để lộ hàm răng trắng bóng, đều đặn đến chừng 
nào, thì khi chết cũng há miệng, nhe răng, trơ trọi ra cả 
một bộ xương với hình thù kỳ dị. Vì vậy, quán xác chết chỉ 
còn bộ xương sẽ phù hợp với người có tham ái với hàm 
răng đẹp của mình hoặc của người khác. 

Tổng quát: 

Một vị đắc bất cứ pháp bất tịnh nào thì tham dục cũng 
hoàn toàn bị chế ngự. Mỗi pháp bất tịnh lại thích hợp cho 
một khía cạnh của tham dục. Vì vậy, mục đích thực hành 
thiền quán bất tịnh trên 1o loại xác chết là để đối trị 1o loại 
tham dục: 


So 


Quán thây trương phình | Đốir/ | Tham hình dáng 
Quán thây bầm xanh Đốitrị | Tham màu da 
Quán thây mưng mủ Đối trị | Tham mùi thơm 
Quán thây nứt nẻ Đối trị | Tham sự săn chắc 
Quán thây gặm khởi Đối trị | Tham sự nở nang 
Quán thây rã rời Đối trị | Tham kiều diễm 
Quán thây phân tán Đối trị | Tham sự cân đối 
Quán thây chảy máu Đối trị | Tham yếu điệu 
Quán thây trùng ăn Đốitrị | Tham sở hữu thân 
Quán bộ xương Đối trị | Tham răng đẹp 


Hỏi: Tại sao thực hành thiền quán xác chết chỉ chứng đắc 
được sơ thiền mà không đắc được các tầng thiền cao hơn? 
Đáp: 1o pháp quán bất tịnh chỉ có thể đắc đến sơ thiền vì 
đối tượng xác chết là một đề mục thô, cần có sự hỗ trợ của 
những tâm thô như tầm. Giống như con thuyền cần có 
bánh lái để giữ mình khỏi dòng nước chảy siết. Tâm chỉ 
tập trung được trên tử thi khi có sự hỗ trợ của tầm. Bởi 
vậy thiền niệm xác chết không thể đắc được các tầng thiền 
cao hơn. 


Hỏi: Với người chưa từng thấy một cái xác chết nào thì có 
thể thực hành được thiền niệm xác chết không? 

Đáp: Không được. VỊ đó ít nhất cũng phải từng thấy một 
lần, rồi cố gắng hồi tưởng lại xác chết đó thì mới thực 
hành được pháp thiền này. 


đ1 


Hỏi: Thời nay người ta thường chôn hoặc thiêu xác chết 
trước khi nó phân hủy thì phải thực hành thiền niệm xác 
chết như thế nào? 

Đáp: Dù quan sát một cái xác chết mới chưa phân hủy, 
nhưng tưởng nhớ lại, thiền sinh có thể hình dung ra quá 
trình phân hủy và giòi bọ bu bám trên xác chết, vẫn có thể 
khởi lên sự kinh cảm và đắc thiền. 


Hỏi: Với thiền sinh sơ cơ thì nên tránh những loại xác 

chết nào? 

Đáp: Ba loại xác chết nên tránh đối với thiền sinh sơ cơ là: 
‹_ Xác chết của người khác phái là không phù hợp vì dễ 
khởi lòng tham dục. 

‹_ Xác chết của một người thân là không phù hợp vì dễ 
khởi lòng bi a1. 
‹_ Xác chết của một kẻ thù là không phù hợp vì dễ khởi 
tâm thích thú. 


Hỏi: Người ta chỉ tham ái với xác sống chứ chẳng ai tham 
ái với xác chết. Vậy thì thực hành thiền niệm xác chết để 
làm gì? 

Đáp: Thực hành thiền quán bất tịnh trên xác chết, hành 
giả cũng cảm nhận được sự bất tịnh của xác sống. Tính 
bất tịnh của xác sống luôn được khéo che đậy bằng sự vệ 
sinh và đồ trang sức. Bản chất thật bên trong thì cũng bất 
tịnh không kém gì các xác chết. Vì vậy, người thực hành 
thiền quán bất tịnh trên xác chết cũng sẽ ly dục đối với 
những cái xác còn sống. 


82 


THIỀN TÂM TỪ 


Thiền tâm từ là một trong bốn đề mục Phạm trú: 
Từ - Bi - Hÿ - Xả, có đối tượng là những chúng sinh 
hữu tình. Thiền sinh có thể hướng tâm đến một 
chúng sinh hay vô số chúng sinh, rồi khởi tâm mong 
muốn những điều tốt lành đến với họ thì đó là tâm 
từ. Nếu duy trì được trạng thái tâm đó liên tục trong 
nhiều giờ không gián đoạn thì thiền sinh sẽ chứng 
đắc an chỉ định từ sơ thiền đến tam thiền, nên được 
gọi là thiền tâm từ. 


Thiền tâm từ còn được coi là một trong những pháp 


thiền bảo hộ quan trọng nhất, có công năng bảo vệ hành 


giả tu tập: 
‹_ Tránh được những nguy hiểm ở bên trong: Nó chế ngự 
được tâm sân hận của mình, nên không có ác ý với 
người. 


83 


‹_ Tránh được những nguy hiểm ở bên ngoài: Nó hóa giải 

được tâm sân hận của người khác với mình nên không 

bị người làm hại. 

‹_ Hỗ trợ cho các pháp thiên cao hơn để đi đến giải thoát: Nó 

đè nén triền cái về sân hận, nên tu tập chi-quán được 

dễ dàng. 

Vì vậy, thiền sinh thực hành được pháp thiền tâm từ sẽ 
có một cuộc sống tràn ngập an vui, hạnh phúc. 


PHẦN I: PHƯƠNG PHÁP HÀNH THIỀN TÂM TỪ 
LỰA CHỌN ĐỐI TƯỢNG THÍCH HỢP: 

Với thiền sinh sơ cơ thì vị đó cần hiểu rõ những đối 
tượng thích hợp và đối tượng không thích hợp. Nếu tập 
thiền trên những đối tượng không thích hợp thì vị đó sẽ 
gặp khó khăn cho sự đắc thiền. Vì vậy, thiển sinh cần phải 
tránh và phải hướng tâm đến những đối tượng thích hợp nhất. 


„5 Đối tượng không thích hợp: 
‹_ Một người đã chết: Thiền sinh sẽ không thể đắc thiền 
nếu rải tâm từ đến một người đã chết. 
‹- Một người khác phái: Tham ái có thể phát sinh nếu 
thiền sinh rải tâm từ đến một người khác phái. Nhưng 
khi đã thực hành thiện xảo rồi thì thiền sinh có thể rải 
tâm từ đến người khác phái. 
‹- Một người quá thân: Sự lo lắng cho người thân có thể 
khởi lên làm tâm dao động. Nhưng khi đã đắc thiền rồi 
thì thiền sinh có thể rải tâm từ đến người thân. 
‹- Một người quá ghét: Tâm sân hận có thể khởi lên khi 


84 


nghĩ đến người quá ghét. Nhưng sau khi đắc thiền rồi 

thì thiền sinh có thể rải tâm từ đến người ghét. 
„5 Đối tượng thích hợp: 

- Người mình kính trọng; 

-_ Người bình thường, không yêu không ghét; 

- Người mình ghét; 

- Tất cả chúng sinh hữu tình. 

Thiền tâm từ cần được thực hành tuần tự, bắt đầu từ 
người mình kính trọng, rồi đến người bình thường, rồi 
đến người ghét và cuối cùng là mở rộng ra khắp không 
gian vô biên đến tất cả chúng sinh hữu tình. 


Chọn cách tác ý: 

Thiền sinh lựa chọn một trong bốn cách tác ý sau để 
hành thiền tâm từ: 

‹_ Cẩu mong cho người hiển thiện này thoát khỏi hiểm nguy; 

‹_ Cầu mong cho người hiển thiện này thoát khỏi khổ thân; 

‹_ Cẩu mong cho người hiển thiện này thoát khỏi khổ tâm; 

‹_ Cẩu mong cho người hiển thiện này được an vui hạnh phúc. 

Trước tiên thiền sinh lựa chọn một câu dễ nhất để thực 
hành cho đến khi đắc thiền, rồi lần lượt thực hành hết cả 4 
câu trên. 
Có 2 hạng thiền sinh hành thiền tâm từ: 

‹_ Một là người đã đắc thiền như tứ thiền hơi thở; 

‹_ Hai là người chưa đắc đề mục thiền nào. 

Với người đã đắc thiền thì hãy nhập vào một tầng thiền, 
cho đến khi ánh sáng tỏa chiếu rực rỡ rồi rải tâm từ cho 


ổ5 


chính mình chừng 1 phút: “Cầu mong cho tôi thoát hiểm 
nguy”. 


Hỏi: Tại sao lại rải tâm từ cho mình trước? 
Đáp: Bản thân mình không phải là đối tượng để hành 
thiền tâm từ và cũng không thể đắc thiền. Nhưng phải rải 
tâm từ cho mình trước để lấy mình làm cảm hứng. Mình 
mong muốn được những điều tốt lành như thế nào thì 
cũng mong muốn những điều tốt lành như vậy với người 
khác. Như lời Đức Phật dạy: 

“Tâm ta Äi càng khắp, tất cả mọi phương trời, 

Cũng không tìm thấy được, ai thân hơn tự ngã; 

Tự ngã với mọi người, quá thân ái như vậy; 

Vậy ai yêu tự ngã, chớ hại tự ngã người”. 


RẢI TÂM TỪ ĐẾN NGƯỜI KHẢ KÍNH: 

Sau khi rải tâm từ cho chính mình, thiển sinh đã đắc 
thiển rải tâm từ đến một người mình kính trọng nhất bằng 
cách hình dung ra khuôn mặt của người đó như đang ở 
trước mình với tác ý: “Cầu mong cho người hiển thiện này 
thoát khỏi hiểm nguy”. Niệm nhiều lần liên tục như vậy cho 
đến khi đắc thiền. 

Với người chúa đắc thiên thì việc thực hành sẽ khó hơn. VỊ 
đó cũng phải tập trung tâm, cố gắng hình dung ra khuôn 
mặt của người cùng phái mà mình kính trọng nhất và tác 
ý: “Cầu mong cho người hiên thiện này thoát khỏi hiểm nguy”. 
Thiền sinh phải cảm nhận được trạng thái như thể người 
đó vừa được giải thoát khỏi một sự nguy hiểm nào đó. Tập 


8ó 


liên tục, làm đi làm lại nhiều lần như vậy cho đến khi thiền 
sinh phát triển được định và chứng đắc các tầng thiền. 


Hỏi: Thế nào là đắc thiền? 

Đáp: Khi nào thiền sinh duy trì tợ tướng trên hình ảnh đối 
tượng liên tục trong 1 giờ, 2 giờ, 3 g1ờ,... cùng với tâm từ 
sinh khởi liên tục không bị gián đoạn, thì thiền sinh sẽ đạt 
được an chỉ định. Lúc này thiền sinh có thể kiểm tra 5 
thiền chi: 

‹ Tầm: Hướng và đặt tâm vào đối tượng (Người khả 

kính); 

‹ Tứ: Duy trì và bám sát đối tượng; 

‹ Hi: Thích thú với đối tượng; 

‹ Lạc: Thoải mái với đối tượng; 

‹ Định: Tâm định tĩnh, lặng lẽ trên đối tượng. 

Khi hành thuần thục với sơ thiền rồi, thiền sinh có thể 
loại bỏ hai thiền chi tẩm: - tứ để lên nhị thiền. Khi thuần 
thục với nhị thiền, thì loại bỏ thiền chi hỉ để lên tam thiền. 
Tam thiền là bậc thiền cao nhất của thiền tâm từ. 


Khi đã thực hành xong câu thứ nhất là “Cầu mong cho 
người hiển thiện này thoát khỏi hiểm nguy” và vào được tam 
thiền rồi, thiền sinh có thể thực hành tiếp câu thứ hai, thứ 
ba, thứ tư, lần lượt vào đến tam thiền. 

‹_ Cầu mong cho người hiển thiện này thoát khỏi khổ thân. 

‹_ Cẩu mong cho người hiển thiện này thoát khỏi khổ tâm. 

‹_ Cầu mong cho người hiển thiện này được an vui hạnh phúc. 

Thực hành xong với người đáng kính thứ nhất, thiền 


ổ7 


sinh có thể lần lượt rải tâm từ đến người đáng kính thứ 2, 
thứ 3, thứ 4,... đến thứ 1o, càng nhiều càng tốt, tất cả đều 
vào đến tam thiền. 


RẢI TÂM TỪ ĐẾN NGƯỜI KHÔNG THƯƠNG KHÔNG 
GHÉT: 

Tiếp theo thiền sinh sẽ hướng tâm đến một người bình 
thường, không thương không ghét và rải tâm từ theo bốn 
cách, mỗi lần một cách, lần lượt vào đến tam thiền rồi đến 
người bình thường thứ 2z cho đến người thứ 1o. 


RẢI TÂM TỪ ĐẾN NGƯỜI GHÉT: 

Tiếp theo thiền sinh hướng tâm đến một người mà 
mình từng ghét ở mức vừa vừa và rải tâm từ theo 4 cách 
đó, lần lượt vào đến tam thiền, rồi đến người ghét hơn thứ 
2, thứ 3 cho đến người thứ 1o. 


PHÁ BỎ RANH GIỚI: 
Sau khi đã rải tâm từ đến ba hạng người là: 
° Người quý kính; 
° Người bình thường; 
‹ Người đáng ghét; 
thiền sinh sẽ thực hành sự phá bỏ ranh giới giữa 3 hạng 
người này. 
„5 Thực hành phá bỏ ranh giới: 
‹ Trước tiên, thiền sinh rải tâm từ cho mình: “Cẩu 
mong cho tôi thoát khỏi hiểm nguy”, chỉ rải tâm từ cho 
mình chừng một phút, dù nó không thể đắc thiền, chi 
88 


là để đồng hóa mình với mọi người. 

-_ Sau đó rải tâm từ đến một người kính: “Cẩu mong cho 
người hiển thiện này thoát khỏi hiểm nguy” vào đến tam 
thiền. 

-_ Rồi rải tâm từ đến một người thường: “Cầu mong cho 
người hiển thiện này thoát khỏi hiểm nguy” vào đến tam 
thiền. 

-_ Rồi rải tâm từ đến một người ghét: “Cầu mong cho 
người hiển thiện này thoát khỏi hiểm nguy” vào đến tam 
thiền. 

‹_ Hành xong với một người kính — người thường — người 
ghét thứ nhất rồi thì tiếp theo lại rải tâm từ đến một 
người kính — người thường — người ghét thứ 2, thứ 3,... lần 
lượt vào đến tam thiền theo bốn cách tác ý đã thực 
hành trước đó. 

Thiền sinh làm đi làm lại nhiều lần cho đến khi tất 
cả những người kính, người thường, người ghét cùng 
hiện diện dưới ánh sáng của tâm từ là thiền sinh đã 
thực hành phá bỏ ranh giới thành công. Tâm từ bình 
đẳng, coi tất cả mọi người đều đáng thương, đáng mến 
như nhau. 


MỞ RỘNG TÂM TỪ: 

Tiếp theo, thiền sinh sẽ mở rộng tâm từ ra 1o phương 
hướng theo 12. phạm trù từ gần tới xa, đến khắp chúng 
sinh vô biên. Ví dụ: 

‹_ Thiền sinh mở rộng ánh sáng sang hướng đông, lấy 

một đám đông chúng sinh làm đối tượng, dù đó là 


89 


người, hay thú, hay chư Thiên,... và rải tâm từ theo bốn 
cách tác ý cho đến khi chứng đắc tam thiền. 
‹_ Rồi lại hướng tâm sang một hướng khác, lấy một 
nhóm chúng sinh khác và thực hành tâm từ cũng tương 
tự như vậy. 
‹ 1o phương hướng: Hướng đông, hướng tây, hướng 
nam, hướng bắc, hướng đông nam, hướng tây bắc, 
hướng đông bắc, hướng tây nam, hướng trên, hướng 
dưới. 
‹ 12 phạm trù gồm có: 
-_ Năm phạm trù không nêu Tố: 
‹ Tất cả chúng sinh; 
« Tất cả loài có hơi thở; 
‹ Tất cả sinh vật; 
« Tất cả mọi loài; 
‹« Tất cả cá thể. 
‹_ Bảy phạm trù có nêu rõ: 
‹ Tấtcả nam nhân; 
‹ Tất cả nữ nhân; 
-Ổ Tất cả Thánh nhân; 
- Tất cả phàm nhân; 
‹ Tất cả chư Thiên; 
« Tất cả nhân loại; 
‹_ Tất cả chúng sinh nơi cảnh giới thấp. 


PHẨN II: HỎI ĐẬP 
Hỏi: Mục đích hành thiền tâm từ là để làm gì? 


9O 


Đáp: 
‹_ Để đối trị tâm sân; 
‹ Để chế ngự tâm sân; 
‹ Để hóa giải tâm sân; 
‹_ Để đạt được trạng thái của tình thương vô giới hạn. 
như Đức Phật dạy: “Vị Tỳ kheo với tâm câu hữu với từ, 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân". 


Hỏi: Với người quý kính, mình không có tâm sân, với 
người bình thường, mình cũng không sân. Tại sao phải 
rải tâm từ đến những người này? 

Đáp: 

-_ Người quý trọng quá thì dễ trở thành tham ái. 

‹_ Người bình thường thì dễ trở nên vô cảm. 

Vì thế cần phải rải tâm từ đến tất cả mọi người với tình 
thương bình đẳng như nhau. Vì để tránh rơi vào dính mắc 
với người quý và dửng dưng với người thường, nên phải 
rải tâm từ đến cả đối tượng là người quý kính và người 
bình thường. 


Hỏi: Với người thù ghét vừa nghĩ đến là đã khởi lên tâm 
sân rồi thì làm sao để phát triển được tâm từ? 
Đáp: Thì phải dùng nhiều cách thức tác ý để hóa giải tâm 
sân hận. Ví dụ: 
=_ Như lý tác ý đến sự độc hại của tâm sân: 
-_ Người sân thì sẽ xấu xí: Vì người sân mặt mày nhăn 
nhó trông hung đữ. 
-_ Người sân thì ngủ không ngon giấc: Vì người sân thường 


91 


căng thẳng nên khó ngủ. 

‹_ Người sân thì không gặp may mắn: Vì không có ai muốn 
ủng hộ và giúp đỡ người sân. 

‹_ Người sân thì không có tài sản: Vì người sân dễ phá hoại 
tiêu tan sự nghiệp. 

‹_ Người sân thì hhông có danh xưng: Vì khi sân thì hành 
xử thô lỗ nên không ai khen ngợi. 

‹_ Người sân thì hhông có bạn bè: Vì khi sân thì hay gây sự, 
nên bạn bè tránh xa. 

-_ Người sân thì khi chết phải tái sinh vào cối khổ: Vì khi sân 
thì thường tạo ác nghiệp, nên chết phải đọa vào cõi 
khổ. 

‹_ Người sân hận sẽ làm cho kẻ thù thỏa mãn: Vì kẻ sân hận 
gặp toàn những điều tai hại, nên nó khiến cho kẻ thù 
của nó thích thú. 


Nếu tác ý như vậy mà sân hận không lắng xuống, thì hấy 


tác ý đến nhĩững tính tốt và bỏ qua những tính xấu của người 
đó: 


92 


-_ Một người đáng ghét vì thường hay nói những điều 
xấu làm phiền não mọi người, nhưng lại hay làm những 
việc tốt có lợi cho mọi người, thì hãy quên đi lời nói và 
chỉ nhớ đến việc làm của người đó thì tâm sân sẽ không 
khởi lên. 

-_ Một người đáng ghét vì có thân hành xấu, không giữ 
gìn oai nghi, cử chi, làm những việc bất thiện nơi thân, 
nhưng lại có lời nói dễ nghe, lễ độ trong ngôn ngữ thì 
hãy bỏ qua tính xấu của thân hành và chỉ nhớ đến 


những tính tốt về khẩu hành của vị đó thì sân hận sẽ 
không khởi lên. 
-_ Một người đáng ghét vì có thân hành xấu (hay làm 
việc xấu về thân) và khẩu hành xấu (hay nói lời xấu, 
không đẹp lòng người) nhưng lại có ý hành tốt. 
Biểu hiện của người có ý hành tốt là: Người đó biết 
cung kính, lễ bái những bậc đáng lễ như kính lễ 
Phật, kính lễ Pháp, kính lễ chư Tăng, lắng nghe diệu 
pháp và tinh tấn hành thiền. Thì hãy bỏ qua thân 
hành xấu và khẩu hành xấu, chỉ nhớ nghĩ đến ý 
hành của vị đó thì sân hận sẽ không khởi lên. 
-_ Một người đáng ghét vì có cả thân hành, khẩu hành 
và ý hành đều xấu xa, bất thiện thì hãy khởi lòng 
thương xót, vì người đó chẳng bao lâu nữa sẽ phải tái 
sinh vào địa ngục, chịu những nỗi thống khổ cùng cực. 
Suy nghĩ như vậy thì tâm sân hận sẽ không khởi lên. 


=_ Nếu tác ý như vậy mà sân hận vẫn khởi lên thì phải tự chế 
ngự chính mình: 
‹_ Sân hận sẽ hủy hoại tâm thanh tịnh của mình, vì thế 
hãy từ bỏ sân hận; 
‹_ Sân hận sẽ phá hủy mọi công đức đã gây tạo, vì thế 
hãy từ bỏ sân hận; 
‹ Sân hận sẽ tự hại chính mình, vì thế nên từ bỏ sân 
hận; 
‹ Sân hận sẽ khiến cho người khác thù ghét lại, khiến 
cho oan trái chất chồng, vì thế nên từ bỏ sân hận; 
-_ Mọi thứ chỉ là vô thường, chuyện mâu thuẫn đã qua 


93 


rồi thì hãy buông bỏ nó đi, vì thế nên từ bỏ sân hận; 
‹_ Chiến thắng lòng sân hận còn hơn chiến thắng vạn 
quân địch, vì vậy hãy từ bỏ sân hận. 


=_ Nếu tác ý như vậy mà sân hận vẫn khởi lên thì lại tác ý đến 
nghiệp và quả của nghiệp: 
‹ Ta sân hận là ta đang tạo nghiệp. 
‹_ Ta sẽ là chủ nhân của nghiệp sân này. 
‹_ Ta sẽ là thừa tự nghiệp quả của nghiệp sân này. 
»-_ Nghiệp sân này sẽ là thai tạng, là quyến thuộc đi theo 
ta từ kiếp này sang kiếp khác. 
-_ Và nghiệp sân này sẽ không dẫn đến giác ngộ viên 
mấn; 
‹_ Nghiệp sân này không dẫn đến quả vị Thanh Văn; 
-_ Nghiệp sân này không thể khiến ta sinh Thiên giới; 
-_ Nghiệp sân này không thể khiến ta sinh làm người 
tốt đẹp,... 
-_ Mà trái lại nghiệp sân này sẽ dẫn ta đến đọa lạc, dẫn 
đến bất hạnh, dẫn đến những nỗi khổ trong địa ngục, 
ngã quỷ, súc sinh, A tu la, hoặc làm người xấu xí, bẩn 
cùng, hạ tiện,... 
‹_ Người sân hận cũng giống như kẻ dùng tay cầm cục 
than đỏ để đánh người, người chưa đau thì tay mình đã 
bị cháy; hoặc giống như người cầm cục phân ném 
người, người chưa bẩn thì tay mình đã dơ. 
Vì vậy, hãy dứt trừ sân hận để tránh tạo nghiệp bất 
thiện, tránh quả báo bất hạnh về sau. 


=_ Rồi lại tác ý đến người kia đang sân hận với mình: 


94 


-_ Người kia sân hận là họ đang tạo nghiệp. 
‹_ Họ sẽ là chủ nhân của nghiệp sân ấy. 
‹_ Họ sẽ thừa tự nghiệp quả của nghiệp sân ấy. 
- _ Nghiệp sân ấy sẽ là thai tạng, là quyến thuộc đi theo 
họ từ kiếp này sang kiếp khác. 
-_ Và nghiệp sân ấy sẽ không dẫn đến giác ngộ viên 
mãn. 
‹_ Nghiệp sân ấy không dẫn đến quả vị Thanh Văn. 
‹_ Nghiệp sân ấy không thể khiến người kia sinh Thiên 
giới. 
‹_ Nghiệp sân ấy không thể khiến người kia sinh làm 
người tốt đẹp,... 
-_ Mà trái lại nghiệp sân ấy sẽ dẫn đến đọa lạc, dẫn đến 
bất hạnh, dẫn đến những nỗi khổ trong địa ngục, ngã 
quý, súc sinh, A tu la, hoặc làm người xấu xí, bần cùng, 
hạ tiện,... 
‹_ Người kia sân hận với ta cũng giống như kẻ ngược 
gió tung bụi, chính họ sẽ là người dính bụi; hoặc giống 
như người nhổ nước bọt lên trời, rồi nước bọt sẽ rơi vào 
mặt họ. 
Vì vậy, ta hãy đút trà sân hận để tránh tạo nghiệp bất thiện, 
tránh quả báo bất hạnh vềsau. 


=_ Nếu tác ý như vậy mà sân hận vẫn khởi lên thì nên tưởng 
nhớ đến những đức tính đặc biệt của Đức Phật khi Ngài còn 
hành Bồ Tát đạo. 
-_ Trong truyện bổn sinh Silavant, khi vương quốc bị kẻ 
địch xâm chiếm, Ngài không chống lại. 


95 


„_ Khi bị chôn sống, Ngài cũng không sân hận. 

‹_ Khi được giải thoát và vào được phòng ngủ của tên 
vua cướp nước, Ngài cũng không giết hại hắn, mà còn 
đối xử như bạn, vua xâm lược đã hối hận trả lại vương 
quốc cho Ngài. 

-_ Nhờ sự nhẫn nhục và lòng từ không hận không sân 
nên Ngài đã tránh được một cuộc chiến tranh tàn sát. 
Lòng từ vô sân của Ngài thật đáng để ta noi theo. 

-_ Trong kinh bổn sinh Khantivädi, Ngài là một ẩn sĩ tu 
khổ hạnh trong rừng, khi vua Kalãbu gặp Ngài thì sinh 
lòng ghen ghét và đã hỏi Ngài: 


“Nây Sa môn! Ngươi giảng pháp gì?” 

Ngài đáp: “Tôi giảng pháp nhẫn nhục.” 

Vua sai người đánh Ngài bằng dây có gai. Ngài không 
sân hận. Vua lại sai người chặt hết tay chân Ngài. Ngài 
cũng không sân hận. 


-_ Ngay cả khi sinh làm súc sinh, Ngài cũng từng tu hạnh 
nhẫn nhục, không hận, không sân khi bị người sát hại. 
Khi voi chúa Chaddanta bị người thợ săn đầm bằng 
cây gậy tầm thuốc độc. Khi biết được người thợ săn làm 
theo lệnh của hoàng hậu Subhaddä, giết voi để lấy ngà 
thì voI liền dùng cưa cưa đứt đôi ngà, dâng cho thợ săn 
rồi mạng chung mà không hề khởi tâm sân hận. 
Khi làm súc sinh, Ngài còn thực hành được từ tâm 
vô sân như vậy huống chi làm người. 
Khi làm Long vương, Ngài thường lên nhân gian nằm 


9ó 


trên tổ kiến và tu hạnh trai giới. Khi bị loài người bắt 
làm trò chơi, nếu khởi tâm sân, thổi hơi độc ra thì tất 
cả mọi người sẽ chết hết. Nhưng Ngài đã chế ngự được 
tâm sân hận và chấp nhận chịu sự hành hạ đau đớn đến 
cùng cực về thể xác. Lòng từ không hận, không sân 
luôn là sở hành của các bậc Thánh nhân. Như Đức Phật 
dạy: “Dù có người đến dùng dao cắt từng miếng thịt thì 
cũng phải nhiếp tâm đừng khởi lòng sân hận”. 

=_ Nếu tác ý đến hạnh nhẫn nhục của Đức Thế Tôn trong quá 

khứ như vậy mà sân hận vẫn khởi lên, thì lại tác ý đến dòng 

sinh tử vô cùng tận: 
Trong dòng luân hồi sinh tử, ta vô tâm khó có thể tìm 
được ai chưa từng là cha mẹ, anh chị em với ta, vì vậy: 
-_ Người ta đang sân hận ấy trước kia đã từng là mẹ 
hiền sinh ra ta, chăm sóc nuôi nấng ta. Ân sâu chưa trả, 
sao ta lỡ sân hận. 
-_ Người ta sân hận kia có thể từng là cha ta. Vì nuôi 
dưỡng ta mà phải bôn ba ngược xuôi, gian nan vất vả 
nuôi dưỡng ta từng ngày. Ân sâu như vậy sao ta có thể 
sân hận được. 


=_ Tác ý như vậy mà tâm sân vẫn khởi lên thì dùng trí tuệ 
phân tích các sự thật về thân này: 
‹ Thân ta và thân người kia chỉ là 32. thể trược: Tóc, 
lông, móng, răng, da,... Ta sân với cái gì trong 32 uế 
trược ấy? 
‹ Thân ta và thân người kia cũng chi là tứ đại: Đất, 
nước, lửa, gió. Ta sân hận với đại nào trong 4 đại ấy? 


97 


‹ Thân ta với thân người kia cũng chỉ là s uẩn: Sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức. Ta đang sân với uẩn nào trong s uấn ấy? 
-_5uẩn của ta và của người kia vốn vô thường, khổ, vô 
ngã. Ta sân hận với vô thường, hay với khổ, hay với vô 
ngã kia? 

‹ Chỉ có người ngu mới sân hận. Người có trí hiểu rõ 

bản chất của cái thân này thì sân hận sẽ không có cơ hội 

khởi lên. 

Mặc dù đã tác ý như vậy mà sân hận vẫn khởi lên thì hấy cố 
gắng tặng cho người đáng ghét đó một món quà. Khi tặng 
một món quà thì những hiềm hận trong lòng mình và 
trong lòng người kia đều lắng xuống, dù có oan trái từ 
kiếp trước thì oan trái ấy cũng tiêu tan. Như vậy, pháp bố 
thí sẽ hóa giải được hiềm hận nhanh nhất và hiệu quả 
nhất. Vì vậy, người nào thường xuyên bố thí thì rất dễ 
hành thiền tâm từ. Người hành thiền tâm từ thì cũng sẽ 
ưa làm việc bố thí. 


Hỏi: Thực hành thiền tâm từ thì được những lợi ích gì? 
Đáp: Có 11 lợi ích khi thực hành thiền tâm từ: 

1. Ngủ trong an ổn: Vì tâm lý thanh thản, không lo âu, 
buồn phiền. 

2.. Thức trong an ổn: Vì không phải lo đề phòng hay tranh 
chấp với aI. 

3. Không có ác mộng: Những tư tưởng lo sợ tạo thành ác 
mộng. Vì không lo sợ nên không có ác mộng. 

4. Được mọi người yêu mến: Vì mình yêu mến mọi người 
nên mọi người yêu mến mình. 


98 


s. Được chư Thiên yêu mến: Chư Thiên cảm nhận được 
tâm từ, nên yêu mến người có tâm từ. 

6. Được chư Thiên hộ trì: Chư Thiên thường hộ trì cho 
những người có tâm thiện lành, không hận, không sân. 
7. Lửa, khí giới, chất độc không làm hại đến thân: Tâm từ 
mạnh mẽ sẽ có năng lực bảo vệ mình khỏi những nguy 
hiểm từ bên ngoài. 

8. Tâm dễ đắc định: Vì sân là triền cái chướng ngại cho 
việc tu tập định. Khi sân đã được đè nén thì rất dễ tu tập định. 
9. Nét mặt khinh an: Người có tâm từ sẽ biểu hiện ra nét 
mặt hiền lành, phúc hậu, dễ thương, dễ mến. 

1o. Khi mạng chung, tâm không rối loạn: Người có tâm từ 
đến khi lâm chung không có những biểu hiện sợ hãi, vì 
những nghiệp cho quả lúc cận tử thường là thiện nghiệp. 
11. Nếu chưa đắc Niết Bàn thì sẽ sinh về cõi Phạm Thiên: 
Một người đắc thiền tâm từ nếu chưa chứng quả A La Hán 
thì thiện nghiệp thiền tâm từ đó sẽ cho quả: VỊ đó sẽ hóa 
sinh ở cõi Phạm Thiên. Đó là 11 lợi ích của người thực 
hành pháp thiền tâm từ quảng đại, vô biên, không hận, 
không sân. 

Chúc mọi người từ bỏ hết tâm sân hận chi còn lại tâm từ 
vô lượng vô biên. 


99 


THIỀN TÂM BI 


Cũng giống như thiền tâm từ, thiền tâm bi là một 
trong bốn đề mục Phạm trú, có đối tượng là những 
chúng sinh hữu tình. Thiền sinh phải hướng tâm đến 
sự đau khổ của những chúng sinh với tác ý: “Cầu 
mong cho họ thoát khỏi khổ đaư thì đó là tâm bi. Nếu 
duy trì được tâm bi liên tục trong nhiều giờ không 
gián đoạn thì thiền sinh sẽ chứng đắc an chỉ định từ 
sơ thiền đến tam thiền, nên được gọi là thiền tâm bi. 


Thiền tâm bi bảo vệ thiền sinh: 

‹_ Tránh được những nguy hiểm ở bên trong: Nó chế ngự 
được tâm não hại, là ác ý của mình đối với người khác 
nên hành giả tránh được những hành động, lời nói và ý 
nghĩ gây hại cho những chúng sinh hữu tình khác. 

‹_ Tránh được những nguy hiểm ở bên ngoài: Nó hóa giải 
được não hại hay ác ý của người khác với mình nên 
hành giả không bị người làm hại. 


1O©O 


‹ Thiền tâm bi hỗ trợ cho các pháp thiền cao hơn để đi 

đến giải thoát: Nó đè nén triền cái về hiểm hận, nên 

hành giả tu tập chỉ-quán được dễ dàng. 

Vì vậy, thiên sinh thực hành được pháp thiên tâm bi sẽ có một 
cuộc sống trần ngập tình thương bác ái. 


PHẦN I: PHƯƠNG PHÁP HÀNH THIỀN TÂM BI 
LỰA CHỌN ĐỐI TƯỢNG THÍCH HỢP: 

Thiền sinh cần hướng tâm đến một người hay một 
chúng sinh hữu tình nào đó đang trong tình trạng đau 
khổ: Khổ về thân hoặc khổ về tâm. Trước tiên thiền sinh 
hãy rải tâm từ đến người đó từ sơ thiền đến tam thiền, sau 
đó mới tác ý đến tâm bi: “Cầu mong cho người này thoát khỏi 
khổ đau”. Thiền sinh lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi đắc 
thiền. Sự chứng đắc các tầng thiền tâm bi cũng tương tự 
như với sự chứng đắc các tầng thiền tâm từ. Sau đó thiền 
sinh tiếp tục rải tâm bi đến các đối tượng khác như: 

Người mình kính trọng; 

Người bình thường, không yêu không ghét; 
Người mình ghét; 

Tất cả chúng sinh hữu tình. 


Hỏi: Những người không có nỗi khổ ở hiện tại thì mình 
rải tâm bi đến họ bằng cách nào? 

Đáp: Tất cả mọi người đều có một nỗi khổ chung đó là øià 
- bệnh - chết, hay còn gọi là khổ đau sinh tử trong luân hồi 
bất tận. Hãy tác ý đến những nỗi khổ đã, đang và sẽ phải 
chi phối tất cả mọi người như: “Cầu mong cho họ thoát khỏi 


1O1 


khổ đau sinh tử,...” thì đó là tâm bi. 


RẢI TÂM BI ĐẾN NGƯỜI KHẢ KÍNH: 

Thiền sinh thực hành rải tâm bi đến một người mình 
kính trọng nhất bằng cách hình dung ra khuôn mặt của 
người đó như đang ở trước mình với tác ý: “Cầu mong cho 
người hiển thiện này thoát khỏi nỗi khổ đau sinh tử.”. Thiền 
sinh niệm nhiều lần liên tục như vậy cho đến khi đắc 
thiền. 

Thực hành xong với người đáng kính thứ nhất, thiền 
sinh có thể lần lượt rải tâm bị đến người đáng kính thứ 2, 
thứ 3, thứ 4,... thứ 1o, càng nhiều càng tốt và tất cả đều vào 
đến tam thiền. 


RẢI TÂM BI ĐẾN NGƯỜI KHÔNG THƯƠNG KHÔNG 
GHÉT: 

Tiếp theo thiền sinh sẽ hướng tâm đến một người bình 
thường, không thương không ghét và rải tâm bi theo cùng 
cách thức như vậy cho đến khi chứng đắc đến tam thiền, 
rồi đến người bình thường thứ 2 cho đến thứ 1o. 


RẢI TÂM BI ĐẾN NGƯỜI GHÉT: 

Tiếp theo thiền sinh hướng tâm đến một người mà 
mình từng ghét ở mức vừa vừa và rải tâm bị như vậy cho 
đến tam thiền, rồi đến người ghét hơn thứ 2, thứ 3,... 


PHÁ BỎ RANH GIỚI: 
Sau khi đã rải tâm bi đến ba hạng người là: Người quý 


102 


kính, người bình thường, người đáng ghét xong, thiền 
sinh sẽ thực hành sự phá bỏ ranh giới giữa 3 hạng người 
này. 
„5 Thực hành phá bỏ ranh giới: 
-_ Trước tiên, thiền sinh rải tâm bi cho mình: “Cẩu mong 
cho tôi thoát khỏi khổ đau” trong khoảng thời gian chừng 
một phút, dù nó không thể đắc thiền, chi là để đồng 
hóa mình với mọi người. 
-_ Sau đó rải tâm bi đến một người đáng kính: “Cẩu 
mong cho người thiện lành này thoát khỏi khổ đaw vào đến 
tam thiền. 
‹_ Rồi rải tâm bi đến một người bình thường, không 
thương không ghét: “Cầu mong cho người thiện lành này 
thoát khỏi khổ đaw vào đến tam thiền. 
-- Rồi rải tâm bi đến một người ghét: “Cẩu mong cho 
người thiện lành này thoát khỏi khổ đau” vào đến tam 
thiền. 
-_ Thực hành xong với một người đáng kính - người bình 
thường — người ghét thứ nhất rồi, tiếp theo thiền sinh lại 
rải tâm bi đến một người đáng kính - người bình thường — 
người ghét thứ 2, thứ 3,... lần lượt vào đến tam thiền. 


Thiền sinh làm đi làm lại nhiều lần cho đến khi tất cả 
những người đáng kính, người bình thường, người ghét 
cùng hiện diện dưới ánh sáng của tâm bi là thiền sinh đã 
thực hành phá bỏ ranh giới thành công. Bi tâm bình đẳng, 
coi tất cả mọi người đều đáng thương, đều là nạn nhân 


103 


của khổ đau sinh tử. 


MỞ RỘNG TÂM BI: 

Tiếp theo thiền sinh sẽ mở rộng tâm bi ra 1o phương 
hướng, theo 12. phạm trù từ gần tới xa đến khắp chúng 
sinh vô biên. 

Ví dụ: Thiền sinh mở rộng ánh sáng sang hướng đông, 
lấy một đám đông chúng sinh làm đối tượng, dù đó là 
người, hay thú, hay chư Thiên,... và rải tâm bị “cẩu mong 
cho họ thoát khỏi khổ đaw” cho đến khi chứng đắc tam thiền; 
rồi lại hướng tâm sang một hướng khác, lấy một nhóm 
chúng sinh khác và thực hành tâm bi cũng tương tự như 
vậy. 

‹ 10 phương hướng: Hướng đông, hướng tây, hướng 

nam; hướng bắc; hướng đông nam; hướng tây bắc; 

hướng đông bắc; hướng tây nam; hướng trên; hướng 
dưới. 

‹ 12phạm trù gồm có: 

‹_ Năm phạm trù không nêu rõ: Tất cà chúng sinh; tất cả 

loài có hơi thở; tất cả sinh vật; tất cả mọi loài; tất cả cá 

thể. 

‹_ Bảy phạm trù có nêu rõ: Tất cả nam nhân; tất cả nữ 

nhân; tất cả Thánh nhân; tất cả phàm nhân; tất cả chư 

Thiên; tất cả nhân loại; tất cả chúng sinh nơi cảnh giới 

thấp. 


PHẨN II: HỎI ĐẬP 
Hỏi: Mục đích hành thiền tâm bi là để làm gì? 


14 


Đáp: Để đối trị tâm não hại, ác ý đối với tất cả loài hữu 
tình. 


Hỏi: Với người quý kính, mình không có tâm ác ý; với 
người bình thường, mình cũng không có ác ý. Tại sao phải 
rải tâm bi đến những người này? 

Đáp: Người quý trọng quá thì dễ trở thành tham ái: Tham 
ái khi phải chia lìa thì bi ai khổ lụy. Hành thiền tâm bi thì 
sẽ vượt qua được bi a1 với người thương. 

Người bình thường thì dễ trở thành lạnh lùng vô cảm. 
Hành thiền tâm bi thì sẽ vượt qua được lạnh lùng, vô cảm 
với người thường. 

Vì để vượt qua bi ai với người quý kính và lạnh lùng với 
người thường nên phải hành thiền tâm bị đến tất cả mọi 
người với tình thương bình đẳng như nhau. 


Hỏi: Với người thù ghét, lúc nào cũng muốn cho họ đau 
khổ thì làm sao để phát triển được tâm bi thương xót họ? 
Đáp: Thì phải dùng nhiều cách thức tác ý để hóa giải tâm 
não hại, ác ý. Ví dụ: 

=5 Như lý tác ý đến sự độc hại của ácý: 

‹ - Người có ác tâm thì sẽ xấu xí: Vì người ác thường thể 
hiện ra khuôn mặt và ánh mắt hung đữ. 

- _ Người có ác tâm, não hại thì ngủ không ngon giấc: Vì 
suy nghĩ việc hại người nên tâm trạng căng thăng, khó ngủ. 
- _ Người sân có tâm não hại không gặp may mắn: Vì 
không có ai muốn ủng hộ người có ác tâm. 

- _ Người não hại thì không có tài sản: Vì thường gặp quả 


105 


báo đữ, rủi ro, bất hạnh. 

- _ Người não hại thì không có danh xưng: Vì mọi người 
đều ghét vị ấy. 

- - Người não hại thì không có bạn bè: Vì mọi người đều 
muốn lánh xa vị ấy. 

- - Người não hại thì khi chết phải tái sinh vào cõi khổ: Vì 
suy nghĩ hại người là đang tạo ác nghiệp về ý, nên khi chết 
phải đọa vào cõi khổ. 


=_ Nếu tác ý như vậy mà tâm não hại không lắng xuống, thì 
tác ý đến nhiing quả báo của nghiệp bất thiện: 

‹ - Người kia có thân hành bất thiện, khẩu hành bất thiện, 
ý hành bất thiện, cho dù lúc này họ chưa phải chịu quả 
báo thì sau khi mạng chung họ sẽ phải chịu quả báo đau 
khổ dưới 8 tầng địa ngục hoặc chịu khổ trong cõi ngã quỷ, 
hoặc chịu khổ mang thân súc sinh, hoặc phải chịu khổ ở 
cối người gặp nhiều sự bất hạnh, những điều không như ý 
muốn về cả thể xác lẫn tinh thần,... 


=. Nếu tác ý như vậy mà sân não bại vẫn khởi lên thì phải tự 
chếngự chính mình: 

‹ - Não hại sẽ hủy hoại tâm thanh tịnh của mình, vì thế 
hãy từ bỏ não hại. 

‹ - Não hại sẽ phá hủy mọi công đức đã gây tạo, vì thế hãy 
từ bỏ não hại. 

‹ - Não hại sẽ tự hại chính mình, vì thế nên từ bỏ não hại. 
- - Não hại sẽ khiến cho người khác thù ghét lại, khiến cho 
oan trái chất chồng, vì thế nên từ bỏ não hại. 

‹ - Mọi thứ chỉ là vô thường, chuyện mâu thuẫn đã qua rồi 


1O©6 


thì hãy buông bỏ nó đi, vì thế nên từ bỏ não hại. 
‹ _ Chiến thắng những ác ý ở trong lòng còn hơn chiến 
thắng vạn quân địch, vì vậy hãy từ bỏ não hại. 


=. Nếu tác ý như vậy mà sân não bại vẫn khởi lên, thì lại tác ý 
đến nghiệp và quả của nghiệp: 
‹ _ Ta sân não hại là ta đang tạo nghiệp. 
‹_ Ta sẽ là chủ nhân của nghiệp sân này. 
‹_ Ta sẽ là thừa tự nghiệp quả của nghiệp sân này. 
- . Nghiệp sân này sẽ là thai tạng, là quyến thuộc, đi theo 
ta từ kiếp này sang kiếp khác. 
- _ Và nghiệp sân này sẽ không dẫn đến giác ngộ viên mãn. 
‹ Nghiệp sân này không dẫn đến quả vị Thanh Văn. 
‹ Nghiệp sân này không thể khiến ta sinh Thiên giới. 
‹ . Nghiệp sân này không thể khiến ta sinh làm người tốt 
đẹp. 
- _ Mà tái lại nghiệp sân này sẽ dẫn ta đến đọa lạc, dẫn đến bất 
hạnh, dẫn đến những nỗi khổ trong địa ngục, ngã quỷ, súc 
sinh, A tu la, hoặc làm người xấu xí, bần cùng, hạ tiện,... 
- Người sân hận cũng giống như kẻ dùng tay cầm cục 
than đỏ để đánh người, người chưa đau thì tay mình đã bị 
cháy; hoặc giống như người cầm cục phân ném người, 
người chưa bẩn thì tay mình đã dơ. 
Vì vậy, hấy đút trừ sân hận để tránh tạo nghiệp bất thiện, 
tránh quả báo bất hạnh vềsau. 


=_ Rồi lại tác ý đến người bia đang sân hận với mình: 
- - Người kia sân não hại ta là họ đang tạo nghiệp. 
‹ - Họ sẽ là chủ nhân của nghiệp sân ấy. 


107 


‹ _ Họ sẽ thừa tự nghiệp quả của nghiệp sân ấy. 

- Nghiệp sân ấy sẽ là thai tạng, là quyến thuộc đi theo họ 

từ kiếp này sang kiếp khác. 

- _ Và nghiệp sân ấy sẽ không dẫn đến giác ngộ viên mãn. 

‹ _ Nghiệp sân ấy không dẫn đến quả vị Thanh Văn. 

‹ _ Nghiệp sân ấy không thể khiến người kia sinh Thiên giới. 

‹ _ Nghiệp sân ấy không thể khiến người kia sinh làm 

người tốt đẹp. 

„ - Mà trái lại, nghiệp sân ấy sẽ dẫn đến đọa lạc, dẫn đến 

bất hạnh, dẫn đến những nỗi khổ trong địa ngục, ngã quỷ, 

súc sinh, A tu la, hoặc làm người xấu xí, bản cùng, hạ 

tiện,,... 

- - Người kia sân hận với ta cũng giống như kẻ ngược gió 

tung bụi, chính họ sẽ là người dính bụi; hoặc giống như 

người nhổ nước bọt lên trời, rồi nước bọt sẽ rơi vào mặt họ. 
Vì vậy, ta hấy đút trừ sân não hại để tránh tạo nghiệp bất 

thiện, tránh quả báo bất hạnh về sau. 


=_ Nếu tác ý như vậy mà sân não bại vẫn khởi lên, thì nên 
tiiởng nhớ đến những đức tính đặc biệt của Đức Phật khi Ngài 
còn hành Bồ Tát đạo: 

Dù cho kẻ thù địch có ác ý muốn giết hại Ngài thì Ngài 
vẫn giữ tâm thương xót cho họ, không hề khởi ác tâm 
muốn giết hại lại họ. Lòng bi mẫn thương xót chúng sinh 
hữu tình của Ngài thật đáng để ta noi theo. 


=_ Nếu tác ý đến hạnh nhẫn nhục của Đức Thế Tôn trong quá 
khứ như vậy mà sân não hại vẫn khởi lên, thì lại tác ý đến 
đòng sinh tử vô cùng tận: 


108 


‹ Trong dòng luân hồi sinh tử, ta vô tâm khó có thể tìm 
được ai chưa từng là cha mẹ, anh chị em với ta, vì vậy ta 
không được khởi lên ác tâm với bất cứ một ai ở đời. 
=_ Tác ý như vậy mà tâm sân vẫn khởi lên, thì dùng trí tuệ 
phân tích các sự thật về thân này: 

‹ Thân ta và thân người kia chỉ là 32. thể trược: Tóc, 

lông, móng, răng, da,... Ta muốn hại cái gì trong 32 uế 

trược ấy? 

‹ Thân ta và thân người kia cũng chi là tứ đại: Đất — 

nước - lửa — gió. Ta muốn hại đại nào trong 4 đại ấy? 

‹ _ Thân ta với thân người kia cũng chỉ là s uẩn: Sắc, thọ, 

tưởng, hành, thức. Ta muốn hại uẩn nào trong s uấn ấy? 

-_5uẩn của ta và của người kia vốn vô thường, khổ, vô 

ngã. Ta muốn làm hại với vô thường, hay với khổ, hay 

với vô ngã kia? 

‹_ Chỉ có người ngu mới có ác ý não hại. Người có trí 

hiểu rõ bản chất của cái thân này thì sân não hại sẽ 

không có cơ hội khởi lên. 

Mặc dù đã tác ý như vậy mà sân não hại vẫn khởi lên, thì hấy 
cố găng tặng cho người đáng ghét đó một món quà. Khi tặng 
một món quà thì những hiềm hận trong lòng mình và 
trong lòng người kia đều lắng xuống, dù có oan trái từ 
kiếp trước thì oan trái ấy cũng tiêu tan. Như vậy pháp bố 
thí sẽ hóa giải được hiềm hận nhanh nhất và hiệu quả nhất. 


Hỏi: Một người không hành thiền tâm bi, nhưng họ có 
tình thương với những người đang gặp đau khổ thì có 


109 


phải là tâm bi không? 
Đáp: Gó. Đó là tâm bi thuộc về tâm thiện dục giới. 


Hỏi: Tâm bi và thiền tâm bi khác nhau như thế nào? 
Đáp: Tâm bi là tình thương khởi lên khi thấy một chúng 
sinh hữu tình khác đang phải chịu sự đau khổ với ước 
muốn cho chúng sinh hữu tình đó thoát khỏi khổ đau. 

Thiền tâm bi cũng là tình thương như thế, nhưng khởi 
lên liên tục, không gián đoạn trên đối tượng đang khổ đau 
đó và đạt đến trạng thái: “]y đục, ly ác bất thiện pháp, chứng 
và an trú sơ thiển, với tầm với tử; rồi vị ấy diệt tầm, tứ, chứng và 
an trú nhị thiên với hỷ, lạc, nhất tâm; tôi diệt hỉ, chứng và trú 
tam thiên, một trạng thái mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc 
trú.” 

‹_ Tâm bi thuộc về tâm thiện dục giới. 

-_ Thiền tâm bị thuộc về tâm thiện sắc giới. 


Hỏi: Công dụng của tâm bi và thiền tâm bi khác nhau như 
thế nào? 

Đáp: Tâm bi có khả năng chế ngự được tâm não hại muốn 
làm hại chúng sinh hữu tình ở mức độ thấp. Thiển tâm bi 
thì có khả năng chế ngự được tâm não hại ở mức độ rất cao. 


Hỏi: Một người có tâm bi mạnh thì họ sẽ thường làm gì? 
Đáp: Khi tâm bi khởi lên mạnh mẽ thì sẽ khiến cho người 
đó ưa thích làm việc thiện để cứu giúp những chúng sinh 
đang khổ. Ví dụ: 
‹_ Một người hay thương những chúng sinh đang khổ 
vì nghèo đói thì siêng năng làm từ thiện. 


11O 


-_ Một người thương những chúng sinh đang bị giết hại 
thì ưa thích phóng sinh. 

‹_ Một người thương những chúng sinh khi chết phải 
đọa vào cõi khổ thì ưa thích giảng dạy giáo pháp, 
khuyên người bỏ ác, làm lành, tu dưỡng thân tâm,,... 


Hỏi: Muốn trở thành người có lòng bi mẫn, thương xót 
chúng sinh thì phải làm gì? 
Đáp: Phải tác ý đến những khía cạnh khổ ẳau của chúng sinh: 


Khổ về thân: Già, bệnh, chết, đói, khát, nóng, lạnh, tai 


nạn, hiểm họa,,... 


Người già khổ quá, thật đáng thương; 

Người bệnh khổ quá, thật đáng thương; 

Người chết khổ quá, thật đáng thương; 

Người bị đói khổ quá, thật đáng thương; 

Khổ về tinh thần: Sầu, bi, khổ, ưu, não; 

Khổ ở các đọa xứ: Địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, A tu la; 
Người kia đang sầu muộn khổ quá; 

Chúng sinh trong địa ngục khổ quá; 

Chúng sinh sinh làm ngã quỹ đói khát khổ quá; 
Chúng sinh sinh làm súc sinh khổ quá. 

Thường tác ý đến những nỗi khổ của chúng sinh thì 


người đó sẽ khởi lên tình thương và muốn cứu giúp chúng 
sinh thoát khổ. 


Hỏi: Mình thương yêu những người thân của mình thì có 
phải là tâm bi không? 
Đáp: Tâm bi là lòng thương tưởng chỉ khởi lên khi thấy 


11 


một chúng sinh đang thọ khổ. Tình thương với những 
người thân thường là tham ái, chưa hẳn là tâm bi. 


Hỏi: Thế nào là sự khác nhau giữa tâm bi và sự sầu bi? 
Đáp: Sầu bị là khi gặp một chuyện không như ý thì tâm 
buồn phiền, bực bội khởi lên, sinh ra hờn giận, trách 
móc,... Tâm bi là tình thương khởi lên khi thấy một chúng 
sinh hữu tình đang thọ khổ. 


Hỏi: Khi có người thân gặp hoạn nạn hoặc qua đời, mình 
bỉ ai, than khóc thì có phải là tâm bi không? 

Đáp: Than khóc là sầu, bi, ưu, não, một dạng phiền não 
nhóm sân, do phải xa la những thứ mình tham ái, chấp 
thủ nên không phải tâm bi. 


Hỏi: Tại sao lại gọi tâm bi là vô lượng tâm? 

Đáp: Vì tâm bi là tình thương không có giới hạn, có thể 
thương người, thương chúng sinh muôn loài dưới một 
tình thương bình đẳng như nhau. 


Hỏi: Thực hành thiền tâm bi thì được những lợi ích gì? 
Đáp: Được 11 lợi ích giống như với tâm từ: 

1. Ngủ trong an ổn: Vì tâm lý thanh thản, không lo âu, 
buồn phiền. 

z.. Thức trong an ổn: Vì mình không hại ai, nên không ai 
hại mình, không phải lo sợ bị trả thù hay tranh đấu với ai. 
3. Không có ác mộng: Vì không gieo thù, kết oán, không 
oan trái với ai, nên ngủ không có ác mộng. 

4. Được mọi người yêu mến: Vì mình thương người, nên 


112 


người thương lại mình. 
s. Được chư Thiên yêu mến: Chư Thiên cảm nhận được 
tâm bi mẫn, nên cũng sinh tâm thương cảm mình. 
6. Được chư Thiên hộ trì: Chư Thiên thường hộ trì cho 
những người có tâm thiện lành, không hận, không sân. 
7. Lửa, khí giới, chất độc không làm hại đến thân: Tâm bi 
mạnh mẽ sẽ có năng lực bảo vệ mình khỏi những nguy 
hiểm từ bên ngoài. 
8. Tâm dễ đắc định: Vì hại tầm là triền cái chướng ngại 
cho việc tu tập định. Khi nó được đè nén thì rất dễ tu tập 
định. 
9. Nét mặt khinh an: Người có tâm bi sẽ biểu hiện ra nét 
mặt hiền lành, phúc hậu, dễ thương, dễ mến. 
1o. Khi mạng chung, tâm không rối loạn: Người có tâm bị 
đến khi lâm chung không có những biểu hiện sợ hãi, vì 
những nghiệp cho quả lúc cận tử thường là thiện nghiệp. 
11. Nếu chưa đắc Niết Bàn thì sẽ sinh về cõi Phạm Thiên: 
Một người đắc thiền tâm bi nếu chưa chứng quả A La Hán 
thì thiện nghiệp thiền tâm bị đó sẽ cho quả: VỊ đó sẽ hóa 
sinh ở cõi Phạm Thiên. 

Chúc mọi người từ bỏ hết tâm não hại và phát triển tâm bi 
mẫn, thương xót tất cả chúng sinh trong biển khổ. 


113 


THIỀN TÂM HỶ 


Cũng gần giống như thiền tâm từ và thiền tâm bị, 
thiền tâm hÿ cũng là một trong bốn đề mục Phạm trú 
có đối tượng là những chúng sinh hữu tình. Thiền 
sinh phải hướng tâm đến sự thành công của những 
chúng sinh với tác ý: “Cầu mong cho họ không phải xa lìa 
những thành công đã đạt được”. Nếu duy trì được tâm hỷ 
liên tục trong nhiều giờ không gián đoạn thì thiền 
sinh sẽ chứng đắc an chỉ định từ sơ thiền đến tam 
thiền. Do đó được gọi là thiền tâm hỷ, tức là sự hoan 
hỷ liên tục trên sự thành công của người khác. 


=_ Thiên tâm hỷ bảo vệ thiển sinh: 
‹_ Tránh được những nguy hiểm ở bên trong: Nó chế ngự 
được tâm ganh tị với sự thành công của người khác, 
nên nó không có những lời nói, hành động và ý nghĩ 
chống phá những chúng sinh hữu tình khác. 
‹_ Tránh được những nguy hiểm ở bên ngoài: Nó hóa giải 
được sự ganh tị của người khác với mình nên không bị 
114 


người chống phá, làm hại. 

‹_ Hỗ trợ cho các pháp thiên cao hơn để đi đến giải thoát: Nó 

đè nén triền cái về sự ganh ghét, nên tu tập chỉ - quán 

được dễ dàng. 

Vì vậy, thiên sinh thực hành được pháp thiên tâm hỷ sẽ có một 
cuộc sống trần ngập niêm vui. 


PHẦN I: PHƯƠNG PHÁP HÀNH THIỀN TÂM HỶ 
LỰA GHỌN ĐỐI TƯỢNG THÍCH HỢP: 

Thiền sinh cần hướng tâm đến một người cùng phái mà 
mình kính mến. Trước tiên thiền sinh hãy rải tâm từ đến 
người đó từ sơ thiền đến tam thiền, sau đó rải tâm bi cũng 
từ sơ thiền đến tam thiền. Tiếp theo thiền sinh hành thiền 
tâm hỷ với tác ý đến sự thành công của người đó ở bất cứ 
lĩnh vực nào trong cuộc sống và tưởng niệm: “Cẩu mong 
cho người hiền thiện này không phải xa lìa những thành công đã 
đạt được” lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi đắc thiền. Sự 
chứng đắc các tầng thiền tâm hỷ cũng tương tự như sự 
chứng đắc các tầng thiền tâm từ và tâm bi. Sau đó thiền 
sinh tiếp tục rải tâm hỷ đến các đối tượng khác như: 

- Người mình kính trọng; 

-_ Người bình thường, không yêu không ghét; 

° Người mình ghét; 

- Tất cả chúng sinh hữu tình. 

Thực hành xong với người đáng kính thứ nhất, thiền 
sinh có thể lần lượt rải tâm hỷ đến người đáng kính thứ 2, 
thứ 3, thứ 4,... thứ 1o, càng nhiều càng tốt, tất cả đều vào 
đến tam thiền. 

115 


Hỏi: Có những người thường xuyên gặp rủi ro bất hạnh, 
không có sự thành công nào đáng kể thì mình rải tâm hỷ 
đến họ bằng cách nào? 

Đáp: Được sinh ra làm người đã là một sự thành công lớn 
rồi, dù có gặp những điều khổ đau ở cõi người, nhưng so 
với những chúng sinh phải sinh vào địa ngục, ngã quỷ, súc 
sinh thì sinh làm người vẫn là may mắn lớn. Vậy hãy cầu 
mong cho họ không phải xa lìa sự thành công là được sinh 
ra làm người. Thực hành như vậy thì hỷ tâm sẽ sinh khởi. 


RẢI TÂM HỶ ĐẾN NGƯỜI KHÔNG THƯƠNG KHÔNG 
GHẾT: 

Tiếp theo thiền sinh sẽ hướng tâm đến một người bình 
thường, không thương không ghét và rải tâm hỷ theo 
cùng cách thức như vậy cho đến khi chứng đắc đến tam 
thiền, rồi đến người bình thường thứ 2 cho đến thứ 1o. 


RẢI TÂM HỶ ĐẾN NGƯỜI GHÉT: 

Tiếp theo thiền sinh hướng tâm đến một người mà 
mình từng ghét ở mức vừa vừa và rải tâm hỷ như vậy cho 
đến tam thiền, rồi đến người ghét hơn thứ 2, thứ 3,... cho 
đến người thứ 1o. 


PHÁ BỎ RANH GIỚI: 
Sau khi đã rải tâm hỷ đến ba hạng người là: 
- Người quý kính; 
- Người bình thường; 
‹ Người đáng ghét; 


116 


thiền sinh sẽ thực hành sự phá bỏ ranh giới giữa 3 hạng 
người này. 
„5 Thực hành phá bỏ ranh giới: 

-_ Trước tiên thiền sinh rải tâm hỷ cho mình: “Cẩu mong 

cho tôi không phải xa lìa thành công đã đạt được”, chừng 

một phút, dù nó không thể đắc thiền, chi là để đồng 

hóa mình với mọi người. 

-_ Sau đó rải tâm hỷ đến một người quý kính: “Cầu 

mong cho người thiện lành này không phải xa lìa những 

thành công ñã đạt được” vào đến tam thiền. 

-- Rồi rải tâm hỷ đến một người thường: “Cẩu mong cho 

người thiện lành này không phải xa lìa những thành công đã 

đạt được” vào đến tam thiền. 

-- Rồi rải tâm hỷ đến một người ghét: “Cầu mong cho 

người thiện lành này không phải xa lìa những thành công đã 

đạt được” vào đến tam thiền. 

-_ Sau khi thực hành xong với một người quý kính — 

người bình thường — người ghét thứ nhất rồi, thì tiếp theo 

lại rải tâm hỷ đến một người quý kính - người bình thường 

— người ghét thứ 2, thứ 3,... lần lượt vào đến tam thiền. 

Thiền sinh làm đi làm lại nhiều lần cho đến khi tất cả 
những người quý kính, người bình thường, người ghét 
cùng hiện diện dưới ánh sáng của tâm hỷ là thiền sinh đã 
thực hành phá bỏ ranh giới thành công. Hỷ tâm bình đẳng 
với mong muốn cho tất cả mọi người đều được thành 
công trong cuộc sống. 


117 


MỞ RỘNG TÂM HỶ: 

Tiếp theo thiền sinh sẽ mở rộng tâm hỷ ra 1o phương 
hướng theo 12. phạm trù từ gần tới xa đến khắp chúng 
sinh vô biên. 

Ví dụ: Thiền sinh mở rộng ánh sáng sang hướng đông, 
lấy một đám đông chúng sinh làm đối tượng, dù đó là 
người, hay thú, hay chư Thiên,... và rải tâm hỷ: “Cẩu monø 
cho họ không phải xa lìa những thành công đã đạt được”; rồi lại 
hướng tâm sang một hướng khác, lấy một nhóm chúng 
sinh khác và thực hành tâm hỷ cũng tương tự như vậy. 

‹ 10 phương hướng: Hướng đông; hướng tây; hướng 

nam; hướng bắc; hướng đông nam; hướng tây bắc; 

hướng đông bắc; hướng tây nam; hướng trên; hướng 
dưới. 

‹ 12 phạm trù là gồm có: 

‹_ Năm phạm trù không nêu rõ: Tất cả chúng sinh; tất cả 
loài có hơi thở; tất cả sinh vật; tất cả mọi loài; tất cả cá 
thể. 

‹_ Bảy phạm trù có nêu rõ: Tất cà nam nhân; tất cả nữ 
nhân; tất cả Thánh nhân; tất cả phàm nhân; tất cả chư 
Thiên; tất cả nhân loại; tất cả chúng sinh nơi cảnh giới 
thấp. 

PHẦN II: HỎI ĐÁP. 

Hỏi: Chúng sinh ở những cảnh giới thấp như địa ngục, 
ngã quỷ, súc sinh,... đang phải chịu đựng nỗi khổ sở lớn 
thì sự thành công của họ là cái øì? 

Đáp: Hiện tại thì họ đang khổ sở, nhưng trong quá khứ họ 
118 


đã từng thành công như được làm người có nhiều tài sản, 
quyền lực, danh vọng,... từng làm chư Thiên hưởng phước 
lạc Thiên giới,... Hoặc trong tương lai khi thoát khỏi cối 
khổ rồi thì lại được hưởng phước lạc ở những cõi lành. Vậy 
sự thành công của chúng sinh trong cảnh giới thấp là 
thành công ở quá khứ hoặc ở tương lai. 


Hỏi: Mục đích hành thiền tâm hỷ là để làm gì? 
Đáp: Để đối trị tâm ganh tị đối với sự thành công của 
chúng sinh khác. 


Hỏi: Với người quý kính, mình không có tâm ganh tị; với 
người bình thường, mình cũng không ganh tị. Tại sao 
phải rải tâm hý đến những người này? 

Đáp: Người quý trọng quá thì dễ trở thành tham ái, dính 
mắc với sự thành công của họ. Hành thiền tâm hỷ với 
người quý kính thì sẽ vượt qua được hi ái với sự thành 
công của người mình quý kính. 

Người bình thường thì dễ trở thành vô cảm với sự 
thành công của người ta. Hành thiền tâm hỷ với người 
bình thường để có sự hoan hỷÿ với thành công của người 
bình thường. 

Hỏi: Với người thù ghét, vừa nghĩ đến đã khởi tâm sân 
muốn cho họ gặp bất hạnh rồi, thì làm sao có thể hoan hỷ 
với sự thành công của họ được? 

Đáp: Thì phải dùng nhiều cách thức tác ý để hóa giải tâm 
ganh tị. Ví dụ: 


119 


=5 Như lý tác ý đến sự độc hại của ganh tị: 
-_ Người có tính ganh tị thì sẽxấu xí: Vì người ganh tị 
thường thể hiện ra khuôn mặt và ánh mắt sầm sì khó 
chịu. 
‹_ Người ganh tị thì ngủ không ngon giấc: Vì không chịu 
được người khác thành công hơn mình nên tâm trạng 
căng thẳng, khó ngủ. 
‹_ Người ganh tị không gặp may mắn: Vì không có ai muốn 
ủng hộ người có tính ghen ăn, tức ở. 
‹_ Người ganh tị thì không có tài sản: Vì thường gặp quả 
báo đữ, rủi ro, bất hạnh. 
‹_ Người ganh tị thì hhông có danh xưng: Vì mọi người đều 
ghét vị ấy. 
‹_ Người ganh tị thì hhông có bạn bè: Vì mọi người đều 
muốn lánh xa vị ấy. 
‹_ Người ganh tị thì khi chết phải tái sinh vào cõi khổ: Vì 
ganh tị nên thường suy nghĩ hại người là đang tạo ác 
nghiệp về ý, nên khi chết phải đọa vào cối khổ. 


=_ Nếu tác ý như vậy mà ganh ghét, đố kị vẫn khởi lên thì phải 
tự chếngự chính mình: 
‹_ Tật đố sẽ hủy hoại tâm thanh tịnh của mình, vì thế 
hãy từ bỏ tật đố. 
‹_ Tật đố sẽ phá hủy mọi công đức đã gây tạo, vì thế hãy 
từ bỏ tật đố. 
‹_ Tật đố sẽ tự hại chính mình, vì thế nên từ bỏ tật đố. 
‹_ Tật đố sẽ khiến cho người khác thù ghét lại, khiến 
cho oan trái chất chồng, vì thế nên từ bỏ tật đố. 


12O 


‹_ Chiến thắng tật đố ở trong lòng còn hơn chiến thắng 
vạn quân địch, vì vậy hãy từ bỏ tật đố. 


=_ Nếu tác ý như vậy mà ganh ghét vẫn khởi lên, thì lại tác ý 
đến nghiệp và quả của nghiệp: 
‹ Ta ganh ghét là ta đang tạo nghiệp. 
‹_ Ta sẽ là chủ nhân của nghiệp này. 
‹ Ta sẽ là thừa tự nghiệp quả của nghiệp ấy. 
-_ Nghiệp ganh tị này sẽ là thai tạng, là quyến thuộc đi 
theo ta từ kiếp này sang kiếp khác. 
-_ Nghiệp ganh tị này sẽ không dẫn đến giác ngộ viên 
mãn. 
‹_ Nghiệp ganh tị này không dẫn đến quả vị Thanh Văn. 
‹_ Nghiệp ganh tị này không thể khiến ta sinh Thiên 


giới. 
‹_ Nghiệp ganh tị này không thể khiến ta sinh làm 
người tốt đẹp. 


-_ Mà trái lại, nghiệp ganh tị này sẽ dẫn đến đọa lạc, 
dẫn đến bất hạnh, dẫn đến những nỗi khổ trong địa 
ngục, ngã quỷ, súc sinh, A tu la, hoặc làm người xấu xí, 
bần cùng, hạ tiện,... 

‹_ Người ganh tị cũng giống như kẻ dùng tay cầm cục 
than đỏ để đánh người, người chưa đau thì tay mình đã 
bị cháy; hoặc giống như người cầm cục phân ném 
người, người chưa bẩn thì tay mình đã dơ. 

Vì vậy, hãy đút trừ ganh tị để tránh tạo nghiệp bất thiện, tránh 
quả báo bất hạnh vềsau. 


121 


=_ Rồi lại tác ý đến người kia đang sân hận với mình: 

-_ Người kia ganh tị với ta là họ đang tạo nghiệp. 

‹_ Họ sẽ là chủ nhân của nghiệp sân ấy. 

‹_ Họ sẽ thừa tự nghiệp quả của nghiệp ấy. 

-_ Nghiệp ganh tị này sẽ là thai tạng, là quyến thuộc đi 
theo họ từ kiếp này sang kiếp khác. 

-_ Nghiệp ganh tị này sẽ không dẫn đến giác ngộ viên 
mãn. 

‹_ Nghiệp ganh tị này không dẫn đến quả vị Thanh Văn. 
-_ Nghiệp ganh tị này không thể sinh Thiên giới. 

‹_ Nghiệp ganh tị này không thể sinh làm người tốt 
đẹp. 

-_ Mà trái lại, nghiệp ganh ghét sẽ dẫn đến đọa lạc, dẫn 
đến bất hạnh, dẫn đến những nỗi khổ trong địa ngục, 
ngã quỷ, súc sinh, A tu la, hoặc làm người xấu xí, bẩn 
cùng, hạ tiện,... 

-_ Người ganh ghét với ta cũng giống như kẻ ngược gió 
tung bụi, chính họ sẽ là người dính bụi; hoặc giống như 
người nhổ nước bọt lên trời, rồi nước bọt sẽ rơi vào mặt 
họ. 
Vì vậy, ta hấy đút trà ganh ghét để tránh tạo nghiệp bất thiện, 
tránh quả báo bất hạnh vềsau. 


=. Nếu tác ý như vậy tật đố vẫn khởi lên thì lại tác ý đến dòng 
sinh tử vô cùng tận: 
- “Trong dòng luân hồi sinh tử vô tận khó có thể tìm 
được ai chưa từng là cha mẹ, anh chị em với ta, vì vậy ta 


122, 


không được khởi lên ganh ghét với bất cứ một ai ở đời”. 


=_ Tác ý như vậy mà tâm tật đố vẫn khởi lên, thì dùng trí tuệ 
phân tích các sự thật về thân này: 
‹ Thân ta và thân người kia chỉ là 32, thể trược: Tóc, 
lông, móng, răng, da,... Ta ganh tị với cái gì trong 32 uế 
trược ấy? 
‹ Thân ta và thân người kia cũng chi là tứ đại: Đất, 
nước, lửa, gió. Ta ganh tị với đại nào trong 4 đại ấy? 
‹ _ Thân ta với thân người kia cũng chỉ là s uẩn: Sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức. Ta ganh tị với uẩn nào trong s uẩn 
ấy? 
-_5uẩn của ta và của người kia vốn vô thường, khổ, vô 
ngã. Ta ganh tị với vô thường, hay với khổ, hay với vô 
ngã kia? 
‹_ Chỉ có người ngu mới ganh tị, tật đố, người có trí 
hiểu rõ bản chất của cái thân này thì tật đố sẽ không có 
cơ hội khởi lên. 


Mặc đù ấã tác ý như vậy mà tật đố vẫn khởi lên thì hãy cố 
găng tặng cho người đáng ghét đó một món quà. Khi tặng một 
món quà thì những hiềm hận trong lòng mình và trong 
lòng người kia đều lắng xuống, dù có oan trái từ kiếp 
trước thì oan trái ấy cũng tiêu tan. Như vậy pháp bố thí sẽ 
hóa giải được tật đố hiệu quả nhất. 


Hỏi: Sự khác nhau giữa tâm hỷ và thiền tâm hỷ như thể 
nào? 


123 


Đáp: Tâm hỷ là niềm vui khởi lên khi thấy một chúng sinh 
hữu tình khác đang đạt được những sự thành công, với 
ước muốn cho họ không phải xa ha những thành công đó. 

Thiền tâm hỷ là niềm vui đó khởi lên liên tục, không 
gián đoạn trên sự thành công của người khác, đạt đến 
trạng thái: Ly đục, ly ác bất thiện pháp, chứng và an trú sở 
thiên; diệt tâm tứ, chứng và an trú nhị thiên; ly hỉ, trú xả, chánh 
niệm, tỉnh giác, chứng tam thiên. 

- Tâm hỷ thuộc về tâm thiện dục giới. 

‹_ Thiền tâm hỷ thuộc về tâm thiện sắc giới. 


Hỏi: Công dụng của tâm hý và thiền tâm hỷ khác nhau 
như thế nào? 

Đáp: Tâm hỷ có khả năng chế ngự được tâm tật đố (ghen 
tức với người khác) ở mức độ thấp. Thiền tâm hỷ thì có 
khả năng chế ngự được tâm tật đố ở mức độ rất cao. 


Hỏi: Thế nào là sự thành công? Thế nào là sự thất bại? 
Đáp: Khi những thiện nghiệp cho quả, một người được 
tiếp nhận những cảnh hài lòng thì được gọi là thành công. 
Ví dụ: 

‹ Được sinh làm người, hay ở một cõi lành là thành 

công; 

- Được hưởng phước báu như sống lâu, sắc đẹp, an 

vui, sức khỏe, trí tuệ,... là thành công; 

- Được gặp giáo pháp là thành công; 

- Được thực hành giáo pháp là thành công; 

- Được chứng ngộ giáo pháp là thành công. 


124 


Khi những bất thiện nghiệp cho quả, một người phải 
gặp những cảnh không hài lòng thì đó là thất bại. Ví dụ: 

‹ Sinh ở các đọa xứ là thất bại. 

‹_ Hoặc sinh làm người nhưng không được sống lâu, 

không mạnh khỏe, không an vui, không có sắc đẹp, 

không có trí tuệ,... là thất bại. 

- Không được gặp chánh pháp, không thực hành 

chánh pháp,... thì cũng được coi là thất bại. 


Hỏi: Một người mà hiện tại đang gặp thất bại thì phải rải 
tâm hỷ đến họ như thế nào? 

Đáp: Phải bỏ qua những thất bại và chỉ tác ý đến những 
thành công ở quá khứ hoặc tương lai thì tâm hỷ mới sinh 
khởi được. 


Hỏi: Mình hoan hỷ với sự thành công của mình thì có phải 
là tâm hỷ vô lượng không? 

Đáp: Tâm hỷ vô lượng chỉ khởi lên với đối tượng là những 
chúng sinh hữu tình ở bên ngoài không khởi lên với bản 
thân mình. 


Hỏi: Khi mình thích thú với những thành quả, sự thành 
công của mình thì đó là tâm gì? 

Đáp: Nếu hoan hÿ với những thiện nghiệp mà mình đã 
làm thì đó là tâm thiện thọ hi. Nếu hoan hỷ với những 
cảnh trần khả ái, hấp dẫn thì là tâm tà kiến thọ hi.Nếu 
hoan hỷ khi thấy mình hơn người khác một cái gì đó thì là 
tâm ngã mạn thọ hi. 


125 


Hỏi: Khi mình thích thú với sự thành công của những 
người thân thì là tâm gì? 

Đáp: Nếu mình có sự chấp trước: Đây là sự thành công của 
người thân của tôi thì chỉ có h1 tà kiến hoặc hi ngã mạn khởi 
lên. Còn nếu mình hoan hỷ với tâm bình đẳng, coi người 
thân cũng như tất cả chúng sinh hữu tình khác thì hi vô 
lượng tâm mới khởi lên. 


Hỏi: Người có tâm hoan hỷ mạnh thì thường có biểu hiện 
như thế nào? 
Đáp: Là người vui tính, hay cười, hay chúc mừng và khen 
ngợi sự thành công của người khác, coi sự thành công của 
người khác như của chính mình. Người có tâm hỷ rất thân 
thiện, không có ác cảm với ai, nói chuyện với ai cũng 
khiến cho mọi người vui vẻ. Người có tâm hỷ thì sẵn sàng 
giúp đỡ mọi người, tạo cơ hội, cổ vũ, khích lệ cho mọi 
người đi đến thành công. 

- _ Ưu điểm của tâm hỷ là không bị buồn phiên chỉ phối. 

-_ Nhược điểm của nó là dễ trở thành sự vui nhộn thái quá. 


Hỏi: Một người thường có tính khó chịu với mọi người, 
muốn thay đổi tính cách đó để trở thành người vui vẻ với 
mọi người thì phải làm sao? 

Đáp: Phải thực hành thiền tâm hỷ, tác ý đến những khía 
cạnh thành công của mọi người và mong muốn cho họ 
không phải xa lìa những thành công mà họ đã đạt được. 


Hỏi: Tại sao có người thường ganh tị với sự thành công 
của người khác. Muốn từ bỏ tâm ganh tị đó thì phải làm 


126 


sao? 

Đáp: Do tâm lý muốn hơn người, nên không thể chịu 
được khi thấy người khác hơn mình. Vì vậy, thường sinh 
tâm khó chịu với thành công của người khác. Đó là tật đố. 
Muốn từ bỏ được tâm tật đố đó thì phải thực hành thiền 
tâm hỷ, mong muốn cho người khác không phải xa lìa 
những thành công mà họ đạt được thì sẽ từ bỏ được tâm 
ganh tị, tật đố. 


Hỏi: Người hay ganh tị, tật đố thì thường có biểu hiện như 
thế nào? 
Đáp: 
- Tức tối, khó chịu ở trong lòng khi thấy người khác 
thành công; 
‹_ Bác bỏ, nói xuyên tạc, muốn phủ nhận thành quả của 
người khác; 
- _ Tìm cơ hội chống phá, phá hoại sự thành công đó; 
vô lượng vô biên của người hay ganh tị, tật đố. 


Hỏi: Thế nào là sự khác nhau giữa hoan hỷ và tùy hỷ? 
Đáp: Hoan hỷ khởi lên khi thấy người khác được hưởng 
những thành quả tốt đẹp, với mong muốn cho họ không 
phải xa la những thành công đã đạt được. 

Tùy hi khởi lên khi thấy người khác đang tạo tác những 
nhân tốt đẹp, với sự tán thán công đức của người đó. Ví 
dụ: Sadhul lành thay! 


Hỏi: Khi hoan hỷ thì được cái gì? Khi tùy hý thì được cái gì? 
Đáp: Hoan hỷ khi thấy người khác hưởng quả lành, 


127 


thìmình được niềm vui giống như chính mình đang 
hưởng quả lành vậy. Tùy hỉ khi thấy người khác tạo nhân 
lành, thì sẽ được hưởng phước giống như chính mình 
đang tạo nhân lành vậy. 


Hỏi: HI nào là cao thượng? Hi nào là hạ liệt? 

Đáp: 
- _ HI hạ liệt là hi sinh lên với tà kiến khi có tham ái với 
ngũ dục. 
‹_ Hi hạ liệt hơn nữa là hi sinh lên với ngã mạn khi nghĩ 
mình hơn người khác. 
‹_ Hi cao thượng là hi sinh lên với các tâm thiện dục 
giới khi mình tạo các thiện nghiệp hoặc thấy người 
khác tạo các thiện nghiệp như: Bố thí, giữ giới, hành 
thiền,,... 
‹_ Hi cao thượng hơn nữa là hỉ khi ly dục, ly ác bất thiện 
pháp, chứng đắc sơ thiền, nhị thiền. 
‹_ Hi cao thượng hơn nữa là hoan hỷ với sự thành công 
của chúng sinh đạt đến trạng thái sơ thiền, nhị thiền, 
tam thiền. 


Hỏi: Khi xem các loại phim, hài kịch khiến mình vui cười, 
thích thú thì đó là hi gì? Có lợi ích gì không? 

Đáp: Vui với những trò hề giả tạo thuộc về tà kiến thọ hi, 
càng xem càng s¡ mê, không có lợi ích với người muốn 
thành tựu trí tuệ giác ngộ. 


Hỏi: Những tâm øì hiện diện trong bốn hạng người sau: 
Có người thương vì thấy chúng sinh khổ là tâm gì? 


128 


Có người hoan hỷ vì thấy chúng sinh hạnh phúc là tâm gì? 
Có người thương vì thấy mình khổ là tâm gì? 

Có người hoan hỷ vì thấy mình hạnh phúc là tâm gì? 

Đáp: 

‹ _ Có người thương vì thấy chúng sinh khổ là tâm bi. 

‹ _ Có người hoan hý vì thấy chúng sinh hạnh phúc là tâm 
hỷ. 

‹ Có người thương vì thấy mình khổ là tâm sân. 

‹_ Có người hoan hý vì thấy mình hạnh phúc là tâm tham. 


Hỏi: Muốn có cuộc sống tràn ngập niềm vưi thì phải làm gì? 
Đáp: Phải hoan hỷ với những thành công của tất cả chúng 
sinh. Tức là phải hành thiền tâm hỷ vô lượng vô biên, 
không ganh tị, tật đố với bất cứ ai ở đời. 


Hỏi: Thực hành thiền tâm hỷ thì được những lợi ích gì? 
Đáp: Có 11 lợi ích khi thực hành thiền tâm hỷ: 

1. Ngủ trong an ổn: Vì tâm lý thanh thản, không lo lắng, 
tỨc tối với aI. 

2. Thức trong an ổn: Vì mình lúc nào cũng vui vẻ với mọi 
người, nên sống ở đâu cũng được mọi người chào đón, 
yêu quý. 

3. Không có ác mộng: Vì không oan trái với ai nên ngủ 
không có ác mộng. 

4. Được mọi người yêu mến: Vì mình hoan hỷ với mọi 
người, nên mọi người hoan hỷ lại với mình. 

s. Được chư Thiên yêu mến: Chư Thiên cảm nhận được 
tâm hoan hỷÿ, nên cũng hoan hỷ với mình. 


129 


6. Được chư Thiên hộ trì: Chư Thiên thường hộ trì cho 
những người có tâm thiện lành, không ganh t, tật đố. 
7. Lửa, khí giới, chất độc, không làm hại đến thân: Tâm hỷ 
mạnh mẽ sẽ có năng lực bảo vệ mình khỏi những nguy 
hiểm từ bên ngoài. 
8. Tâm dễ đắc định: Vì tật đố là triển cái chướng ngại cho 
việc tu tập định. Khi nó được đè nén thì rất dễ tu tập định. 
9. Nét mặt khinh an: Người có tâm hỷ sẽ biểu hiện ra nét 
mặt vui tươi, phúc hậu, dễ thương, dễ mến. 
1o. Khi mạng chung, tâm không rối loạn: Người có tâm hỷ 
đến khi lâm chung không có những biểu hiện sợ hãi, vì 
những nghiệp cho quả lúc cận tử thường là thiện nghiệp. 
1I. Nếu chưa đắc Niết Bàn thì sẽ sinh về cối Phạm Thiên: 
Một người đắc thiền tâm hỷ nếu chưa chứng quả A La Hán 
thì thiện nghiệp thiền tâm hỷ đó sẽ cho quả: VỊ đó sẽ hóa 
sinh ở cõi Phạm Thiên. 

Đó là 11 lợi ích của người thực hành pháp thiên tâm hỷ, tâm 
quảng đại, vô biên, hông ganh tị, tật đố với bất cứ ai ở đời. 


130 


THIỀN TÂM XẢ 


Thiền tâm xả là đề mục Phạm trú cuối cùng có đối 
tượng là những chúng sinh hữu tình. Nền tảng của 
nó là các đề mục Phạm trú đi trước. Tức là thiền sinh 
muốn thực hành thiền tâm xả thì trước tiên vị đó 
phải thực hành xong thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ. 
Vượt qua sơ thiền, nhị thiền, tam thiền của các tầng 
thiền này, thiền sinh sẽ đạt đến trạng thái tứ thiền 
tâm xả vô lượng vô biên, thản nhiên tự tại, không yêu 
không ghét với tất cả chúng sinh. 


=5 Thiển tâm xả bảo vệ thiên sinh: 
‹_ Tránh được những nguy hiểm ở bên trong: Nó chế ngự 
được tâm tham ái và sân hận bên trong, nên luôn an 
nhiên tự tại trước những cảnh hấp dẫn và chán ghét ở 
bên ngoài. 
‹_ Tránh được những nguy hiểm ở bên ngoài: Nó hóa giải 
được sự yêu và ghét của bên ngoài nên không bị ai làm 
phiền hà, nhiễu loạn. 


131 


‹_ Hỗ trợ cho các pháp thiên cao hơn để đi đến giải thoát: Nó 

đè nén triền cái về tham dục và sân nên tu tập chi-quán 

được dễ dàng. 

Vì vậy, thiền sinh thực hành được pháp thiền tâm xả sẽ 
có một cuộc sống rất thanh thản và bình yên. 


PHẦN I: PHƯƠNG PHÁP HÀNH THIỀN TÂM XẢ. 
LỰA GHỌN ĐỐI TƯỢNG THÍCH HỢP: 

Trước tiên thiền sinh cần hướng tâm đến một người 
bình thường, không yêu không ghét, rải tâm từ, bi, hỷ đến 
người đó vào đến tam thiền. Rồi tác ý đến những bất lợi 
của tâm từ, bi, hỷ: “Ba pháp thiển này còn vướng bận với lòng 
thương yêu, ta ghét, vui mừng, hãnh điện,... khiến cho tâm dao 
động” và ước muốn lên tứ thiền tâm xả an tịnh hơn. 

Rồi thiền sinh tu tập tứ thiền tâm xả trên đối tượng đó 
với tác ý: “Người hiển thiện này là chủ nhân của nghiệp, thừa tự 
của nghiệp mà họ đã tạo”. Thiền sinh lặp đi lặp lại nhiều lần 
cho đến khi đắc thiền tâm xả và thực hành năm pháp 
thuần thục với bậc thiền đó. 

Sau đó thiền sinh tiếp tục rải tâm xả đến các đối tượng 
khác như: 

- Những người mình thương kính; 

- Những người bình thường, không yêu không ghét; 

- Những người mình ghét; 

- Tất cả chúng sinh hữu tình. 


PHÁ BỎ RANH GIỚI: 
Sau khi đã rải tâm xả đến ba hạng người là: 


132 


- Những người quý kính; 
- Những người bình thường; 
- Những người đáng ghét; 
Thiền sinh sẽ thực hành sự phá bỏ ranh giới giữa 3 hạng 
người này. 
=5 Thực hành phá bỏ ranh giới: 
‹_ Trước tiên thiền sinh rải tâm từ, bi, hý, xả cho mình 
chừng một phút, dù nó không thể đắc thiền, chỉ là để 
đồng hóa mình với mọi người. 
‹_ Sau đó rải tâm từ, bị, hý, xả đến một người đáng kính; 
‹_ Rồi rải tâm từ, bi, hÿ, xả đến một người bình thường; 
‹_ Rồi rải tâm từ, bi, hÿ, xả đến một người ghét. 
‹-_ Hành xong với một người đáng kính - người bình 
thường — người ghét thứ nhất tồi, tiếp theo lại rải tâm từ 
đến một người đáng kính - người bình thường — người ghét 
thứ 2, thứ 3,... lần lượt vào đến tam thiền. 


Thiền sinh làm đi làm lại nhiều lần cho đến khi tất cả 
những người đáng kính, người bình thường, người ghét 
cùng hiện diện dưới ánh sáng của tâm xả là thiền sinh đã 
thực hành phá bỏ ranh giới thành công, xả tâm bình đẳng 
với tác ý đến tất cả mọi người: Ai cấng là chủ nhân của 
nghiệp, là thừa tự của nghiệp mà họ đã tqo. 

MỞ RỘNG TÂM XẢ: 

Tiếp theo thiền sinh sẽ mở rộng tâm xả ra 1o phương 

hướng, theo 12. phạm trù từ gần tới xa đến khắp chúng 


133 


sinh vô biên. Ví dụ: Thiền sinh mở rộng ánh sáng sang 
hướng đông, lấy một đám đông chúng sinh làm đối 
tượng, dù đó là người, hay thú, hay chư Thiên,,... và rải tâm 
từ, bi, hý, xả, rồi lại hướng tâm sang một hướng khác, lấy 
một nhóm chúng sinh khác và thực hành tâm từ, bi, hỷ, xã 
cũng tương tự như vậy. 
‹ 10 phương hướng: Hướng đông; hướng tây; hướng 
nam; hướng bắc; hướng đông nam; hướng tây bắc; hướng 
đông bắc; hướng tây nam; hướng trên; hướng dưới. 
‹ 12 phạm trù là gồm có: 
‹_ Năm phạm trù không nêu rõ: Tất cà chúng sinh; tất cả 
loài có hơi thở; tất cả sinh vật; tất cả mọi loài; tất cả cá 
thể. 
‹_ Bảy phạm trù có nêu rõ: Tất cả nam nhân; tất cả nữ 
nhân; tất cả Thánh nhân; tất cả phàm nhân; tất cả chư 
Thiên; tất cả nhân loại; tất cả chúng sinh nơi cảnh giới 
thấp. 


PHẦN II: HỎI ĐÁP. 
Hỏi: “Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của 
nghiệp” có ý nghĩa là gì? Tại sao phải tác ý như vậy khi 
hành thiền tâm xả? 
Đáp: Chứng sinh là chủ nhân của nghiệp nghĩa là mọi hành 
động về thân - khẩu - ý của chúng sinh đều là đang tạo 
nghiệp (thiện nghiệp hoặc ác nghiệp). Tạo nghiệp gì là do 
mình quyết định, mình làm chủ, không ai ép buộc, nên 
chúng sinh là chủ nhân của nghiệp. 

Chứng sinh là thừa tự của nghiệp nghĩa là hằng ngày mình 


134 


tiếp nhận những cảnh tốt hay xấu, hài lòng hay khó chịu 
đều là do kết quả của các nghiệp đã tạo trước đó. Nếu là 
quả của nghiệp thiện thì bây giờ được hưởng phước báu 
an vui; nếu là quả của nghiệp bất thiện thì bây giờ phải 
chịu khổ đau bất hạnh, nên chúng sinh là thừa tự của 
nghiệp mà họ đã tạo. 

Khi hành thiền tâm xả phải tác ý: “Chứng sinh là chủ 
nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp”, vì nó nhắc cho mình 
phải hiểu rõ sự thật về cuộc sống của chúng sinh muôn 
loài, an vui hay đau khổ là nghiệp riêng của từng cá thể, 
họ tạo nhân øì thì họ hưởng quả đó, không ai can thiệp 
được vào nghiệp của ai. 

Do hiểu như vậy, biết như vậy nên chấp nhận sự thật là 
như vậy. Do chấp nhận sự thật như vậy, nên tâm trạng 
thản nhiên trước những sự hạnh phúc và khổ đau của 
chúng sinh. Tâm trạng thân nhiên ấy chính là tâm xả, 
không vui không buồn. Vì vậy, người hành thiền tâm xả 
phải tác ý “Chứng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của 
nghiệp mà họ ñã tạo”. 


Hỏi: Nếu thiền sinh chỉ hành một thiền tâm từ rồi vượt 
qua tam thiền tâm từ đó lên tứ thiền tâm xả thì có được 
không? 

Đáp: Được. Chi cần vượt qua một trong ba thiền từ, bi, hỷ 
là có thể đạt được thiền tâm xả. 


Hỏi: Mục đích hành thiền tâm xả là để làm gì? 
Đáp: Để đối trị tâm tham ái và sân hận, tức là không yêu 


135 


không ghét bất cứ ai ở đời. 
Hỏi: Tại sao tâm xả lại đối trị được cả yêu và ghét? 
Đáp: Vì tâm xả có tính chất trí tuệ sâu sắc, hiểu rõ về 
nguyên nhân và kết quả của các hành, nên dững dưng với 
các hành, dù đó là thiện hay bất thiện. Ví dụ: 
‹_ Khi thấy một người đang tích cực làm việc thiện thì 
hiểu rằng: Làm phước thì sau này được hưởng phước, 
đó là chuyện bình thường. 
‹_ Khi thấy một người đang hưởng phước thì biết rằng: 
Trước kia người này đã từng bỏ nhiều công sức ra làm 
phước nên bây giờ hưởng phước, đó là chuyện bình 
thường. 
-_ Khi thấy một người làm việc ác thì hiểu rằng sau này 
người đó sẽ phải chịu đau khổ, đó là chuyện bình 
thường. 
‹_ Khi thấy một người đang chịu quả báo đau khổ, gặp 
cảnh không như ý thì hiểu rằng: Do trước kia đã từng 
làm việc ác nên giờ đau khổ là chuyện bình thường. 
‹_ Vì trí tuệ sâu sắc, hiểu rõ về nghiệp, nên có tâm xả với 
tất cả chúng sinh hữu tình, không thấy ai là đáng yêu 
hay đáng ghét. 


Hỏi: Có người sống ở đời không quan tâm đến bất cứ ai, 
không cần biết ai hay dỡ, tốt xấu gì thì có phải là tâm xã 
không? 

Đáp: Đó không phải tâm xả mà đó là tâm s¡. Vì si nên 
không biết phân biệt tốt xấu và không biết quan sát nên 
không quan tâm ai. Còn tâm xả là có sự quan tâm và hiểu 
136 


biết đúng sự thật, nên giữ thái độ trung gian, không can 
thiệp vào cuộc sống của chúng sinh. 


Hỏi: Có người không hành thiền tâm xả nhưng lại sống 
với tinh thần rất buông xả, không yêu không ghét, biết 
mọi người là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, 
thì đó là tâm gì? 
Đáp: Đó là tâm hành xả thuộc về tâm thiện dục giới. 
Hỏi: Tâm xả thiện dục giới có cần sự hỗ trợ của tâm từ, 
tâm bị, tâm hỷ không? 
Đáp: Nó cần sự hỗ trợ của tâm vô tham, vô sân và vô sỉ. 

‹_ Vô sân = tâm từ. 

- Nếu có tham thì không có xả. 

‹_ Nếu có sân thì cũng không có xả. 

-_ Nếu có trí tuệ hiểu được nghiệp và quả của nghiệp 

thì sẽ có tâm xã. 

Khi nào có mặt của vô tham, vô sân và vô sĩ thì cô xã. 
Hỏi: Sự khác nhau giữa tâm xã và thiền tâm xả là như thế 
nào? 
Đáp: Tâm xả thiện dục giới khởi lên rất yếu ớt nên khả 
năng chế ngự được tâm tham và sân ở mức độ thấp. Còn 
thiền tâm xả thì khởi lên rất mạnh mẽ và liên tục nên có 
khả năng chếngự được tâm tham và tâm sân ở mức độ rất cao. 

- _ Tâm xả thuộc tâm thiện dục giới. 

‹_ Thiền tâm xả là thuộc tâm thiện sắc giới. 
Hỏi: Tâm từ đối trị tâm sân hận. Tâm bi thì đối trị não 
hại. Tâm hỷ thì đối trị tật đố. Tại sao 3 tâm này không đối 

137 


trị tâm tham mà đến tâm xả lại đối trị cả tham và sân? 
Đáp: Vì tâm từ luôn thấy chúng sinh là đáng thương mến 
nên nó rất gần với tham ái. (Nếu ở lộ tâm dục giới thì dễ 
sinh ra tham ái). 

-_ Tâm bi luôn thấy chúng sinh khổ, cũng nặng tình 

cảm thương xót, gần với tham ái. 

‹ _ Tâm hỷ luôn vui mừng với sự thành công, gần với 

tham ái và ngã mạn . 

Vì ba tâm này chỉ tác ý đến cái quả ở hiện tại mà không 
tác ý đến cái nhân nên phát sinh tình cảm gần giống với 
tham ái cho nên nó không đối trị được tham. 

Khi hành đến tứ thiền tâm xả, thấy chúng sinh là chủ 
nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp nên đối trị được 
tham ái. Ví dụ: 

„_ Khi thấy những chúng sinh đang làm nhiều việc 

thiện có lợi ích cho các chúng sinh hữu tình khác, 

nhưng thực ra là đang làm lợi ích cho chính mình (Làm 
phước thì hưởng phước - chủ nhân của nghiệp). 

‹_ Khi thấy những chúng sinh đang làm việc bất thiện, 

làm tổn hại các chúng sinh hữu tình, thì người đó cũng 

đang làm hại chính mình (Làm tội thì phải chịu tội — 
chủ nhân của nghiệp). 

‹_ Cũng vậy, chúng sinh an vui là do đang hưởng phước 

(Thừa tự của nghiệp). 

‹ Chúng sinh khổ đau là do đang chịu tội (Thừa tự của 

nghiệp). 

Như vậy khi tác ý chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là 


138 


thừa tự của nghiệp thì sẽ thản nhiên trước mọi hành động 
của chúng sinh, không thấy ai là đáng yêu hay đáng ghét. 


Hỏi: Khi nào thì nên an trú tâm từ ? Khi nào thì nên an 
trú tâm bị? Khi nào thì nên an trú tâm hỷ? Khi nào thì nên 
an trú tâm xả? 

Đáp: Khi nào có sân thì nên an trú tâm từ. Khi nào có não 
hại thì nên an trú tâm bi. Khi nào có tật đố thì nên an trú 
tâm hỷ. Khi nào có tham ái thì nên an trú tâm xả. 


Hỏi: Làm sao biết được mình đang an trú trong tâm từ, 
bi, hy, xả? 
Đáp: Nếu có lòng tốt muốn cho chúng sinh được an vui = 
tâm từ; 
‹_ Nếu có tình thương muốn cho họ thoát khổ = tâm bị; 
-_ Nếu có vui mừng khi thấy họ thành công = tâm hÿ; 
-_ Nếu có thản nhiên không yêu không ghét = tâm xả. 
Ví dụ vềngười mẹ với 4 đứa con: 
‹_ Một đứa còn bé nhỏ: Mong cho con tôi chóng lớn và 
khỏe mạnh = tâm từ; 
‹_ Một đứa đang bị bệnh: Mong cho con tôi chóng khỏi 
bệnh = tâm bị; 
-_ Một đứa bắt đầu xây dựng sự nghiệp: Mong cho con 
tôi luôn thành công trong sự nghiệp = tâm hỷ; 
‹_ Một đứa đã trưởng thành, có cuộc sống bình yên: 
Không cần bận tâm đứa con này nữa = tâm xả. 


Hỏi: Người an trú tâm xả thì thường cô biểu hiện như thế nào? 
Đáp: Người an trú tâm xã thường có thái độ an nhiên tự tại trước 


139 


sự đời. Ví dụ: 


Khi được khen cũng không cười; 

Khi có người chê cũng không giận; 

Khi có người yêu quý cũng không yêu quý lại; 

Khi có người thù ghét cũng không thù ghét lại; 

Khi họ thành công họ cũng không hả hê thích thú; 
Khi họ thất bại họ cũng không buồn phiền, chán nản; 
Khi họ hơn người họ cũng không kiêu căng, ngã mạn; 
Khi họ thua người họ cũng không hổ thẹn, ganh đua. 


Người trú xả thường có tâm bình đẳng với tất cả chúng sinh hữu 
tình. Ví dụ: 


Họ không quan tâm ai giàu, ai nghèo, vì họ không 


ham vật chất; 


Họ không quan tâm ai đẹp, ai xấu, vì họ không ham 


sắc đẹp; 


Họ không quan tâm ai nổi tiếng hay không nổi tiếng, 


vì họ không ham danh vọng; 


Họ không quan tâm ai có uy quyền hay không có uy 


quyền, vì họ không ham quyền lực; 
Họ chi thấy tất cả chúng sinh đang tạo nghiệp và đang 
thọ nhận quả báo do tạo nghiệp mà thôi. 


Người trú xả không thương không ghét: 
-_ Vì người trú xả không coi trọng những ưu điểm của 
ai, nên không quá thương a1. 


Người trú xả cũng không quá chú trọng vào khuyết 


điểm của ai, nên không ghét ai. 


14O 


-_ Người trú xả hiểu rất rõ về chúng sinh. Khác với 

người ngu si, không biết phân biệt aI tốt, ai xấu, a1 

chánh, ai tà,... nên không quan tâm đến aI. 

-_ Người trú xả hiểu rất rõ chúng sinh thuộc hạng 

người nào. 

‹_ Quan sát những người đang thọ quả ở hiện tại thì 

biết trong quá khứ họ đã tạo nhân gì. 

‹_ Quan sát những người đang tạo nhân ở hiện tại thì 

biết tương lai họ sẽ thọ quả báo ra sao. 

Vì người có tâm xả hiểu rõ về chúng sinh, nên tâm tự 
tại, không bị dao động với ai ở đời. 


Hỏi: Có người thường gây cho mình sự khó chịu, tức giận, 
buồn phiền, bây giờ muốn buông xả điều đó thì phải làm 
sao? 

Đáp: Phải xem vì sao mà mình tức giận: 

- _ Nếu người đó hay gây sự khiến mình tức giận thì rải 
tâm từ: Mong cho người này được an vui. 

- _ Nếu tự mình có ác cảm với người đó thì rải tâm bi: 
Mong cho người này thoát khổ đau. 

- _ Nếu mình ghen tị vì người đó có nhiều ưu điểm hơn thì 
rải tâm hỷ: Mong cho người này không phải xa la những 
thành công. 

- - Nếu mình thương người đó, nhưng họ không thương 
mình mà lại thương người khác khiến mình tức giận thì 
rải tâm xả: Người này là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự 
của nghiệp mà họ đã tạo. 


Hỏi: Có người thường hay quan tâm lo lắng cho những 
141 


người thân, nghĩ rằng: Nếu không có mình thì những 
người này chắc sẽ khổ lắm. Sự quan tâm như vậy có đúng 
không và có tốt không? 

Đáp: Sự quan tâm như vậy thuộc về tham ái và dính mắc, 
khiến cho người quan tâm và người được quan tâm đều 
khổ. Vì sự thật là mỗi người đều đang sống với nghiệp 
nhân và nghiệp quả của chính mình. 


Hỏi: Có hai gia đình. Một gia đình mọi người đều sống với 
nhau bằng tình thương yêu, quan tâm, chiều chuộng, gắn 
bó khăng khít với nhau: “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”. 

Một gia đình mọi người sống với nhau bằng tâm thản 
nhiên, tự tại, không quá bận tâm đến nhau: “Ngựa đau thì 
nghĩ, ngựa khỏe ăn dùm”. 

Trong hai gia đình ấy gia đình nào sẽ hạnh phúc hơn? 
Đáp: Gia đình thứ nhất khi có niềm vui thì tất cả cùng vui, 
khi có một người khổ thì tất cả sẽ khổ theo. Vì vậy họ sẽ 
muốn mọi người phải làm theo ý mình. Nếu mỗi người 
một ý thì họ sẽ hành hạ nhau, làm khổ nhau. 

Gia đình thứ hai sống với tâm xả hiểu rõ về nghiệp, nên 
họ sống tùy thuận nhân duyên, chấp nhận tất cả những 
chuyện vui buồn xây ra với từng cá nhân, nên họ không bị 
đao động trước những thăng trầm trong cuộc sống. 

Vì vậy, gia đình thứ hai sẽ an ổn, vững bền và hạnh 
phúc hơn. 

Hỏi: Có những cặp vợ chồng lấy nhau rồi lại chia tay nhau 
thì có phải là buông xả không? 

Đáp: Nếu chia tay nhau rồi đi xuất gia tầm đạo giải thoát 
142 


thì là buông xả: Buông xả dục ở thế gian. 

Nếu chia tay rồi lại đi kiếm người khác thì là đại ái: Xả 
cái ái nhỏ, để kết cái ái lớn. 
Hỏi: Một người từ bỏ hết người thân, từ bỏ tài sản, từ bỏ 
sự nghiệp thể gian để đi xuất gia, tầm đạo giải thoát thì 
có phải là vô lượng tâm xả không? 
Đáp: Đó là tâm xả ly dục lạc thế gian, hay xả ly ngũ dục, 
không phải tâm xả vô lượng. Tâm xả vô lượng là cái tâm vô 
tư, bình đẳng với tất cả chúng sinh, không thương không 
ghét bất cứ ai ở đời. 
Hỏi: Nếu cứ an trú trong trạng thái tâm xả thì có đạt được 
giải thoát, giác ngộ không? 
Đáp: Tâm xả này có đối tượng là các chúng sinh hữu tình, 
cũng là pháp chế định hay tương đối nên nó chỉ là trạng 
thái xả tương đối, không đạt được sự giải thoát, giác ngộ. 


Hỏi: An trú trong pháp gì mới đạt được giải thoát, giác ngộ? 
Đáp: Phải an trú trong pháp chân đế, buông xả với danh 
và sắc thì mới đạt được sự giải thoát, giác ngộ. Tức là phải 
hành thiền tuệ, phân biệt danh sắc chân đế, thấy được bản 
chất thật sự của nó, rồi buông xả tham ái với nó thì mới 
đạt được sự giải thoát, giác ngộ. 
Hỏi: Người giác ngộ rồi thì sẽ buông xả cái gì? 
Đáp: Người giác ngộ thì sẽ buông xả hết phiền não tham - 
sân - si. Buông xả hết chấp thủ vào s uẩn. Buông xả hết sự 
yêu ghét, không vui không buồn với bất cứ ai ở đời. 

Có nghĩa là một người đã đạt đến sự giác ngộ thì sẽ thể 

143 


nhập với tâm xã, luôn an trú trong tâm xả và đó là tâm xả 
tuyệt đối. 


Hỏi: Giới hạn cao nhất của bốn vô lượng tâm là gì? 

Đáp: Tờ vô lượng tâm có giới hạn cao nhất là vẻ đẹp: Người 
an trú từ tâm luôn thấy khía cạnh tốt đẹp của chúng sinh, 
nên tâm vị ấy trở nên quen thuộc với cái đẹp. Vì vậy khi 
thực hành các pháp thiền khác, vị ấy sẽ hợp với các kasina 
màu, tượng trưng cho vẻ đẹp. 

Bi vô lượng tâm có giới hạn cao nhất là hư không vô biên: 
Người an trú bị tâm thì luôn thấy vô vàn nỗi khổ hiện diện 
nơi cái sắc thân này, nên vị ấy dễ dàng nhàm chán sắc 
thân tứ đại. Khi thực hành các pháp thiền định khác, vị ấy 
đễ dàng tu chứng pháp thiền không vô biên xứ. 

Hi vô lượng tâm có giới hạn cao nhất là thức vô biên: 
Người an trú tâm hỷ trở nên quen thuộc với trạng thái 
tâm vui mừng của chúng sinh, nên họ dễ dàng tu chứng 
pháp thiền thức vô biên xứ. 

Xã vô lượng tâm có giới hạn cao nhất là không có gì cả: 
Người an trú tâm xả không chấp trước vào cả cái tốt và cái 
xấu. Vì buông xả nên tâm chẳng có vướng bận gì, nên họ 
dễ dàng tu chứng pháp thiền vô sở hữu xứ. 

Đó là những giới hạn cao nhất của pháp thiền tứ vô 
lượng tâm. 


Hỏi: Thực hành thiền tâm xã thì được những lợi ích gì? 
Đáp: Có 11 lợi ích khi thực hành thiền tâm xả: 

1. Ngủ trong an ổn: Vì tâm lý thanh thản, không yêu 
không ghét bất cứ aI. 

144 


2. Thức trong an ổn: Vì mình không vướng bận với ai, nên 
không ai nhiễu hại mình. 

3. Không có ác mộng: Vì không oan trái với ai, nên ngủ 
không có ác mộng. 

4. Được mọi người kính yêu: Vì mình không tham lam, 
sân hận với ai nên được mọi người kính yêu. 

5s. Được chư Thiên kính yêu: Chư Thiên cũng quý trọng 
những người có xả tâm thanh tịnh. 

6. Được chư Thiên hộ trì: Chư Thiên thường hộ trì cho 
những người có tâm hồn cao thượng. 

7. Lửa, khí giới, chất độc không làm hại đến thân: Tâm xả 
mạnh mẽ sẽ có năng lực bảo vệ mình khỏi những nguy 
hiểm từ bên ngoài. 

8. Tâm dễ đắc định: Vì tham và sân là triền cái làm chướng 
ngại cho việc tu tập định. Khi nó được đè nén thì rất dễ tu 
tập định. 

9. Nét mặt khinh an: Người có tâm xả sẽ biểu hiện ra nét 
mặt an nhiên, phúc hậu, dễ thương, dễ mến. 

1o. Khi mạng chung tâm không rối loạn: Người có tâm xả 
đến khi lâm chung không có những biểu hiện sợ hãi, vì 
những nghiệp cho quả lúc cận tử thường là thiện nghiệp. 
11. Nếu chưa đắc Niết Bàn thì sẽ sinh về cõi Phạm Thiên: 
Một người đắc thiền tâm xả nếu chưa chứng quả A La Hán 
thì thiện nghiệp thiền tâm xả đó sẽ cho quả: VỊ đó sẽ hóa 
sinh ở cõi Phạm Thiên. 

Đó là 11 lợi ích của người thực hành pháp thiên xã tâm quảng 
đại, vô biên, không tham luyến và không sân hận với bất cứ ai ở 
đời. 

145 


NHỮNG PHÁP THIÊN 
CHỨNG ĐẶC ĐỊNH CẬN HÀNH 


THIÊN NIỆM ÂN ĐỨC PHẬT 


Thiền niệm ân đức Phật là tập trung tâm vào hình 
ảnh của Đức Phật và tưởng nhớ đến những đức hạnh 
cao thượng của Ngài. Có 9 ân đức cao thượng của 
Phật để tưởng niệm: 

1. Araham: Ứng Cúng; 

2. Sammasambudho: Chánh Biến Trị; 

3. VIJJäcaranasampanno: Minh Hạnh Túc; 

4. Sugato: Thiện Thệ; 

5. Lokavidu: Thế Gian Giải; 

6. Anutaro Purisadammasärathi: Vô Thượng S1 — 

Điều Ngự Trượng Phu; 

7. Satthadevamanussanam: Thiên Nhân Sư; 

8. Buddho: Phật; 

9. Bhagavä: Thế Tôn. 


o Ân đức Phật (Dịch sang Việt ngữ): 


146 


1. Đức Thế Tôn là Bậc xứng đáng được cung kính, cúng 

dường; 

2. Ngài là Bậc Toàn Giác Trí; 

3. Ngài là Bậc đầy đủ minh và hạnh; 

4. Ngài chỉ nói những lời thiện lành; 

5. Ngài là Bậc hiểu rõ thế gian; 

6. Ngài là Bậc vô thượng sĩ, điều phục người đáng được 
điều phục; 

7. Ngài là Bậc Thầy của chư Thiên và loài người; 

8. Ngài là Bậc Giác Ngộ; 

9. Ngài là Đức Thế Tôn. 


Có hai hạng người niệm ân đức Phật: 

-_ Người đã tu chứng các đề mục thiền khác như đã 

chứng đắc tứ thiền hơi thở; 

-_ Người chưa tu chứng một đề mục thiền nào. 

Người đã tu chứng tứ thiên hơi thở thì việc thực hành thiền 
niệm ân đức Phật rất dễ dàng. VỊ đó chỉ cần nhập vào tứ 
thiền hơi thở cho đến khi ánh sáng của định rực rỡ thì 
chuyển sang niệm 9 ân đức Phật, mỗi lần một ân. Chi 
trong khoảng thời gian ngắn sẽ thành công. 

Người chửa tu chứng đề mục thiển nào thì việc thực hành 
thiền niệm ân đức Phật sẽ khó hơn. VỊ đó phải cố gắng 
hình dung ra hình ảnh Đức Phật ở trước mặt và phải chọn 
1 trong 9 ân đức với ân đức nào dễ hiểu nhất, rồi tập trung 
tâm vào ân đức đó và tưởng niệm liên tục. 


147 


Ví dụ với niệm ân đức thứ nhất - Araham: 

VỊ đó hình dung ra một hình ảnh Đức Phật ở trước mặt 
và tưởng niệm: “Araham, Araham, Araham,... (ú rá hăng,.... )”. 
Vừa niệm Araham vừa suy tư đến ý nghĩa cao thượng của 
ân đức Araham thì mới đắc định được. 


Xuất hiện nimitta: 

Khi thiền sinh tưởng niệm ân đức Phật liên tục thì 
nimitta tướng sẽ xuất hiện. Hình ảnh của Đức Phật có thể 
sẽ mờ đi. Tâm định sẽ chìm sâu vào các ân đức cao cả. Cứ 
tiếp tục duy trì tâm trên tợ tướng và các ân đức cao 
thượng đó thì thiền sinh sẽ đạt được định cận hành. Đó là 
mức định cao nhất của pháp môn niệm Phật. 


NIỆM ÂN ĐỨC THỨ NHẤT: ARAHAM - ỨNG CÚNG. 

Ân đức này có s nghĩa: 
1. Vì Ngài đã xa lìa tất cả phiền não và các tiền khiên tật 
nên Ngài xứng đáng được cúng dàng: Araham. 

« Phiền não: Tham - sân - sĩ; 

‹ Tiền khiên tật: Thói quen xấu. 
2z. Vì Ngài đã cắt đứt các cấu uế bằng gươm Thánh đạo A 
La Hán nên Ngài xứng đáng được cúng dường: Araham. 
Tuệ Đạo A La Hán diệt trừ tất cả những cấu uế ngủ ngầm trong 
tâm. 
3. Vì Ngài đã phá vỡ được bánh xe luân hồi mà bắt đầu là 
vô minh và tham ái nên Ngài là Bậc xứng đáng được cúng 
dường: Araham. 

Vô mĩnh -hành —thức -danh sắc —lục nhập —xúc —thọ -ái — 


148 


thủ —hifu — sinh - lão -tủ. 

- _ Vô minh - ái là bánh xe; 

‹_ Các hành còn lại là căm xe; 
« Già — chết là vành xe. 

Bánh xe luân hồi này đã quay từ vô thủy cho đến nay 
mới được phá hủy bằng sự diệt trừ vô minh và tham ái 
vào ngày Đức Thế Tôn thành đạo dưới cội Bồ Đề. 

4. Vì giới - định - tuệ của Ngài không ai sánh bằng nên 
Đức Phật được các hàng Phạm Thiên, chư Thiên và nhân 
loại cung kính, cúng dường: Araham. 
-_ Phạm Thiên Sahampati cúng một chuỗi ngọc lớn như 
núi Tu DI. 
‹ Chư Thiên cúng dường theo cách của chư Thiên. 
‹_ Nhân loại cúng dường theo cách của nhân loại: Như 
vua Bimbisära, vua xứ Kosala, vua Asoka, trưởng giả 
Cấp Cô Độc,... 
s. Vì Ngài không làm những việc xấu ác dù ở nơi vắng vẻ, 
kín đáo nên Ngài là Bậc xứng đáng được cúng dường: 
Araham. 


NIỆM ÂN ĐỨC THỨ HAI: SAMMÃSAMBUDHO - 
NGÀI LÀ BẬC CÓ TRÍ TUỆ GIÁC NGỘ TOÀN HẢO VÀ 
VIÊN MÃN. 

Ý nghĩa của giác ngộ viên mãn: 

‹ Giác ngộ các sự thật về khổ; 

‹ Giác ngộ về các nhân sinh ra khổ; 

« Giác ngộ về sự diệt khổ; 

‹_ Giác ngộ về con đường diệt tận khổ đau; 


149 


« Giác ngộ các Pháp cần tu tập: 

„ suẩn: Khởi đầu là sắc uẩn; 

‹ 1O kasina: Khởi đầu là kasina đất; 

« 1O niệm: Khởi đầu là niệm Phật; 

‹ 32 thân phần: Khởi đầu là tóc; 

« 12xứ: Khởi đầu là nhãn xứ; 

‹ 18 giới: Khởi đầu là nhãn giới; 

«9 h?u tình cử: Khởi đầu là dục hữu; 

« 4 thiên: Khởi đầu là sơ thiền; 

4 vô lượng: Khởi đầu là thiền tâm từ; 
- 4 vô sắc: Khởi đầu là không vô biên xứ; 
‹ 12 nhân duyên: Khởi đầu là vô minh. 
Ngài đã tự đạt đến sự giác ngộ chân lý của các pháp nên 

Ngài là Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. 


Hỏi: Cái gì là khổ? Gái gì là nhân sinh ra khổ? 
Gái gì là diệt khổ? Cái gì là con đường diệt khổ? 
Đáp: 
« Mắt — tai - mũi - lưỡi - thân - ý là khổ. 
«Tham ái với mắt - tai - mũi - lưỡi - thân - ý là nhân 
sinh ra khổ. 
‹_ Đoạn trừ được tham ái là diệt khổ. 
‹_ Hiểu rõ sự thật là con đường thoát khổ. 


NIỆM ÂN ĐỨC THỨ BA: VIJJÃCARANASAMPANNO - 
NGÀI LÀ BẬC CÓ ĐẦY ĐỦ CẢ MINH LẪN HẠNH. 

Ý nghĩa của minh - hạnh: 

"” Tamminh: 


15O 


° Túc mạng minh; 
‹ Thiên nhãn minh; 
- Lậu tận minh. 


"5 Tám minh: 


-  Túc mạng minh; ‹ _ Hóa tâm minh; 
‹ _ Thiên nhấn minh; ‹ Thần túc minh; 
‹Ổ Lậutậnminh; ‹ _ Thiên nhĩminh; 
‹_ Thiền tuệ minh; „ Tha tâm minh. 


„5 15 đức hạnh cao thượng: 


« GIỚI; ‹«ồ Davăn; 

-Ổ Thuthúc lục cănthanhtịnh; s Tinhtấn; 
«Tri túc trong vật thực; «  Trítuệ; 

‹ Thức tĩnh; ‹ồ Sơthiển; 
«ồ Tín; - Nhị thiền; 
«Trí nhớ; ‹ồ Tam thiền; 
‹ Tàm; ‹Ổ Tứ thiền. 
„ Quý; 


NIỆM ÂN ĐỨC THỨ TƯ: SUGATO - 
ĐỨC THẾ TÔN CHÍ TUYÊN THUYẾT PHÁP CHÂN 
THẬT CÓ LỢI ÍCH. 
„_ Sự thậttục đế: Hợp với tâm thiện lành của thế gian. 
- Làm lành, lánh dữ; 
« Có đức tin, có chánh kiến. 


„_ Sự thật chân đế: Hợp với Bốn Thánh Đế siêu thoát khỏi thế 
gian. 


151 


Có sinh thì có khổ; 

« Có tham ái thì còn sinh; 

‹_ Diệt tham ái thì hết khổ; 

-_ Thực hành giới - định - tuệ thì đoạn trừ được tham 
ái, sân hận, sĩ mê. 


Hỏi: Thể nào là sự thật có lợi ích? Và thế nào là sự thật 
không có lợi ích? 
Đáp: 
‹_ Nói sự thật nhưng người nghe không hiểu, không tin 
thì không có lợi ích. 
‹_ Nói sự thật khiến cho người nghe có hiểu, có tin thì 
có lợi ích. 
‹-_ Sự thật mà nói không đúng lúc, không đúng người 
thì không có lợi ích. 
‹_ Sự thật mà nói đúng lúc, đúng người thì có lợi ích. 


NIỆM ÂN ĐỨC THỨ s: LOKAVIDŨ - 
NGÀI LÀ BẬC HIỂU RÕ CÁC PHÁP THẾ GIAN. 
Ý nghĩa của Lokavidũ: 
Đức Phật là Bậc hiểu rõ, biết rõ chúng sinh thế giới, cối 
thế giới, pháp hành thế giới. 
=_ Chứng sinh trong thế giới được sinh ra từ4 loại: 
»° Loài sinh ra từ trứng; 
« Loài sinh ra từ thai; 
‹_ Loài sinh ra từ nơi ẩm thấp, những chỗ hôi thối như 
xác chết; 
«_ Có loài tự hóa sinh. 


152 


Cõi thế giới: 


1 thế giới có 31 cối: 

11 cối dục giới; 

16 CỐI sắc giới; 

4 cối vô sắc giới. 

Một tiểu thiên thế giới = một ngàn thế giới; 
Một trung thiên thế giới = một triệu thế giới; 
Một đại thiên thế giới = một tỷ thế giới. 


Pháp hành thếgiới: 


Thế giới có 1 pháp: Tất cả chúng sinh được tồn tại nhờ 


nhân vật thực. 


Thế giới có 2, pháp: 
Danh pháp = Tâm: 89 tâm vương và 52 tâm sở; 
Sắc pháp = Thân: Có 28 loại sắc của thân tứ đại. 
Thế giới có 3 thọ: 
Thọ khổ; 
Thọ lạc; 
Thọ xã. 
Thế giới có 4 pháp: 
Đoàn thực; 
Thức thực; 
Xúc thực; 
Tư niệm thực. 
Thế giới có s uẩn: 
Sắc; 
Thọ; 
Tưởng; 
Hành; 
153 


« Thức. 

‹« Thế giới có 12 xứ: 

-_ Nội xứ: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 

-_ Ngoại xứ: Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 


NIỆM ÂN ĐỨC THỨ SẤU: ANUTTARO 
PURISADAMMASARATHI - 
ĐỨC PHẬT LÀ BẬC ĐIỀU PHỤC NHỮNG NGƯỜI 
ĐÁNG ĐIỀU PHỤC KHÔNG AI BẰNG ĐƯỢC. 
Ngài điều phục: 
-_ Người bất thiện thành người thiện; 
-_ Người hung dữ thành người hiền lành; 
-_ Người phàm phu trở thành Thánh nhân. 
«Có khi Ngài dùng lời nói để điều phục; 
‹_ Có khi Ngài dùng từ tâm để điều phục; 
‹«_ Có khi Ngài dùng thần thông để điều phục. 
Như điêu phục: 
- Tướng cướp Angulimäla; 
„_ Voi say Dhanapalaka; 
«Ổ Dạ xoa Alavaka. 


NIỆM ÂN ĐỨC THỨ 7: SATTHÃDEVAMANUSSÃNAM - 
NGÀI LÀ BẬC THẦY CỦA CÁC HÀNG CHƯ THIÊN VÀ 
NHÂN LOẠI. 

‹ Thiên: Chư Thiên - Phạm Thiên; 

- Nhân: Loài người; 

‹ Sư: Thây. 

Đức Phật là Bậc Thầy của cả cối trời và cõi người. Ngài 


154 


chi dạy con đường thoát khổ cho những chúng sinh có khả 
năng giác ngộ được sự thật. Đó là chúng sinh ở các cõi chư 
Thiên và nhân loại. 


NIỆM ÂN ĐỨC THỨ §: BUDDHO - 
NGÀI LÀ BẬC CÓ TRÍ TUỆ GIÁC NGỘ CAO THƯỢNG. 
Buddho = Phật = Giác Ngộ: Ngài là Bậc có trí tuệ thâm 
sâu, rộng lớn, hiểu rõ được đúng chân lí, sự thật của các 
pháp. 
1. Giác ngộ Tứ Thánh Đế: 
‹ Khổ nên thấy đã thấy; 
‹ Tập nên đoạn đã đoạn; 
-_ Diệt nên chứng đã chứng; 
‹ Đạo nên tu đã tu. 


2. Trí tuệ rộng lớn: 

„ Tứtuệphân tích: 
‹ Từ vô ngại giải: Thông thạo các ngôn ngữ; 
‹_ Pháp vô ngại giải: Thông suốt các pháp; 
‹_ Nghĩa vô ngại giải: Thấu suốt nghĩa lý thâm sâu; 
‹_ Biện tài vô ngại giải: Thuyết giảng một cách hoàn 
hảo. 

„ TỨ tuệvô úy: 
‹ Chư Pháp đẳng giác vô úy: Vì thông suốt các pháp 
nên không sợ hãi. 
-_ Lậu vĩnh tận vô úy: Vì hết phiền não tham - sân - sĩ 
nên không sợ hãi. 


155 


‹ _ Thuyết chướng pháp vô úy: Vì thông suốt pháp 
chướng đạo, và các pháp tà đạo nên Ngài nói pháp mà 
không sợ hãi. 

‹_ Thuyết xuất đạo vô úy: Vì thông đạt con đường giải 
thoát nên nói pháp giải thoát một cách không sợ hãi. 


"m 1O0fuỆÏlực: 
«Tri thị xứ phi xứ trí lực: Trí phân biệt chánh tà; 
‹_ Tri tam thế nghiệp báo tri lực: Tuệ tri nghiệp và quả 
của nghiệp; 
‹ Tri nhất thiết đạo trí lực: Trí thông suốt con đường đi 
đến các cảnh giới; 
‹_ Tri chủng chủng giới trí lực: Hiểu rõ ba ngàn đại 
thiên thế giới; 
-_ Trị chủng chủng giải trí lực: Hiểu rõ tính cách của 
chúng sinh; 
‹_ Tri chúng sinh căn cơ thượng hạ trí lực: Hiểu rõ tâm 
tính của chúng sinh; 
‹_ Tri chư thiền tam muội lực: Hiểu rõ các pháp thiền; 
«Tri túc mạng vô lậu trí lực: Thấy rõ các kiếp sống quá 
khứ của chúng sinh; 
«Tri thiên nhãn vô ngại trí lực: Thấy rõ chúng sinh sau 
khi chết rồi tái sinh về đâu; 
„Tri vĩnh đoạn tập khí trí lực: Dứt hết các tập khí xấu 
của các kiếp quá khứ. 
Vì có trí tuệ cao siêu như thế nên Ngài được tôn xưng là Phật — 
Buddho. 


156 


NIỆM ÂN ĐỨC THỨ 9: BHẠGAVÃ - 

ĐỨC THẾ TÔN LÀ BẬC THỪA TỰ MAY MẮN NHẤT 
NHỮNG NGHIỆP QUẢ CÔNG ĐỨC ĐÃ LÀM TRƯỚC 
ĐÂY. 

Ý nghĩa của Bhagava - Thế tôn. 

Thế Tôn là danh xưng có ý nghĩa là: Cao cả, kính trọng, tôn sùng. 


=_ Vì Ngài là Bậc từ bỏ (Bhagav8): 
“Từ bỏ tham - sân - sĩ 
Ngài không còn lậu hoặc 
Ác pháp được tận trừ 
Thế Tôn xứng tên gọi.” 


= Bhagavã: Sự may mắn hạnh phúc, được thể hiện bằng sắc 
thân đủ trăm công đức. 

« 32.TƯỚN tỐt; 

‹ 8Ovẻ đẹp; 

« Không có các lỗi lầm; 

- Thân hạnh phúc được người thế gian tin cậy; 

‹_ Sự từ bỏ lỗi lầm được tin cậy của người xuất g1a; 

Đức Phật là Bậc thừa hưởng tốt nhất những nghiệp quả 
công đức đã làm trước đây. Để trở thành 1 vị Phật, Ngài đã 
phải trải qua: 

‹_ Thời kỳ phát nguyện trong tâm: 9 A tăng kỳ kiếp; 

‹_ Thời phát nguyện bằng lời: 7 A tăng kỳ kiếp. 

Trải qua 2 thời kỳ này 1 vị Bồ Tát được gọi là Bồ Tát bất 
định. Từ khi được một vị Phật thọ ký, vị Bồ Tát đó vẫn phải 
tích lũy các Ba la mật ở 3 mức độ: 


157 


‹ Hạnh trí tuệ: Vị Bồ Tát phải tu 4 A tăng kỳ và 1oo 
ngàn đại kiếp; 

‹ Hạnh đức tin: VỊ Bồ Tát phải tu 8 A tăng kỳ và 1oo 
ngàn đại kiếp; 

‹ Hạnh tỉnh tấn: Vị Bồ Tát phải tu 16 A tăng kỳ và 1oO 
ngàn đại kiếp. 


Hành giả nhớ lại những đức tính đặc biệt ấy từ nơi Đức Phật: 
‹_ Vì lý do này, Đức Thế Tôn là Bậc A La Hán; 
‹_ Vì lý đo này, Ngài là Thế Tôn; 
Tâm sẽ được gột sạch khỏi tham - sân - sỉ và trở nên 
ngay thẳng nhờ cảm hứng từ Đấng Toàn Thiện. 


Hỏi: Có nên niệm danh hiệu như: Nam mô Bồn Sư Thích 
Ca Mâu Ni Phật không? 
Đáp: Đó là tên họ thế danh thuộc dòng nội tộc của Đức 
Phật. Ngoài ra, Ngài còn có tên Cồ-Đàm là dòng họ ngoại 
tộc của Đức Phật. Hai tên họ tục danh này thường được 
dùng trong giao tiếp xã giao với xã hội hoặc với người 
ngoại đạo. 

Còn những người đệ tử Phật thì thường dùng 1 trong 9 
ân đức cao thượng để bày tỏ lòng tôn kính với Ngài thì có 
ý nghĩa hơn. 


Hỏi: Chi tu một pháp môn niệm Phật thì có đi đến giải 
thoát không? 

Đáp: Đắc thiền niệm Phật thì cũng chi đạt được tâm 
thiện dục giới. Nên dù có niệm Phật đến suốt đời thì cũng 
chỉ tạo được những thiện nghiệp cao quý ở cõi dục, cho 
158 


quả sinh trở lại cối dục hưởng phước hữu lậu thôi. Muốn 
giải thoát thì phải thực hành thiền tuệ vipassanä. 


Hỏi: Mục đích hành thiền niệm Phật là để làm gì? 
Đáp: Để phát triển niềm tin vào Bậc Giác Ngộ và tỉnh tấn 
thực hành theo giáo pháp mà Ngài đã thuyết giảng. 


Hỏi: Niệm ân đức Phật thì được những lợi ích gì? 
Đáp: 

-_ Phát sinh uy đức, được chúng sinh kính trọng; 

‹_ Có tâm thanh tịnh, hoan hÿ; 

‹_ Nhiếp phục được sợ hãi và khiếp đảm; 

- Như đang được sống gần với Phật; 

„_ Khi lâm chung tâm định tnh; 

- _ Sau khi mệnh chung được sinh ở cối lành, đủ tam 

nhân; 

‹ Có dung sắc khả ái; 

« Thân có mùi thơm; 

- Miệng có mùi thơm; 

‹ Có trí tuệ quảng bác; 

« Có trí tuệ thâm sâu; 

« Có trí tuệ sắc bén; 

« Có trí tuệ nhanh nhẹn; 

« Có trí tuệ phong phú; 

«_ Có trí tuệ phi thường; 

»- Nói lời hay, có lợi ích; 

-_ Người hay niệm Phật, chỉ nghe đến danh hiệu Phật 

liền phát sinh tâm tịnh tín. 


159 


THIỀN NIỆM ÂN ĐỨC PHÁP 


Thiền niệm ân đức Pháp là tập trung tâm tưởng 
nhớ đến những đức tính cao thượng của giáo pháp. 
Có 6 ân đức của giáo pháp để tưởng niệm: 

1. Svakkhãto bhagavata dhammo: Pháp được Đức 
Thế Tôn thuyết giảng hoàn hảo viên mãn. 

2z. Sanditthiko: Pháp được Đức Thế Tôn thuyết 
giảng thiết thực, hiện tại. 

3. Akaliko: Pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng 
không có thời gian. 

4. Ehipassiko: Pháp được Đức Thế Tôn thuyết 
giảng là đến để mà thấy. 

5. OpaneyyIko: Pháp được Đức Thế Tôn thuyết 
giảng có khả năng hướng thượng. 


°.~a~— 


Thế Tôn thuyết giảng được người có trí chứng ngộ. 


Người đã tu chứng tứ thiên hơi thở thì việc thực hành 


16O 


thiền niệm ân đức Pháp rất dễ dàng. VỊ đó chi cần nhập 
vào tứ thiền hơi thở cho đến khi ánh sáng của định rực rỡ 
thì chuyển sang niệm 6 ân đức Pháp, mỗi lần một ân đức. 
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, vị đó sẽ thành công. 

Người chửa tu chứng đề mục thiển nào thì việc thực hành 
thiền niệm ân đức Pháp sẽ khó hơn. VỊ đó phải cố gắng 
tưởng nhớ đến: 

° Pháp học; 

‹ Pháp hành; 

‹ Pháp thành tựu: Đạo quả giải thoát. 

Rồi vị đó lựa chọn 1 trong 6 ân đức, ân nào dễ hiểu nhất 
thì tập trung tâm vào ân đức đó và tưởng niệm liên tục. 


NIỆM ÂN ĐỨC THỨ NHẤT: SUÃKKHÃTO BHAGAVATÃ 
DHAMMO - PHÁP ĐƯỢC ĐỨC THẾ TÔN THUYẾT 
GIẢNG HOÀN HẢO VIÊN MÃN. 

Vừa niệm Svakkhato bhagavata dhammo vừa suy tư đến ý 
nghĩa cao thượng của ân đức Pháp. 


Xuất hiện nimitta: 

Khi thiền sinh tưởng niệm ân đức Pháp liên tục thì 
nimitta tướng sẽ xuất hiện. Tâm định sẽ chìm sâu vào các 
ân đức cao thâm sâu của giáo pháp. Cứ tiếp tục duy trì 
tâm trên tợ tướng và các ân đức cao thượng đó thì thiền 
sinh sẽ đạt được định cận hành. Đó là mức định cao nhất 
của pháp môn niệm Pháp. 


Ý nghĩa của ân đức Sväkkhäto: Pháp được Đức Thế Tôn khéo 


161 


thuyết giảng. 


„5 Giáo pháp của Đức ThếTôn thuyết giảng: 
‹ Hoàn hảo ở đoạn đầu; 
‹ Hoàn hảo ở đoạn giữa; 
‹_ Hoàn hảo ở đoạn cuối. 


=5 Pháp học hoàn hào: 

‹ Đoạn đầu hoàn hảo: Có nghĩa, có văn, phạm hạnh 

thanh tịnh hoàn toàn đầy đủ; 

‹ Đoạn giữa hoàn hảo: Có nghĩa, có văn, phạm hạnh 

thanh tịnh hoàn toàn đầy đủ; 

‹ _ Đoạn cuối hoàn hảo: Có nghĩa, có văn, phạm hạnh 

thanh tịnh hoàn toàn đầy đủ. 

Có nghĩa là Đức Phật bằng trí tuệ toàn giác của mình 
đã thuyết giảng giáo pháp có đầy đủ văn tự, ý nghĩa, chỉ 
dạy những điều thiện lành một cách hoàn hảo, viên mãn ở 
cả đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. 


"Pháp hành hoàn hảo: 
‹_ Đoạn đầu: Giới hoàn hảo; 
‹ Đoạn giữa: Định hoàn hảo; 
‹_ Đoạn cuối: Tuệ hoàn hảo. 


Hỏi: Thế nào là giới hoàn hảo? 
Đáp: Giới là những điều cần phải giữ gìn để phòng tránh 
và ngăn ngừa tội lỗi. Đức Phật đã chế định giới bổn cho 
các hàng đệ tử từ thấp đến cao. 

‹ Giới bổn căn bản: 

‹ Phật tử tại gia: 5 giới, 8 giới; 
162, 


« Bậc xuất ga: 

‹ Sadi, tu nữ: 1O giới; 
« Ty kheo: 227 giới. 

« Giới phòng hộ các căn; 

« Giới nuôi mạng thanh tịnh; 

‹_ Giới thiểu dục tri tục, các hạnh đầu đà,... 

Người nào thọ trì những giới luật đó thì sẽ tránh xa 
được các điều tội lỗi dù là nhỏ nhặt nhất nên gọi là giữ 
giới hoàn hảo. 

Hỏi: Thế nào là định hoàn hảo? 

Đáp: Định là tập trung tâm vào một đề mục thiền giúp 
cho tâm được thanh tịnh, chế ngự hoàn toàn các cấu uế, 
phiền não. Mỗi đề mục thiền có một công dụng khác nhau 
để đối trị với phiền não ô nhiễm. Ví dụ: 

-_ Người nặng về tánh sân thì hành thiền tâm từ. Sân 

tâm sẽ được diệt trừ. 

-_ Người có nặng tánh tham thì hành thiền quán bất 

tịnh. Tham tâm sẽ được diệt trừ. 

-_ Người có tánh lăng xăng tán loạn thì hành thiền 

niệm hơi thở vào ra thì tâm sẽ được định tĩnh. 

-_ Người có nhiều đức tin thì thực hành các thiền tùy 

niệm Phật, niệm Pháp,... thì đức tin càng vững chắc. 

-_ Người có tuệ nhạy bén thì hành thiền tuệ phân biệt 

các đại chủng thì trí tuệ càng tăng trưởng. 

-_ Người muốn phát triển các năng lực thần thông thì 

thực hành 8 thiền chứng trên 1o kasina và 14 pháp 

thuần thục. 


163 


-_ Người muốn chứng đắc Niết Bàn thì thực hành thiền 

định rồi dùng năng lực thiền định để phát triển trí tuệ 

giác ngộ các sự thật. 

Năng lực của thiền định là không thể nghĩ bàn nên 
pháp thực hành thiền định đã được Đức Thế Tôn thuyết 
giảng hoàn hảo. 


Hỏi: Thể nào là tuệ hoàn hão? 
Đáp: Tuệ là loại thấy biết bằng tâm trí, khác với sự thấy 
biết bằng giác quan. 

‹ Thấy biết bằng giác quan là tưởng tri. 

‹_ Thấy biết bằng tâm trí là tuệ tri. 

Đặc biệt là sự thấy biết được các pháp chân đế hay sự 
thật tối hậu: Tâm, tâm sở, sắc và Niết Bàn. Nhờ tuệ tri 
được các pháp chân đế mà một người có thể giác ngộ 
được các Thánh đế cao thượng. 

‹ Văn tuệ: Nhờ học tập, nghe giảng giáo pháp nên có 

được sự hiểu biết đúng. 

‹ Tư tuệ: Nhờ tư duy sâu sắc những điều đã học nên có 

được sự hiểu biết sâu rộng. 

‹ Tu tuệ: Nhờ thực hành thiền chi - thiền quán nên có 

được sự giác ngộ chân lý. 

‹ Tam minh - lục thông - tứ tuệ phân tích là những 

loại trí tuệ cao thượng nhất đã được Đức Thế Tôn 

thuyết giảng hoàn hảo. 

"5 Pháp thành hoàn hảo: 
‹ Sơ quả, Nhị quả: Giới hoàn hảo; 
- _ Tam quả: Định hoàn hảo; 


164 


- Tứ quả: Tuệ hoàn hảo. 


Hỏi: Thế nào là Sơ quả, Nhị quả - Giới hoàn hảo? 
Đáp: Một người khi thực hành thiền chỉ - thiền quán đã 
chứng đắc được Sơ quả - Tu Đà Hoàn hoặc Nhị quả - Tư 
Đà Hàm thì trong lộ tâm siêu thế tự động phát sinh ba 
tâm sở tiết chế: 

‹ Chánh ngữ: Không nói dối; 

‹ Chánh nghiệp: Không tạo nghiệp ác lớn; 

‹ Chánh mạng: Không nuôi sống bằng tà mạng. 

Giới hạnh của vị ấy được thanh tịnh một cách tự nhiên 
cho dù có tái sinh sang một kiếp sống khác thì giới cũng 
vẫn tự động thanh tịnh như vậy nên gọi là: Giới hoàn hảo. 


Hỏi: Thế nào là Tam quả - Định hoàn hảo? 
Đáp: Một người thực hành thiền chỉ - thiền quán cho đến 
khi chứng đắc được Tam quả - A Na Hàm thì tâm của vị đó 
xa ha được tham dục và sân hận nên tâm trở nên thanh 
tịnh một cách tự nhiên. 

VỊ ấy có thể tu chứng tất cả các bậc thiền định một cách 
dễ dàng bao gồm cả mức định cao nhất là diệt thọ tưởng 
định nên được gọi là: Tam quả - định hoàn hảo. 


Hỏi: Như thể nào là Tứ quả - Tuệ hoàn hảo? 
Đáp: Người hành thiền chỉ - thiền quán cho đến khi 
chứng đắc đạo quả A La Hán thì tất cả các phiền não vi tế 
nhất cũng được diệt trừ, trí tuệ của vị đó trở nên hoàn 
toàn sáng suốt có đầy đủ tam minh: 

‹_ Túc mạng mĩnh: Thấy rõ các kiếp sống quá khứ; 


165 


Thiên nhấn mình: Thấy rõ sự chết và tái sinh về nhiều 


cối sống khác nhau tùy theo nghiệp; 


Lậu tận mình: Thấy rõ phiền não đã được diệt trừ. 


Vì vậy được gọi là: Tứ quả - Tuệ hoàn hảo. 


NIỆM ÂN ĐỨC THỨ 2: SANDITTHIKO - 
GIÁO PHÁP CỦA ĐỨC THẾ TÔN THIẾT THỰC HIỆN TẠI. 
Ý nghĩa của Sanditthiko - Thiết thực biện tại: 
„5 Thiếtthực là đúng với sự thật: 
Giáo pháp của Đức Thế Tôn chi dạy đúng với sự thật: 


Sự thật tưởng đối: 

Làm lành gặp lành; 

Làm ác gặp ác; 

Bỏ ác làm lành; 

Tu tâm dưỡng trí. 

Sự thật tuyệt đối: 

Tuệ tri s uẩn = Sự thật về khổ; 

Tuệ tri 12 nhân duyên = Sự thật về khổ tập; 

Tuệ tri Niết Bàn = Sự thật về khổ diệt; 

Tuệ tri sự sinh diệt không ngừng nghi của s uẩn = Sự 


thật về con đường thoát khổ. 


„5 Thiết thực là chân chánh: 
Giáo pháp của Đức Thế Tôn chi dạy những điều chân 
chánh: 


1ó6 


Thấy biết chân chánh; 
Suy nghĩ chân chánh; 
Nói lời chân chánh; 


‹ Hành động chân chánh; 
- Làm ăn chân chánh; 

‹ Siêng năng chân chánh; 
- Nhớ nghĩ chân chánh; 

- Nhất tâm chân chánh. 


„Hiện tại= hiện tại lạc trú: 
‹ - Bất cứ khi nào thực hành pháp thì sự an lạc sẽ hiện 
điện ngay tức thì; 
‹ _ Khi nào giữ chánh niệm thì có sự an lạc của chánh niệm; 
‹ - Khi nào có chánh định thì có sự an lạc của chánh định; 
« - Khi nào có chánh trí thì có sự an lạc của chánh trí; 
‹ _ Khi nào có chánh giải thoát thì có sự an lạc của chánh 
giải thoát. 

Vì vậy, Pháp là hiện tại lạc trú. 


NIỆM ÂN ĐỨC THỨ 3: AKÃLIKO - 

GIÁO PHÁP CỦA ĐỨC THẾ TÔN VƯỢT KHỎI THỜI 
GIAN. 

Ý nghĩa của Akaliko - vượt khỏi thời gian: 

Ân đức này có ý nghĩa là pháp giải thoát của Đức Thế 
Tôn sinh lên trong khoảng thời gian không có gián đoạn. 
Ví dụ: Một người thực hành thiền vipassanäã khi các 
paramï đã dạt đến sự chín mùi thì trí tuệ giác ngộ sẽ phát 
sinh. 

-_ Một tâm đạo sinh lên có nhiệm vụ đoạn trừ phiên não. 

‹_ Tiếp theo sau là tâm quả sinh lên để trải nghiệm sự an 

lạc giải thoát. 


167 


- Thời gian từ tâm đạo đến tâm quả là không có gián 
đoạn nên gọi là vượt khỏi thời gian hay không có thời gian. 


Akaliko: 
‹_ Pháp giải thoát là pháp vô vi. 
‹_ Pháp vô vi thì không bị chi phối bởi thời gian nên nó 
không có sinh, già, bệnh, chết. 
‹_ Khác với pháp hữu vi bị chi phối bởi thời gian có tính 
sinh - già - bệnh — chết,... 
‹_ Pháp giải thoát cũng được gọi là pháp bất tử, pháp 
vượt khỏi sự chi phối của thời gian. 


NIỆM ÂN ĐỨC THỨ TƯ: EHIPASSIKO - 
HÃY ĐẾN ĐỂ MÀ THẤY. 
Ý nghĩa của Ehipassiko - đến để mà thấy: 
Pháp của Đức Thế Tôn để cho mọi người đến tu tập nhờ 
vậy mà đạt được sự giác ngộ, thấy biết được các sự thật. 
‹ Đến: Có nghĩa là hãy tiếp nhận giáo pháp. 
„ Đến: Cũng có nghĩa là hãy thọ trì giáo pháp. 
‹ Đến: Cũng có nghĩa là hấy thực hành giáo pháp. 
‹ Thấy: Có nghĩa là tuệ - tuệ tri các sự thật. 
‹ Thấy: Cũng có nghĩa là ngộ - giác ngộ sự thật. 
‹ Thấy: Cũng có nghĩa là minh - sáng tỏ sự thật. 
Ví dụ, khi chưa hiểu giáo pháp thì có nhiều thứ mà ta 
không biết như: 
‹_ Tại sao sinh ra trên đời lại có người tốt, người xấu, 
người sướng, người khổ, người trí, người ngu? 
‹_ Hoặc khi chết sẽ đi về đâu? 


168 


‹. Liệu có quả báo của việc thiện, việc ác không? 

‹_ Niết Bàn là như thế nào? 

Khi đến với giáo pháp rồi ta sẽ thấy được nhiều sự thật. 
Thực hành giáo pháp càng cao thì sự thấy biết càng lớn. 
Ví dụ: 

-_ Nhờ thực hành thiền nên tâm có định. 

-_ Do tâm có định nên thấy được các đời sống quá khứ. 
-_ Do tâm có định nên thấy được chúng sinh sau khi 
chết sẽ đi tái sinh theo nghiệp của mình, thọ sự vui khổ 
khác nhau. 

-_ Do tâm có định nên thấy được sự thật của tấm thân 
này chỉ là danh sắc chân đế. 

-_ Do tâm có định nên thấy được các nhân duyên sinh 
khởi ra danh sắc. 

-_ Do tâm có định nên thấy được sự thật là danh sắc 
luôn sinh diệt nên nó vô thường, khổ, vô ngã. 

-_ Do tâm có định nên sinh ra trí tuệ, nhàm chán, ly 
tham, đoạn diệt, từ bỏ, chánh trí, chứng ngộ Niết Bàn, 
điệt tận khổ đau sinh tử. 

Vì vậy, pháp của Đức Thế Tôn là hãy đến đây để hành thiên. 
Nhờ hành thiên mà thấy được các sự thật cao thượng. 


NIỆM ÂN ĐỨC THỨ NĂM: OPANEYYIKO - 

GIÁO PHÁP CỦA ĐỨC THẾ TÔN ĐƯA NGƯỜI THỰC 

HÀNH ĐẠT ĐẾN SỰ CAO THƯỢNG. 

Ý nghĩa của Opaneyyiko - Có khả năng hướng thượng: 

„ Chúng sinh không được thực hành giáo pháp nên 

tâm trí bị ô nhiễm, trở thành những người hạ liệt, khi 
169 


chết bị đọa lạc xuống những cõi khổ đau. 

- Những người biết thực hành giáo pháp nên tâm trí 

được thanh tịnh, trở thành những người cao thượng, từ 

ở đời này sẽ tiến hóa đến sự cao thượng hơn. 

- Nhờ nghe giảng giáo pháp khiến cho một người có tà 

kiến trở thành người có chánh kiến > hướng thượng. 

-_ Nhờ thực hành giữ giới khiến cho một người từ bỏ 

các ác nghiệp > hướng thượng. 

-_ Nhờ thực hành thiền định khiến cho một người có 

tâm ô nhiễm trở thành thanh tịnh > hướng thượng. 

-_ Nhờ thực hành thiền tuệ khiến cho một người đang 

là phàm nhân trở thành Thánh nhân > hướng thượng. 

Vì vậy, giáo pháp của Đức Thế Tôn luôn hướng đến sự 
cao thượng thánh thiện với những ai có đủ nhân duyên 
được học tập và thực hành pháp ấy. 


NIỆM ÂN ĐỨC THỨ 6ó: PACCATTẠM VEDITABBO 


VIÑÑŨHĨ ĐƯỢC NGƯỜI CÓ TRÍ GIÁC HIỂU. 


Đức Thế Tôn là giáo pháp của những người trí tuệ: 


=_ Người có trí mới hiểu được giáo pháp: 

Vì Đức Thế Tôn thuyết giảng giáo pháp quá thâm 
sâu và đi ngược lại những tâm lý thường tình của thế 
gian nên rất ít người trên thế gian hiểu được giáo pháp 
ấy. Ví dụ: 

‹ Thế gian cho rằng: Hưởng thụ dục trần là niềm vui. 
Đức Phật lại dạy: Dục là vui ít khổ nhiều, sự nguy hiểm lại 


170 


nhiều hơn. 
‹ Thế gian cho rằng: Tham ái là hạnh phúc. 

Đức Phật dạy: Tham ái là khổ đau. 
‹_ Thế gian đi tìm niềm vui ở cảnh trần bên ngoài. 

Đức Phật dạy trở về với niềm vui của nội tâm an tịnh. 
‹ Thế gian chi thấy được hình tướng bên ngoài nên sự 
hiểu biết là tương đối. Đức Phật thấy được sự thật tối hậu 
bên trong nên sự thấy biết là tuyệt đối. 
‹ Thế gian chi thấy được quả mà không biết lý do. Đức 
Phật chỉ rõ nhân duyên sinh khởi và đoạn điệt của các pháp. 
Vì giáo pháp của Đức Thế Tôn quá sâu sắc và cao siêu 

nên chỉ những người có trí tuệ mới lĩnh hội được. 


=5 Người học giáo pháp sẽ trở thành người cô trí: 
Vì người học giáo pháp sẽ phân biệt được: 
‹ _ Thế nào là thiện? Thế nào là ác? 
»_ Thế nào là chánh? Thế nào là tà? 
‹_ Thế nào là đọa lạc? Thế nào là giải thoát? 
‹_ Vì sao chúng sinh được hạnh phúc? 
‹_ Vì sao chúng sinh phải khổ đau? 
Người không học giáo pháp thì không hiểu được những điều này. 


= Người có trí mỗi thực hành được giáo pháp: 
Người tinh tấn hành thiền là người đang thực hành 
giáo pháp. 
-_ Người có tâm tham đục lớn sẽ không hành thiền. 
- Người có tâm sân hận lớn sẽ không hành thiền. 
-- Người có tâm đờ đấn, đã dượi sẽ không hành thiền. 
-_ Người có tâm lăng xăng, tán loạn sẽ không hành thiền. 


171 


-_ Người có tâm hoài nghĩ, do dự lớn sẽ không hành 

thiền. 

Vì hành pháp là một việc khó nên chi những người có 
trí, không quá nặng về s triển cái mới thực hành được. 


= Người thực hành giáo pháp sẽ là người cô trí: 
-_ Người tinh tấn hành thiền thì chánh niệm được phát 
triển. 
‹ Chánh niệm được sung mãn thì chánh định được 
phát triển. 
‹ Chánh định được sung mãn thì chánh trí được phát 
triển. 
„ Chánh trí được sung mãn thì sẽ giác ngộ các sự thật. 
Vì vậy, người thực hành pháp là người đang phát triển chánh 
trí, đang tìng bước tiến đến sự giác ngộ. 


= Người có trí sẽ giác ngộ các sự thật. 
‹_ Người giác ngộ được pháp phải là người tam nhân, 
có tâm thức tục sinh đi kèm với trí tuệ. 
-_ Người giác ngộ được pháp phải là người có đầy đủ Ba 
la mật, đã tu tập tích lũy các Ba la mật từ nhiều kiếp 
quá khứ. 
Vì vậy, giáo pháp của Đức Thế Tôn được giác ngộ bởi 
những người trí tuệ. 
=5. Người giác ngộ giáo pháp sẽ là người trí tuệ: 
-_ Người giác ngộ sẽ vĩnh viễn đoạn trừ tà kiến = trí tuệ. 
-_ Người giác ngộ sẽ đoạn trừ hoài nghi = trí tuệ. 
-_ Người giác ngộ sẽ có niềm tin đúng = trí tuệ. 


172 


-_ Người giác ngộ sẽ không tạo ác nghiệp = trí tuệ. 

-_ Người giác ngộ đoạn trừ dục tham = trí tuệ. 

-_ Người giác ngộ sẽ đoạn trừ sân hận = trí tuệ. 

-_ Người giác ngộ sẽ đoạn trừ vô minh = trí tuệ. 

Vì vậy, người thực hành giáo pháp của Đức Thế Tôn sẽ 
trở thành những người trí tuệ. 


Hỏi: Mục đích của niệm ân đức Pháp là để làm gì? 
Đáp: Để có sự hiểu biết về Pháp, để tăng trưởng niềm tin 
với giáo pháp và để tinh tấn thực hành hướng đến sự giác 
ngộ giải thoát. 
Hỏi: Niệm Pháp thì được những lợi ích gì? 
Đáp: 

- Được nhiều người kính trọng; 

- Tâm được thanh tịnh; 

„_ Khi lâm chung tâm không tán loạn; 

‹ Sinh ở nơi cao qưý; 

„ Có thân xinh đẹp; 

‹ Thân có mùi thơm; 

- Miệng có mùi thơm; 

‹ Có trí tuệ quảng bác; 

« Có trí tuệ thâm sâu; 

«Có trí tuệ nhanh nhẹn; 

« Có trí tuệ phong phú; 

« Có trí tuệ phi thường; 

»_ Nói lời hay ý đẹp; 

‹ Khi gặp Phật, nghe Pháp dễ chứng ngộ Niết Bàn. 


173 


THIỀN NIỆM ÂN ĐỨC TĂNG 


Thiền niệm ân đức Tăng là tập trung tâm tưởng 
nhớ đến những đức tính cao thượng của chư Tăng. Có 
9 ân đức của chư Tăng để tưởng niệm: 

1. Suppaf{ipanno bhagavato sävakasangho: Diệu hạnh 
là chúng Tăng đệ tử của Đức Thế Tôn. 

2z. UJuppatIpanno bhagavato sãvakasangho: Trực 
hạnh là chúng Tăng đệ tử của Đức Thế Tôn. 

3. Ñãyappatipanno bhagavato savakasangho: Chánh 
hạnh là chúng Tăng đệ tử của Đức Thế Tôn. 

4. SamIcippatipanno bhagavato savakasangho: Ứng lý 
hạnh là chúng Tăng đệ tử của Đức Thế Tôn (tức là 4 đôi 
8 chúng). 

s. Ahuneyyo: Chúng Tăng đáng được cung kính. 

ó6. Pahuneyyo: Chúng Tăng đáng được tôn trọng. 

7. Dakkhineyyo: Chúng Tăng đáng được cúng dường. 
8. AñJalikaranTyo: Chúng Tăng đáng được chắp tay. 

9. Anuttaram puññakkhettam lokassä: Chúng Tăng là 
phước điền vô thượng ở thế gian. 


174 


Người đã tu chứng tứ thiên hơi thở thì việc thực hành thiền 
niệm ân đức Tăng rất dễ dàng. Vị đó chỉ cần nhập vào tứ 
thiền hơi thở cho đến khi ánh sáng của định rực rỡ thì 
chuyển sang niệm 9 ân đức Tăng, mỗi lần một ân. Chi 
trong khoảng thời gian ngắn sẽ thành công, rồi dần dần 
niệm cả 9 ân kết hợp với nhau. 

Người chửa tu chứng đề mục thiển nào thì việc thực hành 
thiền niệm ân đức Tăng sẽ khó hơn. VỊ đó phải cố gắng 
tưởng nhớ đến hình ảnh chư Tăng, rồi lựa chọn 1 trong 9 
ân đức. Ân đức nào dễ hiểu nhất thì tập trung tâm vào ân 
đức đó và tưởng niệm liên tục. 


NIỆM ÂN ĐỨC THỨ NHẤT: 

SUPPATIPANNO BHAGAVATO SÃVAKASANGHO - 

DIỆU HẠNH LÀ CHÚNG TĂNG ĐỆ TỬ CỦA ĐỨC THẾ TÔN. 
Vừa niệm vừa suy tử đến ý nghĩa tốt đẹp của ân đức Tăng. 


Xuất hiện nimitta: 

Khi thiền sinh tưởng niệm ân đức Tăng liên tục thì 
nimitta tướng sẽ xuất hiện. Tâm định sẽ chìm sâu vào các 
ân đức Tăng. Cứ tiếp tục duy trì tâm trên tợ tướng và các 
ân đức cao thượng đó thì thiền sinh sẽ đạt được định cận 
hành. Đó là mức định cao nhất của pháp môn niệm Tăng. 
Ý nghĩa của ân đức: Suppatipanno bhagavato 
savakasangho - Diệu bạnh là chúng Tăng đệ tử của Đức Thế 
đôn. 

‹ Diệu =tốt đẹp; 

-_ Diệu = thiện lành; 


175 


‹ Hạnh =hành động ở thân - khẩu - ý; 

‹ Chúng Tăng = các vị Tỳ kheo = đệ tử của Đức Phật. 

Như vậy các vị Tỳ kheo đệ tử của Đức Phật là những 
người có những hành động tốt đẹp và thiện lành ở nơi 
thân - khẩu - ý. 

‹ Thân: Giữ gìn uy nghi, đi - đứng - nằm - ngồi trang 

nghiêm, tề chỉnh. 

‹ Khẩu: Nói những lời thiện lành, có lợi ích, tránh xa 

những lời nói vô ích và bất thiện. 

‹ Ý: Suy nghĩ những điều thiện lành, an trú trong 

chánh niệm, không suy nghĩ những điều bất thiện và 

tránh xa tà niệm. 


NIỆM ÂN ĐỨC THỨ 2: 
UJUPPATIPANNO BHAGAVATO SÄVAKASANGHO - 
TRỰC HẠNH LÀ CHÚNG TĂNG ĐỆ TỬ CỦA ĐỨC THẾ TÔN. 
‹ Trực= ngay thăng; 
‹« Trực = nghiêm túc. 
‹ Thân ngay thẳng: Nỗ lực hành thiền để hướng đến 
Niết Bàn, không làm những việc tầm thường, hạ liệt. 
‹ Khẩu ngay thẳng: Nói những lời chân thật, có lợi ích, 
không nói những lời phù phiếm, vô ích. 
‹- Ý ngay thẳng: Suy nghĩ những điều cao thượng, xa lìa 
tham dục, sân hận, s¡ mê, không suy nghĩ những điều 
nhiễm ô, hạ liệt. 


176 


NIỆM ÂN ĐỨC THỨ: 
ÑÃYAPPATIPANNO BHAGAVATO SÃVAKASANGHO - 
CHÁNH HẠNH LÀ CHÚNG TĂNG ĐỆ TỬ CỦA ĐỨC 
THẾ TÔN 

«Ổ Chánh =sự thật; 

‹ Chánh = lếphải; 

‹ Chánh = chân lý; 

«Ổ Chánh = chân chánh. 

‹ Thân chân chánh: Làm lành, lánh đữ; 

‹ Khẩu chân chánh: Nói lời lành, không nói lời dữ; 

‹ Tâm chân chánh: Hiểu biết đúng sự thật, không hiểu 

biết sai trái, lầm tưởng,... 


NIỆM ÂN ĐỨC THỨ 4: 
SÃMĨCIPPATIPANNO BHAGAVATO SÃVAKASANGHO - 
ỨNG LÝ HẠNH LÀ CHỨNG TĂNG ĐỆ TỬ CỦA ĐỨC 
THẾ TÔN. 

- _ Ứng lý = nhập đạo - thể nhập với đạo lý giải thoát. 

-_ Ứng lý = chứng đạo - sáng tỏ con đường giải thoát. 

- Ứng lý = ngộ đạo - giác ngộ chân lý giải thoát. 

- Ứng lý = đắc đạo - đạt được con đường giải thoát. 

Vậy ứng lý hạnh cũng có nghĩa là người có hạnh thoát ly 
trần tục, đó là chúng Tăng đệ tử của Đức Thế Tôn. 

Bậc thoát trần gồm có 4 đôi - 8 chúng: 

‹ Dự Lưu đạo - Dự Lưu quả; 

‹ Nhất Lai đạo - Nhất Lai quả; 

‹_ Bất Lai đạo - Bất Lai quả; 

‹ A La Hán đạo - A La Hán quả. 


177 


Vậy ứng lý hạnh là những bậc đã chứng đắc 4 Thánh 
đạo, 4 Thánh quả, hoặc những bậc đang nỗ lực tu hành để 
chứng đắc 4 Thánh đạo - 4 Thánh quả giải thoát. 


NIỆM ÂN ĐỨC THỨ s: ÃHUNEYYO - 
ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH. 
Có nghĩa là: 
Chư Thánh Tăng, đệ tử của Đức Thế Tôn đáng được cung kính. 


=5 Ưìchư Thánh Tăng là những bậc thuần thiện: 
‹ Có giới hạnh thanh tịnh: Không cố ý làm các việc ác, 
tinh tấn thể nhập trong thiện nghiệp; 
‹ Gó tâm thanh tịnh: Không cố ý khởi lên tham - sân - 
sĩ, tỉnh tấn thể nhập trong thiền định; 
‹ Gó trí thanh tịnh: Không cố ý thấy biết những điều 
sai trái, tinh tấn thể nhập với sự thật. 


=. Ưìchư Thánh Tăng là những bậc hiếm có: 

«Trong số nhiều người mới có một ít người biết đạo; 
‹_ Trong số nhiều người biết đạo mới có một ít người 
học đạo; 

«Trong số nhiều người học đạo mới có một ít người 
hành đạo; 

«Trong số nhiều người hành đạo mới có một ít người 
chứng đạo. 
Vì vậy, chư Thánh Tăng đáng được cung kính. 


178 


NIỆM ÂN ĐỨC THỨ ó: PÃHUNEYYO - 
CÁC NGÀI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC TÔN TRỌNG. 
Ý nghĩa: Vì các ngài là những bậc có giới đúc lớn, có ạo hạnh 
lớn, làm được những việc khó làm. 
‹ Giữ giới cao thượng: Không làm những việc lỗi lầm; 
‹ Giữ tâm cao thượng: Không đắm nhiễm trần tục; 
‹ Trí tuệ cao thượng: Hiểu rõ sự thật về con đường đi 
đến giải thoát khổ đau. 
Vì các ngài đã từ bỏ cuộc sống dục lạc ở thế gian để 
xuất gia tu học và giữ gìn kho báu chánh pháp tồn tại lâu 
đài nên các ngài đáng được tôn trọng. 


NIỆM ÂN ĐỨC THỨ 7: DAKKHINEYYO - 
CÁC NGÀI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CÚNG DƯỜNG. 
Vì muốn: 
‹ Từ bỏ vô minh - phiền não; 
« Từ bỏ sinh tử khổ đau; 
thì cũng phải: 
« Từ bỏ gia đình; 
‹ Từ bỏ người thân; 
- Từ bỏ sự nghiệp thế gian. 
Nên chúng Tăng đệ tử của Đức Thế Tôn xứng đáng thọ 
nhận 4 thứ vật dụng: 
«Ổ Trú xứ: Chỗ ở; 
- Y phục: Áo cà sa; 
‹ Vật thực: Thức ăn; 
-_ Dược phẩm: Thuốc chữa bệnh; 


179 


để chuyên tâm tu giới - định - tuệ và để hóa duyên lành 
với đông đảo chúng sinh. 


NIỆM ÂN ĐỨC THỨ 8: AÑJALIKARANIYO - 

CÁC NGÀI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CHẮP TAY THỈNH MỜI. 
‹_ Vì chúng Tăng đệ tử của Đức Thế Tôn là khách quý, 
không phải kiếp nào sinh ra cũng gặp được. 

-_ Vì chúng Tăng đang trên đường đi đến Niết Bàn, nên 

khó có cơ hội gặp lại ở tương lai. 

Vì vậy, các ngài xứng đáng được ưu tiên, mời thỉnh, 
kính trọng, lễ bái, chào hỏi, hộ độ, cúng dường,... Thỉnh 
mời chư Tăng có giới đức đến nhà, thí chủ được s phần 
công đức: 

Hoan hỷ đón tiếp (nhân) —> Sinh Thiên (quả) 

Cung kính đảnh lễ (nhân) —> Phước báu cao quý (quả) 


Cúng dàng trai Tăng —>_ Sống lâu, sắc đẹp, an vui, 
(nhân) sức khỏe (quả) 

Cúng dàng tứ sự(nhân) >> Được nhiều tài sản (quả) 
Nghe pháp (nhân) —>_ Chứng ngộ đạo quả (quả) 
NIỆM ÂN ĐỨC THỨ 9: 


ANUTTARAM PUÑÑAKKHETTAM LOKASSÃ - 
CHÚNG TĂNG ĐỆ TỬ CỦA ĐỨC THẾ TÔN LÀ PHƯỚC 
ĐIỀN VÔ THƯỢNG Ở THẾ GIAN. 
„5 Phước điển: 

‹. Chư Tăng = Ruộng phước vô thượng; 

‹« Thí chủ = Nông dân; 


18O 


‹ Cứng dàng = Gieo hạt. 

-_ Nếu bố thí cho loài vật thì quả báo nhận lại được một 

trăm lần. 

-_ Nếu bố thí cho người ác thì quả báo nhận lại được 

một ngàn lần. 

-_ Nếu bố thí cho người có đạo đức thì quả báo nhận lại 

được một trăm ngàn lần. 

-_ Nếu bố thí cho người có giới đức thì quả báo là vô 

lượng. Vì chư Tăng có: 

« Giới đức cao thượng; 

„ Định đức cao thượng; 

- Tuệ đức cao thượng; 

‹ Giải thoát đức cao thượng; 

‹_ Giải thoát tri kiến đức cao thượng. 

Nên thí chủ có tâm hoan hỷ, cung kính, cúng dàng đến 
chư Tăng thì sẽ được lợi ích lớn, được công đức lớn. Bởi 
thế chư Tăng là phước điền vô thượng ở thế gian. 


PHẦN HỎI ĐÁP: 

Hỏi: Mục đích niệm ân đức Tăng là để làm gì? 

Đáp: Để thanh tịnh tâm, gột rửa tâm khỏi tham - sân - si, 
có được sự chánh trực vì cảm hứng từ chúng Tăng. Để 
nhiếp phục các triền cái và chứng đắc định cận hành. 


Hỏi: Thiền sinh nên hướng tâm đến một vị Tăng hay nên 
hướng đến nhiều vị Tăng? 

Đáp: Nên hướng tâm đến một hội chúng chư Tăng hòa 
hợp thanh tịnh. 


181 


Hỏi: Thiền sinh có được hướng tâm đến hội chúng chư Ni 
để niệm ân đức không? 

Đáp: Nếu là thiền sinh nam thì không được hướng tâm 
đến hình ảnh chư Ni để niệm ân đức Tăng. 


Hỏi: Thiền sinh nữ có được hướng tâm đến hình ảnh chư 
Tăng để niệm ân đức Tăng không? 

Đáp: Thiền sinh nữ thì phải hướng tâm đến một hội chúng 
chư Tăng, chứ không được hướng đến một vị Tăng để 
tránh sinh ra tình cảm dính mắc. 


Hỏi: Thiền niệm ân đức Tăng thì có lợi ích gì? 
Đáp: Lợi ích từ thiền niệm ân đức Tăng: 


Có thái độ cung kính, tôn trọng đối với chúng Tăng; 
Tăng trưởng đức tin vào chư Tăng; 

Thân tâm được an lạc; 

Nhiếp phục được sợ hãi và khiếp đảm; 

Có khả năng nhẫn khổ; 

Cảm thấy như đang sống với chư Tăng; 

Tâm hướng đến sự thành tựu những đức tính cao 


thượng của chư Tăng; 


Khi gặp phải cơ hội phạm giới, liền có tàm - quý 


mạnh như đang ở trước mặt chúng Tăng; 


Nếu chưa đoạn tận phiền não thì cũng tái sinh về cối 


lành; 


Dễ dàng phát tâm từ bỏ đời sống thế tục để trở thành 


người xuất gia tu hành chân chánh giác ngộ các sự 
thật. 


182 


THIỀN NIỆM GIỚI 


Hỏi: Thể nào là giới? 
Đáp: Giới có nghĩa là: 


Cố ý tránh xa việc ác: 
‹ Không sátsinh; 

„ Không trộm cắp; 
« Không tà dâm. 
Tiết chế: 

„ Chánh ngữ; 

‹ Chánh nghiệp; 

„ Chánh mạng. 


Thu thúc: 


‹ 6 căn không đắm nhiễm 6 trần; 

Giới có đặc tính là: 

‹ Giữ gìn thân - khẩu - ý đàng hoàng, nghiêm chỉnh; 
‹ Làm nền tảng cho các thiện pháp. 


Giới có nhiệm vụ là: 


183 


‹_ Diệt trừ lỗi lầm; 
-  Vun bồi đức hạnh. 
s5 Giới được thể hiện là: 
‹ Thân, khẩu, ý được thiện lành, thanh tịnh. 
„5 Giới có nhân gần là: 
‹_ Biết hổ thẹn tội lỗi; 
‹_ Biết ghê sợ tội lỗi. 
"Giới có các loại như là: 
‹_ Chỉ trì: Ngăn ngừa không cho làm việc ác; 
-_ Tác trì: Nên làm nhiều việc thiện; 
„- Giới suốt đời: Ngũ giới; 
‹_ Giới tạm thời: Bát Quan Trai giới; 
‹ Giới hữu lậu: Giữ giới để hưởng phước báu nhân - 
Thiên; 
‹_ Giới vô lậu: Giữ giới để chứng ngộ Niết Bàn. 
„ Giới có 3 bậc: 
‹ Bậc thường; 
„ Bậc trung; 
‹ Bậc thượng. 
"5 Giới tạigia:5 giới; 8 giới. 


„5 Giới xuẩtgia: 
« Sa di:1O giới; 
„ Tunữ:1o giới; 
« Ty theo: 22/7 giới; 
«Ty kheo nI:311 giới. 
‹ _ Giới thể: Thể nhập, thuần thục trong giới; 


184 


‹_ Giới tướng: Thể hiện ra ngoại hình, hình tướng bên 
ngoài đàng hoàng, trang nghiêm, hiền thiện,,... 
‹_ Giới hạnh: Trở thành người có đức hạnh; 
‹_ Giới pháp: Những học giới - những điều cần học tập và 
giữ gìn. 
Mục đích Đức Phật chế giới: 
‹ Để chúng đệ tử được hưng thịnh; 
‹ Để chúng đệ tử được an vui; 
‹ Để điều phục người xấu; 
‹ Để người tốt được yên ổn; 
‹_ Để đoạn trừ phiền não trong hiện tại; 
‹ Để đoạn trừ phiền não trong tương lai; 
‹ Để đem lại niềm tin cho người chưa tin; 
‹_ Để tăng trưởng niềm tin cho người đã có niềm tin; 
‹ Để chánh pháp được tồn tại; 
‹ Để giới luật được thực hành. 
Lợi ích giữ giới: 
‹ Được tài sản lớn bởi tinh tấn, không dễ duôi; 
- Được danh thơm tiếng tốt đồn xa; 
Không sợ hãi, rụt rè khi đứng trước hội chúng; 
Khi lâm chung, tâm không tán loạn; 
Sau khi mạng chung, được sinh nơi nhàn cảnh. 


Hỏi: Thế nào là thiền niệm giới? 

Đáp: Thiền niệm giới là sự tập trung tâm tưởng nhớ đến 

sự giữ giới trong sạch của chính mình. Có 4 cách niệm giới: 
‹_ Quả thật các giới ta đang thọ trì không bị đút; 


185 


‹_ Quả thật các giới ta đang thọ trì không bị lủng; 

‹_ Quả thật các giới ta đang thọ trì không bị lốm đốm; 

‹_ Quả thật các giới ta đang thọ trì không bị nát tan. 

Mỗi lần niệm một câu. Niệm cho đến khi đắc cận định 
rồi thì niệm tiếp sang câu 2, câu 3, câu 4. 
Hỏi: Thế nào là giới bị đứt? 
Đáp: Trong s giới, nếu giới đầu tiên và giới cuối cùng bị 
phạm thì gọi là đứt giới. Ví dụ: 

‹ không sátsinh (Phạm sát sinh) 

« Không trộm cắp 

« Không tà dâm 

„ Không nói dối 

‹e khênguếngrượu (Phạm uống riợu) 


Phạm hai giới này thì gọi là đút giới. 


Hỏi: Thể nào là giới bị lùng? 
Đáp: Trong s giới, nếu phạm một giới còn 4 giới không 
phạm thì gọi là bị lủng giới. Ví dụ: 

« Không sát sinh 

« Không trộm cắp 

‹Ổ khôngtà dâm (Phạm tà dâm) 

« Không nói dối 

« Không uống rượu 

Phạm 1 trong 5 giới thì gọi là bị lùng giới. 
Hỏi: Thế nào là giới lốm đốm? 
Đáp: Trong s giới, nếu cách một giới phạm một giới thì 
gọi là giới bị lốm đốm. Ví dụ: 


186 


‹ không sátsinh (Phạm sát sinh) 

« Không trộm cắp 

‹Ổ khôngtàdâm— (Phạm tà dâm) 

„ Không nói dối 

‹e khênguếngrượu (Phạm uống riợu) 


Phạm lốm đốm như vậy thì gọi là giới bị lốm đốm. 


Hỏi: Thể nào là giới nát tan? 
Đáp: Trong s giới, nếu phạm giới này lan sang giới kia thì 
gọi là giới bị nát tan. Ví dụ: 

‹ không sátsinh (Phạm sát sinh) 

, Khêngtrệmcắáp (Phạm trộm cắp) 


‹ khôngtàdâm— (Phạm tà dâm) 
-Ổ KhêngnótdếL— (Phạm nói đối) 
‹ Khônguốngrượu (Phạm uống rượu) 


Phạm như thế ]à giới bị vụn nát hay nát tan. 


Hỏi: Thể nào là phạm giới? 
Đáp: Khi đã phát nguyện thọ trì giới mà còn cố tình vi 
phạm thì là phạm giới. 


CÁC CHI PHẬP PHẠM GIỚI: 
1. Giới thứ nhất: Panätipatä veramam sikkhäpadam 
samädiyami - Con xin thọ trì điều học là cố ý tránh xa sự 
sát sinh. 
„Chỉ pháp phạm giới sát sinh có s chỉ: 

« Chúng sinh có mạng sống; 

-_ Mình biết chúng sinh có mạng sống; 

‹_ Tác ý muốn giết hại chúng sinh đó; 


187 


« Cố ý giết chúng sinh đó; 
‹ Chúng sinh đó đã chết do sự cố ý của mình. 
> Hội ẩủ s chỉ như thếthì phạm giới sát sinh. 


"„ Có2 hình thức sátsinh: 
- Tự mình sát sinh; 
‹_ Sai bảo người khác sát sinh; 
> thì đêu phạm giới sát sinh. 


2. Giới thứ hai: Adinnädänã veraman sikkhãpadam 
samädiyami - Con xin thọ trì điều giới là cố ý tránh xa sự 
trộm cắp. 
=5 Chỉ pháp phạm giới trộm cắp có s chỉ: 

« Tài sản có chủ; 

« Mình biết rõ tài sản có chủ; 

‹ Khởi ý muốn trộm cắp; 

‹ Cố ý lấy trộm; 

‹_ Lấy được tài sản do sự cố ý ấy. 

> Hội đủ s chỉ ấy thì phạm giới trộm cấp. 
" TồiSđH: 

‹ Thuộc vật chất: Vàng, bạc, tiền, nhà cửa, đồ đạc,... 

- Thuộc vật nuôi: Gà, chó, bò, heo,... 

‹ Thuộc trí tuệ: Tác phẩm, phát minh, nghiên cứu,... 
„5 Hình thức trộm cắp: 

- Tự mình lấy; 

‹ Sai bảo người khác lấy. 
„5 Cốý lấy: 

- Do mình cố gắng lấy; 


188 


‹ Sai bảo người lấy; 

« Trốn thuế; 

‹_ Bảo người chờ cơ hội lấy; 
- Dùng bùa chú lấy; 

- Dùng thần thông lấy; 

>_ thì đều phạm giới trộm cấp. 


3. Giới thứ ba: Kamesumicchãcärä veramam 
sikkhaäpadam samädiyämi - Con xin thọ trì điều giới là cố 
ý tránh xa sự tà dâm. 
=5 Chị pháp phạm giới tà dâm có 4 chỉ: 
‹_ Đối tượng nam, nữ không phải vợ chồng; 
Khởi tâm tham dục; 
Sự cố ý tà dâm; 
Đã tà dâm do sự cố ý đó. 
Hội đủ 4 chi này thì phạm giới tà dâm. 


* 


4. Giới thứ tư: Musävadã verama sikkãpadam 
samädiyami - Con xin thọ trì điều giới là cố ý tránh xa sự 
nói dối. 
„5 Chỉpháp phạm giới nói dối có 4 chỉ: 
„ Điều không thật, không có; 
Tâm muốn lừa đối; 
Cố gắng lừa dối bằng lời nói, cử chi; 
Người nghe tin theo sự lừa dối ấy. 
> Đả4 chỉ ấy thì phạm giới nói đối. 


5s. Giới thứ năm: SurämerayamajJappamadatthaänäa 
veraman sikkhãäpadam samädiyämi - Con xin thọ trì 


189 


điều giới là cố ý tránh xa sự uống rượu và các chất say. 
„5. Chỉ pháp phạm giới uống rượu có 4 chỉ: 

Rượu hoặc các chất say; 

Tâm muốn uống; 

« Cố gắng uống; 

- Uống qua cổ. 

> Đủ4 chỉ ấy thì phạm giới uống rượu. 


PHẦN HỎI ĐÁP: 
Hỏi: Mục đích hành thiền niệm giới là để làm gì? 
Đáp: 


‹_ Để cho tâm được thanh tịnh, thoát khỏi sự ám ảnh 
của tham - sân - sĩ; 
‹ Tâm được chánh trực vì được cảm hứng từ niệm giới; 
-_ Và để chứng đắc được định cận hành từ đề mục thiền 
niệm giới. 
Hỏi: Người thường hay phạm giới thì có niệm giới được 
không? 
Đáp: Người đó phải thọ trì lại giới cho trong sạch rồi 
hướng tâm đến khoảng thời gian giữ giới trong sạch đó và 
thực hành niệm giới. 


Hỏi: Một người thường xuyên bị đứt giới, lũng giới,... thì 
có được niệm là: “Quả thật các giới của ta thọ trì đã bị đứt, 
bị lũng,...” không? 

Đáp: Không được niệm giới bị đứt, bị lùng,... Phải niệm 
giới thanh tịnh cho nên phải giữ gìn giới hạnh trong sạch 
trước thì mới thực hành được thiền niệm giới. 

190 


Hỏi: Một người phát nguyện thọ giới nhưng không giữ 
giới; Một người không thọ giới nhưng lại giữ giới; 
Một người vừa không thọ giới vừa không giữ giới; 
Một người vừa thọ giới vừa giữ giới; 
thì sẽ khác nhau như thế nào? 
Đáp: 
- . Một người phát nguyện thọ giới nhưng không giữ giới: 
> Vừa phạm tội vừa phạm giới. 
- - Một người không thọ giới nhưng lại giữ giới: 
> Không phạm tội nhưng không tạo ba-la-mật gi giới. 
- - Một người vừa không thọ giới vừa không giữ giới: 
> Phạm tội nhưng không phạm giới. 
- - Một người vừa thọ giới vừa giữ giới: 
> Vừa không phạm tội, vừa có công đức và ba-la-mậột giíi giới. 
Sự khác nhau là như thế. 
Hỏi: Nếu mình biết không đủ điều kiện giữ được giới thì 
có nên thọ giới không? 
Đáp: Nên đợi khi nào có đủ điều kiện giữ giới mới nên thọ 
giới. 
Hỏi: Nếu mình biết không thể giữ giới một cách trọn vẹn 
thì có nên thọ giới không? 
Đáp: Chi có Đức Phật mới giữ giới được một cách trọn 
vẹn. Vì vậy, vẫn nên thọ giới. 
Hỏi: Một người cổ ý sát sinh và một người cố ý phạm giới 
sát sinh, thì tội người nào nặng hơn? 
Đáp: Người cố ý sát sinh giống như người đang mặc áo 


191 


đen có thêm một chấm đen nữa cũng bình thường. Người 
cố ý phạm giới sát sinh như người đang mặc áo trắng nếu 
có một vết đen vào thì sẽ rất khó coi. Còn tội nặng hay nhẹ 
thì tùy vào sự cố ý nhiều hay ít. 


Hỏi: Một người không thọ giới nhưng sống rất hiền 
thiện. Một người có thọ giới sống cũng hiền thiện như 
thế. Vậy phước của người nào lớn hơn? 

Đáp: Người không thọ giới chỉ hưởng phước báu hữu lậu 
trong sinh tử. Người có thọ giới sẽ hưởng phước báu vô lậu đi 
đến Niết Bàn. Nên người có thọ giới sẽ cao thượng hơn. 


Hỏi: Hành thiền niệm giới thì được lợi ích gì? 
Đáp: Khi chuyên tâm niệm giới thì thiền sinh: 
‹_ Có sự tôn trọng đối với giới luật; 
- Sống hòa hợp với những bạn đồng tu; 
»-_ Kính trọng những người có giới hạnh; 
‹_ VỊ ấy tự mình thu thúc, gìn giữ giới luật; 
‹_ Thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt; 
-_ Đạt đến viên mãn về đức tin; 
« Có nhiều an lạc, hạnh phúc; 
-_ Dễ dàng tu tập chứng đắc thiền định - thiền tuệ; 
-_ Nếu chưa được giải thoát trong đời này thì cũng có 
sinh hữu tốt đẹp ở tương lai. 
Vì vậy: 
Người có trí trì giới 
Tu tập tâm và tuệ 
Tỉnh tấn và thận trọng 
Thiên sinh ấy thoát trần. 
192 


THIỀN NIỆM THÍ 


Thiền sinh muốn thực hành thiền niệm thí thì 
trước tiên phải làm việc bố thí một cách thanh tịnh và 
hoan hỷ. Sau đó tưởng nhớ lại việc làm bố thí của 
mình với những đức tính đặc biệt của bố thí. 


Hỏi: Thế nào là bố thí? 
Đáp: Bố thí là san sẻ, ban cho những vật thuộc về sở hữu 
của mình một cách hoàn toàn tự nguyện như: 

‹_ Bố thí tài sản: Của cải vật chất; 

‹_ Bố thí Pháp: Tư tưởng thiện lành cao thượng; 

‹_ Bố thí vô úy: Che chở, bảo vệ, hộ trì cho sự bình yên. 


Hỏi: Thế nào là bố thí tài sản? 
Đáp: 
- Những thứ bên ngoài: Những của cải vật chất do 
mình sở hữu,... 
- Những thứ bên trong: Công sức, thân thể,... 
- Những thứ thuộc về tinh thần: Các tác phẩm, sự phát 


193 


minh, nghiên cứu,... 
Ban tặng cho người khác những thứ đó thì được gọi là bố thí tài 
sẵn. 


Hỏi: Thế nào là bố thí pháp? 
Đáp: Có 2 pháp: 

‹ Pháp thế gian; 

‹ Pháp giải thoát. 
‹ _ Pháp thể gian bao gồm: Sự giáo dục, đào tạo kiến thức, 
nghề nghiệp, các lĩnh vực trong cuộc sống,... 
‹ _ Pháp giải thoát bao gồm: Sự giảng dạy giáo pháp như 
bỏ việc ác, làm việc lành, tu tập nội tâm hướng đến đoạn 
trừ tham - sân - si, giác ngộ chân lý, giải thoát sinh tử. 
Ban tặng cho người khác những thứ đó thì được gọi là bố thí 
pháp. 
Hỏi: Thế nào là bố thí vô úy? 
Đáp: 

‹_ Bảo vệ cho khỏi sự sợ hãi; 

-_ Bảo vệ cho khỏi sự nguy hiểm; 

‹_ Bảo vệ cho khỏi sự khổ về thân; 

‹_ Bảo vệ cho khỏi sự khổ về tâm; 

‹_ Bảo vệ cho được sự bình an, thoát khổ đau. 
Ban tặng cho người khác những thứ đó thì được gọi là bố thí vô 
Úÿ. 
Hỏi: Thế nào là bố thí một cách thanh tịnh? 
Đáp: 

‹ Thanh tịnh bởi người thí: Tức là người bố thí là người 


194 


có đạo đức, giữ gìn giới hạnh trong sạch. 

‹ Thanh tịnh bởi vật thí: 

-_ Vật bố thí là những thứ có lợi ích, không phải là 
những thứ độc hại như chất độc, chất say nghiện,... 

-_ Vật có được do sự làm ăn chân chính, không phải là 
vật phi pháp, như lấy trộm, cướp,... 

‹ Thanh tịnh bởi người nhận: Người nhận phải là 

người có giới đức trong sạch như: 

‹Ổ Bậc A La Hán; 

- Bậc ANa Hàm; 

- Bậc Tư Đà Hàm; 

« Bậc Tu Đà Hoàn; 

‹_ Bậc có pháp thượng nhân; 

° Người có giới hạnh. 


Hỏi: Thế nào là bố thí không thanh tịnh? 

Đáp: 
‹ Người bố thí không thanh tịnh: Là người có nhiều 
tham - sân - si, không có giới đức, thường tạo các 
nghiệp ác. 
‹ _ Vật thí không thanh tịnh: Vật bố thí là những thứ độc 
hại, như chất độc, chất say, những tư tưởng bất thiện, 
những vật do làm việc bất thiện mà có. 
‹ Người nhận không thanh tịnh: Người nhận là những 
người bất thiện, hay làm việc ác và những chúng sinh ở 
cối thấp. 

Hỏi: Thế nào là bố thí vừa thanh tịnh vừa không thanh tịnh? 

Đáp: Người thí thanh tịnh nhưng người nhận không 

195 


thanh tịnh. Hoặc người nhận thanh tịnh nhưng người thí 
không thanh tịnh. Như thế]à bố thí vừa thanh tịnh vừa không 
thanh tịnh. 


Hỏi: Thế nào là bố thí một cách hoan hỷ? 
Đáp: Hoan hỷ là sự thỏa mãn, thích thú với việc bố thí ở ba 
thời điểm: 
‹ Hoan hỷ trước khi bố thí; 
‹ Hoan hỷýtrong khi bố thí; 
° Hoan hỷ sau khi bố thí. 
Khởi tâm hoan hỷ với việc bố thí như thế là bố thí với tâm hoan hỷ. 


Hỏi: Thế nào là thực hành thiên niệm thí? 

Đáp: Là tập trung tâm tưởng niệm đến những đức tính 

cao thượng của pháp bố thí như sau: 
“Thật sự lợi lạc cho ta! Thật sự lợi ích lớn cho ta! Trong 
cuộc đời bị ô nhiễm bởi lòng tham, ta an trú với tâm 
không bị ô nhiễm bởi tham. Ta bố thí một cách rộng 
rãi, với bàn tay rộng mở. Hoan hỷ trong sự bố thí, 
mong được người yêu cầu, vui mừng được cho, được 
san s€”. 


Hỏi: Thế nào là lợi lạc của sự bố thí? 
Đáp: Bố thí được lợi lạc vì: 
-_ Ban cho mạng sống nên được lợi lạc sống lâu; 
‹_ Ban cho sức khỏe nên được sức khỏe; 
-_ Ban cho an vui nên được an vui; 
‹_ Ban cho sắc đẹp nên được sắc đẹp; 
- Được nhiều người yêu quý nên có nhiều bạn bè. 


196 


Hỏi: Thế nào là lợi ích của bố thí? 

Đáp: 

"Lợi ích cho mình: 
Dù bố thí ít nhưng sẽ được nhận lại nhiều. Bố thí nhiều 
thì nhận lại được nhiều hơn. Nếu mong cầu phước báu 
thế gian thì được phước báu thế gian; mong cầu phước 
báu giải thoát thì sẽ được phước báu giải thoát. 

= Lợi ích cho người thân đã quá vãng: 
Khi bố thí với tâm thanh tịnh rồi hồi hướng phước báu 
đến những người thân đã mất khiến cho họ được an 
VUI. 


=_ Lợi ích cho người thân còn hiện tại: 
Chia phước bố thí đến người thân còn hiện tại khiến 
cho họ được an vui. 

= Lợi Ích cho tất cả chúng sinh: 
Chia phước bố thí đến tất cả chúng sinh khiến cho tất 
cả được an vui. 


Hỏi: Thế nào là sự ô nhiễm bởi xan tham? 
Đáp: 

‹ Tham là ham muốn có nhiều. 

‹_ Xan là keo kiệt, bón xẻn, không muốn chia sẻ. 

Cuộc đời bị ô nhiễm bởi xan tham, nghĩa là những 
chúng sinh sống ở trên đời này có lòng tham tràn ngập. 
Tham là một bợn nhơ làm hỏng bản tính thanh tịnh của 
tâm. Người có lòng tham lớn thì không thể chịu nổi sự san 
sẻ hạnh phúc cho người khác. Vì vậy, xan tham là sự ô 


197 


nhiễm lớn của cuộc đời. 
Hỏi: Thế nào là an trú với tâm không bị ô nhiễm bởi tham? 
Đáp: Mỗi khi tưởng nhớ đến hành động bố thí một cách 
thanh tịnh và hoan hỷ thì là đang an trú với tâm không bị 
ô nhiễm bởi tham. 
Hỏi: Thế nào là bố thí một cách rộng rãi? 
Đáp: Là bố thí với tâm quảng đại, tức là: 
‹_ Bố thí rồi thì không có hối tiếc; 
‹_ Bố thí mà không vì mục đích lấy lợi cầu lợi; 
‹_ Bố thí không phải vì tiếng khen của người đời; 
‹_ Bố thí với tâm thanh tịnh vì không bị chi phối bởi 
bón xẻn, xan tham. 


Hỏi: Thế nào là bố thí với bàn tay rộng mở? 

Đáp: 
-_ Là bố thí một cách thận trọng với chính tự tay mình; 
-_ Là bố thí một cách đúng thời, hiểu biết nhu cầu của 
người nhận; 
-_ Là bố thí với sự từ ái, tôn trọng và biết ơn người nhận; 
-_ Là bố thí một cách chu đáo - những vật thí có lợi ích 
cho người nhận; 
‹_ Là bố thí là cho đi mà như chính mình đang được 
nhận lại; 
-_ Là bố thí được càng nhiều, càng hạnh phúc. 
Đó là bố thí với bàn tay rộng mở. 


Hỏi: Tại sao lại hoan hỷ trong sự bố thí? 
Đáp: 
198 


‹_ Vì bố thí là gieo nhân lợi lạc nên sẽ được nhận lại sự 
lợi lạc; 

„_ Vì bố thí là gieo nhân lợi ích nên sẽ được nhận lại lợi 
ích; 

‹_ Vì bố thí là ban trải tình thương nên sẽ nhận lại thật 
nhiều tình thương; 

‹_ Vì bố thí là giúp người thoát khổ nên mình sẽ thoát 
khổ; 

‹_ Vì bố thí là ban cho an vui, hạnh phúc nên sẽ được 
nhận lại an vui, hạnh phúc. 

Vì thếmà sinh tâm hoan hỷ với việc bố thí. 


Hỏi: Tại sao lại mong được người khác yêu cầu? 
Đáp: Mong có người yêu cầu là mong có người tới xin: 
‹_ Vì có người đến xin thì mới có cơ hội để bố thí; 
‹ Thường xuyên bố thí thì tâm xả ly không bị cấu uế 
bởi xan tham mới thuần thục; 
- Thường xuyên bố thí thì công đức bố thí càng ngày 
càng lớn; 
‹ Công đức bố thí càng lớn thì hạnh phúc, an lạc càng 
tăng trưởng. 
Vì vậy, mà người có hạnh bố thí thì thường mong được người 
khác yêu cầu. 


Hỏi: Tại sao lại vui mừng được cho, được san sẻ? 

Đáp: 
-_ Vì thường xuyên bố thí đã trở thành thói quen nên 
mỗi khi được san sẻ là cảm thấy vui; 
‹_ Vì sau mỗi lần bố thí lại được nhiều người quý mến 


199 


hơn nên vui mừng khi được san sẻ; 


Vì hiểu được lợi ích của bố thí như người đang gieo 


hạt giống, nghĩ đến kết quả của nó cho nên vui mừng; 


Vì mỗi khi bố thí công đức lại tăng trưởng nên lòng 


thanh thản, an vui; 


Vì không bị xan tham chi phối nên được an vui một 


cách tự nhiên. 
Vì thếmà vui mừng mỗi khi được cho, được san sẻ. 


Hỏi: Mục đích hành thiền niệm thí là để làm gì? 


Đáp: 


Để thoát khỏi sự ám ảnh của tham - sân - sĩ nhờ có 


cảm hứng từ bố thí; 


Để an trú trong định cận hành với đề mục thiền niệm 


thí P 


Để thấm nhuần những đức tính cao quý của bố thí. 


Hỏi: Hành thiền niệm thí thì được lợi ích gì? 
Đáp: Hành thiền niệm thí thì: 


Sẽ ưa thích sự bố thí; 

Thích sự vô tham; 

Lòng từ rộng mở; 

Tự tin trước đám đông; 

Được nhiều người quý mến; 

Khi mệnh chung, tâm không tán loạn; 

Nếu chưa chứng Niết Bàn thì sẽ sinh về cảnh giới cao 


quý hưởng phước lâu dài. 


2O0O 


THIỀN NIỆM THIÊN 


Thiền niệm Thiên là tưởng niệm đến những đức 
tính đặc biệt của chư Thiên là: 
1. ĐỨC tin; 
2. Giữ giới; 
3. Nghe nhiều; 
4. Bố thí; 
Eý lbấi quê: 
Và những đức tính đặc biệt ấy cũng có nơi mình, lấy chư 
Thiên ở các cõi trời làm chứng. 


Hỏi: Thế nào là chư Thiên? 
Đáp: Chư Thiên (Deva) là các vị Thiên ở cõi trời Dục Giới. 
Phạm Thiên (Brahma) là các vị Thiên sống ở cối trời Sắc 
Giới và Vô Sắc Giới. Có 6 cõi trời Dục Giới là: 

‹ Tứ Đại Thiên Vương; 

« Đao Lợi Thiên; 

-Ổ Dạ Ma Thiên; 


2OI1 


Đâu Suất Thiên; 
Hóa Lạc Thiên; 
‹ Tha Hóa Tự Tại Thiên. 


Hỏi: Thế nào là Tứ Đại Thiên Vương? 

Đáp: Tứ Đại Thiên Vương là chư Thiên sống ở cõi trời Dục 
Giới thứ nhất, cũng là tầng trời thấp nhất. Có 4 vị vua trời 
cai quản ở bốn phương: 

„_ Trì Quốc Thiên Vương (Dhatarattha): ở phương Đông, 

cai quản Càn Thát Bà. 

‹_ Tăng Trưởng Thiên Vương (Viru|haha): ở phương Nam, 

cai quản Cưu Bàn Trà. 

‹. Quảng Mục Thiên Vương (Viruipakhha): ở phương Tây, 

cai quản Rồng Nãga. 

‹ Đa Văn Thiên Vương (Vessavana): ở phương Bắc, cai 

quản Dạ Xoa. 

Bốn vị Thiên Vương này cũng hộ trì cối nhân gian. chư 
Thiên Tứ Thiên Vương sống cả trên hư không, trên cây cối, 
trên mặt đất. 

‹_ Có vị có thân hình đẹp; có vị có thân hình xấu xí. 

‹_ Có vị chư Thiên có tâm thiện; cũng có vị chư Thiên có 

tâm hung đữ, bất thiện. 

‹_ Có chư Thiên có cung điện; có chư Thiên không có 

cung điện. 

‹_ Có chư Thiên có chánh kiến, tin tưởng và thực hành - 

Phật Pháp; có chư Thiên mê tín, tà kiến. 

Tuổi thọ cao nhất của chư Thiên Tứ Thiên Vương là soo 
năm cối trời = 9 triệu năm cõi nhân loại. 


2O2 


Hỏi: Thế nào là Càn Thát Bà Gandhabba? 

Đáp: Càn Thát Bà thường sống ở trên cây cối hay còn gọi là 
thần cây. Có Càn Thát Bà sống trà trộn với người, nhập 
vào người như lên đồng, xem bói,... 


Hỏi: Thể nào là Cưu Bàn Trà Kumbhanda? 

Đáp: Kumdhanda - Cưu Bàn Trà là các loại quý thần bảo 
vệ núi rừng, sông, biển,... hoặc cai quản địa ngục, chúa 
ngục,... 


Hỏi: Thế nào là Nãga - Rồng? 

Đáp: Rồng Naga sống ở dưới nước, thân hình như rắn, có 
đời sống như thần tiên, có thần lực biến hóa, tính khí 
nóng nảy. 


Hỏi: Thể nào là Yakkha - Dạ Xoa? 

Đáp: Yakkha hay Dạ Xoa có 2 loại: 
‹. Chư Thiên Dạ Xoa có thân hình đẹp, có hào quang, có 
thần lực; 
‹_ Bằng sinh Dạ Xoa có thân hình xấu, như quỷ sứ đầu 
trâu, mặt ngựa. 


4 hàng chư Thiên: 

« Càn Thát Bà; 

«e Cưu Bàn Trà; 

„ Rồng Naga; 

»„ồ Dạ Xoa; 

đêu dưới quyên cai quản của 4 vị đại vương nên gọi là chư 
Thiên cõi trời Tứ Thiên Vương. 

2O3 


Hỏi: Thế nào là Đao Lợi Thiên? 
Đáp: Đao Lợi Thiên là cối trời Dục Giới thứ 2. Các vị chư 
Thiên đều sống ở trên hư không trong những cung điện 
bằng vàng, ngọc, châu báu. VỊ vua cõi này là Thiên chủ 
Sakka hay vua trời Đế Thích, hay cũng được gọi là Ngọc 
Hoàng Thượng Đế. 

Tuổi thọ cao nhất của Thiên chúng cõi này là 1ooo năm 
cối trời = 36 triệu năm cõi nhân loại. 


Hỏi: Thể nào là cối Dạ Ma Thiên? 
Đáp: Dạ Ma Thiên là tầng trời Dục Giới thứ 3. Thiên chúng 
ở đây hưởng phước lạc không biết gì đến sự khổ hay còn 
gọi là xả ly khổ: Yama hay Dạ Ma. 

Tuổi thọ cao nhất của cõi này là zooo Thiên tuổi = 147 triệu 
năm cõi nhân loại. 


Hỏi: Thế nào là cõi Đâu Suất Thiên? 
Đáp: Là cõi trời Dục Giới thứ 4. Thiên chúng ở cõi này chi 
tràn ngập sự hoan hỷ nên gọi là Tusita - Đâu Suất. Các vị 
Bồ Tát trước khi thành Phật đều từ cõi này sinh xuống 
nhân gian. 

Tuổi thọ cõi này là 4ooo Thiên tuổi = 576 triệu năm cõi nhân 
loại. 
Hỏi: Thể nào là cõi Hóa Lạc Thiên? 
Đáp: Là cối trời Dục Giới thứ s. Thiên chúng cối này tự hóa 
ra những thứ mình ưa thích rồi hưởng thụ cho nên gọi là 
Hóa Lạc Thiên. 

Tuổi thọ cõi này là 8ooo Thiên tuổi = 2 tỉ 3O4 triệu năm cõi 


2O4 


nhân loại. 


Hỏi: Thể nào là Tha Hóa Tự Tại Thiên? 
Đáp: Là cối trời Dục Giới thứ ó. Thiên chúng cõi này 
thường hưởng thụ những niềm vui do các vị chư Thiên 
phụ tá biến hóa ra nên gọi là Tha Hóa Tự Tại Thiên. 

Tuổi thọ của Thiên giới này là 16.ooo Thiên tuổi = 9 tỉ 16 
triệu năm nhân loại. 


Hỏi: Thế nào là Phạm Thiên Brahma? 

Đáp: Phạm Thiên là các vị Thiên sống ở 16 cõi trời Sắc Giới 
và 4 cõi trời Vô Sắc Giới. Ở những cõi này không cần phải 
làm ăn gì cả. Mà sự nuôi sống thọ mạng bằng năng lực 
của chính các tầng thiền định, an trú trong định không có 
não phiền và tuổi thọ thì được tính bằng các đại kiếp trái 
đất. 


Hỏi: Tại sao lại gọi là chư Thiên Dục Giới, chư Thiên Sắc 

Giới, chư Thiên Vô Sắc Giới? 

Đáp: 
‹ Chư Thiên Dục Giới: Là chư Thiên sinh ra ở cõi Dục, 
tâm ý ưa thích hưởng thụ s dục trưởng dưỡng. 
„ Chư Thiên Sắc Giới: Là chư Thiên sinh ra ở cõi Sắc, 
không ưa thích s dục, nhưng lại ưa thích trạng thái an 
lạc của tầng thiền sắc giới. 
« Chư Thiên Vô Sắc: Là chư Thiên không ưa thích dục, 
không ưa thích sắc, nhưng lại ưa thích an trú trong 
trạng thái tâm thiền vô sắc (chỉ có tâm mà không có 
thân). 


2O5 


Hỏi: Nguyên nhân gì khiến cho những chúng sinh được 
sinh về các cõi chư Thiên? 
Đáp: Nhờ có những thiện nghiệp như: 
‹ Đức tin: Tin tưởng và cung kính những bậc có đức 
hạnh cao thượng; 
‹ Giữ giới: Bỏ việc ác, làm việc thiện; 
‹ Đa văn: Nghe giảng giáo pháp, mở rộng chánh kiến; 
‹_ Bố Thí: San sẻ, ban cho, mở rộng lòng từ; 
‹_ Trí Tuệ: Phát triển tuệ quán, giác ngộ sự thật,... 
Đó là những nhân lành khiến cho những chúng sinh được 
sinh về các cõi trời hưởng phước báu an vui, sung sướng. 


Hỏi: Trước khi hành thiền niệm Thiên thì cần phải chuẩn 
bị những gì? 
Đáp: 
‹ Cần phải phát triển đức tin: Tin Phật, tin Pháp, tin 
Tăng, tin có nghiệp và có quả của nghiệp; 
‹ Cần phải giữ giới thanh tịnh; 
‹ Cần phải siêng năng học hỏi, nghe giảng giải giáo 
pháp; 
‹ Cần phải bố thí; 
‹ Cần phát triển trí tuệ: Văn tuệ - tư tuệ - tu tuệ. 
Khi nào có đủ s đức tính của chư Thiên ở nơi mình tôi thì có 
thểthực hành thiên nệm Thiên. 


Hỏi: Thế nào là thực hành thiền niệm Thiên? 
Đáp: Hành thiền niệm Thiên là tập trung tâm tưởng niệm 
đến những đức tính đặc biệt của chư Thiên như sau: 


26 


Chư Thiên cõi Tứ Thiên Vương; 

Chư Thiên cõi Đao Lợi Thiên; 

Chư Thiên cõi Dạ Ma Thiên; 

Chư Thiên cõi Đâu Suất Thiên; 

Chư Thiên cõi Hóa Lạc Thiên; 

Chư Thiên cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên; 

Chư Thiên cõi Phạm Thiên; 

Chư Thiên cao hơn thế nữa,... 

Chư Thiên ấy có đức tỉn cho nên khi mạng chung ở chỗ này 


được sinh chỗ kia, và đức tin ấy cũng có nơi ta. 


Chư Thiên ấy có giới hạnh nên khi mạng chung ở chỗ này 


được sinh chỗ kia, và giới hạnh ấy cũng có nơi ta. 


Chư Thiên ấy có đa văn nên khi mạng chung ở chỗ này được 


sinh chỗ kia, và đa văn ấy cũng có nơi ta. 


Chư Thiên ấy có bố thí nên khi mạng chung chỗ này được 


sinh chỗ kia, và bố thí ấy cũng có nơi ta. 


Chư Thiên ấy có trí tuệ nên khi mạng chung chỗ này được 


sinh chỗ kia, và trí tuệ ấy cũng có nơi ta. 

Mỗi lần niệm một đức tính trong s đức tính ấy của chư 
Thiên cho đến khi chứng đắc định cận hành. Đó là mức 
định cao nhất của pháp thiền niệm Thiên. 


Hỏi: Thế nào là “Chư Thiên có đức tỉn nên chết chỗ này sinh 
chỗ kia; đức tỉn ấy cũng có nơi ta”? 
Đáp: Do có đức tin vào các bậc có giới đức cao thượng 


như: 


2O7 


„ Đức Tăng; 

‹_ Tin có nghiệp và có quả của nghiệp; 

Nên có tâm cung kính, cúng dàng, sống có giới hạnh. 
Nhờ những phước thiện ấy nên khi mạng chung được 
sinh làm chư Thiên trên cõi trời. Và fa là người cũng có 
những đức tin như vậy. 


Hỏi: Thế nào là “Chư Thiên ấy có giới hạnh nên khi mạng 
chưng ở chỗ này được sinh chỗ kia. Và giới hạnh ấy cũng có nơi 
ta”? 

Đáp: Giới hạnh là giữ gìn không làm các việc ác, siêng 
năng làm việc thiện. Nhờ vậy mà khi mạng chung được 
sinh làm chư Thiên trên cõi trời. Và fa là người cũng có 
những giới hạnh như vậy. 


Hỏi: Thế nào là “Chư Thiên ấy có đa văn nên khi mạng chung 
ở chỗ này được sinh chỗ kia. Đa văn ấy cũng cô nơi ta?” 

Đáp: Đa văn là được nghe giảng về chánh pháp nên có 
chánh kiến, biết phân biệt thiện — ác; chánh - tà. Nhờ thế 
mà sống đúng với chánh đạo, không sống theo tà đạo, nên 
khi mạng chung được sinh làm chư Thiên trên cối trời. 

Và ta là người cũng thường xuyên được nghe giảng về chánh 
pháp. Ta cũng có chánh kiến, biết phân biệt thiện - ác, 
chánh - tà. 

Hỏi: Thế nào là “Chư Thiên ấy có bố thí nên khi mạng chung 
chỗ này được sinh chỗ kia. Bố thí ấy cũng có nơi ta”? 

Đáp: Nhờ phước thiện bố thí ở kiếp trước nên khi mạng 
chung được sinh lên làm chư Thiên ở trên cõi trời. Và fa là 


208 


người cũng thường hay làm những việc bố thí như vậy. 


Hỏi: Thế nào là “Chư Thiên ấy có trí tuệ nên khi mạng chung 
chỗ này được sinh chỗ kia. Trí tuệ ấy cũng cô nơi ta”? 
Đáp: Trí tuệ gồm cả: 


„5 Văn tuệ: Nghe pháp; 
„5 Tư tuệ: Tư duy vềpháp; 


„5 Tự tuệ: Thực hành thiền tuệ: 
- Tuệ tri được danh sắc; 
- Tuệ quán sát nhân duyên sinh ra danh sắc; 
- Tuệ quán sự vô thường - khổ - vô ngã trên danh sắc 
Do thực hành thiền tuệ mà phát triển được các tuệ 
quán cao thượng này. Nếu chưa đoạn tận phiền não thì 
khi mạng chung cũng được sinh về Thiên giới. Và 
những trí tuệ như vậy cũng có ở nơi ta. 


Hỏi: Nếu chỉ có 1 trong s đức tính của chư Thiên thì khi 
mệnh chung có được sinh làm chư Thiên không? 

Đáp: Có được. Nếu đức hạnh và thiện nghiệp nhiều thì 
sinh làm chư Thiên ở cõi trời cao. Nếu đức hạnh và thiện 
nghiệp ít thì sinh làm chư Thiên ở cõi thấp. 


Hỏi: Làm thế nào để tăng trưởng đức tin? 

Đáp: 
- Thực hành thiền niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng; 
‹ Thường thân cận các bậc chân nhân; 
« Đặt câu hỏi; 


2o9 


- Lắng nghe diệu pháp với tâm hoan hỷ, cung kính; 
- Như lý tác ý về các sự thật. 
thì niềm tin sẽ tăng trưởng. 


Hỏi: Làm thế nào để tăng trưởng giữ giới? 
Đáp: 
= Khởi lên tâm tàm quý: 
- Tàm: Cảm thấy xấu hổ những điều tội lỗi; 
‹ Quý: Cảm thấy ghê sợ những điều tội lỗi. 
„5 Thực hành thiên niệm giới: 
Thì sẽ cố găng giñi gìn giới cho được thanh tịnh. 


Hỏi: Làm thế nào để tăng trưởng bố thí? 
Đáp: 
-_ Thực hành thiền niệm thí; 
‹ Tác ý đến nghiệp và quả của nghiệp; 
là những nhân khiển tăng trưởng sự bố thí. 


Hỏi: Làm thế nào để tăng trưởng đa văn (nghe nhiều - 
học rộng)? 
Đáp: 

- Thực hành thiền niệm Pháp; 

‹ Thân cận các bậc đa văn; 

- Nghe pháp đúng thời; 

là những nhân tăng trưởng sự ẳa văn. 


Hỏi: Làm thế nào để tăng trưởng trí tuệ? 
Đáp: 
‹ Thân cận người trí; 


210 


‹ Lắng nghe diệu pháp; 

- Vấn đáp nghĩa lý sâu xa; 

- Thực hành thiền tuệ. 

Đó là những nhân tăng trưởng trí tuệ. 


Hỏi: Mục đích thực hành tưởng niệm những đức tính của 
chư Thiên cũng có ở nơi ta như vậy là để làm gì? 
Đáp: 

‹_ Để cho tâm được thanh tịnh; 

‹_ Phát triển được định cận hành; 

‹ Có cảm hứng từ chư Thiên. 


Hỏi: Hành thiền niệm Thiên thì được lợi ích gì? 

Đáp: 
- _ Tăng trưởng niềm tin vào nghiệp và quả của nghiệp; 
- Được chư Thiên thương tưởng hộ trì; 
- _ Tâm trạng cảm nhận được sự hạnh phúc và an lạc; 
„ Đến khi mạng chung nếu chưa diệt hết phiền não thì 
đễ dàng sinh vào một cối Thiên giới. 


211 


THIỀN NIỆM SỰ CHẾT 


Hỏi: Thể nào là sự chết? 
Đáp: Chết là sự chấm dứt mạng sống. 


Hỏi: Tại sao mạng sống lại bị chấm dứt? 

Đáp: 
- _ Do hết nghiệp nên mạng sống bị chấm dứt; 
- _ Do hết thọ mạng nên mạng sống bị chấm dứt; 
‹_ Do hết cả nghiệp và thọ mạng nên mạng sống chấm 
dứt; 
-_ Do mạng sống bị cắt ngang nên mạng sống chấm 
đứt. 


Hỏi: Thế nào là mạng sống bị chấm dứt do hết nghiệp? 
Đáp: Ở thời điểm cận tử của kiếp trước, tâm sẽ bắt lấy một 
loại nghiệp. Nghiệp này sẽ dẫn đi tái sinh vào kiếp sống 
hiện tại. 
-_ Nếu đó là một nghiệp mạnh và có nhiều nghiệp thiện 
khác hỗ trợ thì mạng sống sẽ được duy trì đến hết thọ 
mạng. 


212 


- _ Nếu đó là nghiệp yếu và có quá ít thiện nghiệp khác 

hỗ trợ thì mạng sống sẽ không thể duy trì được lâu dài. 

Vì vậy, mà có nhiều người chết từ khi còn rất trẻ. Đó là 
vì mạng sống bị chấm dứt do hết nghiệp. 


Hỏi: Thế nào là mạng sống bị chấm dút do hết tuổi thọ? 
Đáp: Mặc dù thiện nghiệp để duy trì mạng sống vẫn còn 
mạnh nhưng tuổi thọ đã hết thì mạng sống vẫn bị chấm 
đứt. Vì vậy, mà nhiều người thừa điều kiện chăm sóc cho 
thân thể không để thiếu thốn thứ gì nhưng cũng không 
thể sống được vài trăm tuổi. Giống như chiếc xe máy bên 
trong còn chứa nhiều xăng nhưng bản thân nó han gi, cũ 
kĩ rồi thì cũng không thể chạy tiếp được. Con người sống 
đến già thì ai cũng phải chết. Đó là mạng sống bị chấm 
dứt do hết tuổi thọ. 


Hỏi: Thế nào là mạng sống bị chấm dút do hết cả nghiệp và 
tuổi thọ? 

Đáp: Một số người chết khi vừa hết nghiệp duy trì thọ 
mạng, vừa hết tuổi thọ trên 7O tuổi. 


Hỏi: Sống được bao nhiêu là vừa với tuổi thọ? 

Đáp: Tuổi thọ loài người không cố định, khi tăng, khi 
giảm theo từng thời kỳ. Ở thời điểm hiện tại, tuổi thọ 
trung bình của con người là 7s tuổi. Người có nhiều thiện 
nghiệp hỗ trợ thì sẽ sống lâu hơn. Người có ít thiện 
nghiệp hỗ trợ thì mạng sống sẽ ngắn hơn. 


Hỏi: Thế nào là mạng sống bị cắt ngang? 


213 


Đáp: Một số người chết trong khi nghiệp duy trì mạng 
sống vẫn còn, tuổi thọ chưa hết, nhưng do một ác nghiệp 
xen vào cắt ngang mạng sống. Ví dụ: Khi đánh nhau, 
người ta cố ý giết hại nhau là cố ý cắt đứt mạng sống của 
nhau. 


Hỏi: Thế nào là tu tập niệm sự chết? 
Đáp: 
NIỆM XÁC CHẾT BÊN NGOÀI: 

Người muốn tu tập niệm sự chết thì trước tiên phải tập 
trung tâm tưởng nhớ đến một cái xác chết ở bên ngoài mà 
mình đã từng thấy. 

Hình dung ra hình ảnh xác chết ấy ở trước mặt và 
niệm: “Xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh,...”. Nếu tập trung 
liên tục trên hình ảnh xác chết đó từ 1 giờ đến 2 giờ, hành 
giả có thể đạt được sơ thiền. Một hình ảnh xác chết không 
nên tưởng niệm đến lúc mới thực hành đó là: 

‹_ Xác chết của người thân: Vì sầu bi sẽ sinh khởi; 

‹_ Xác chết của người mình thù oán: Vì hoan hỷ sẽ sinh 

khởi; 

‹_ Xác chết của người khác phái: Vì tham dục sẽ khởi lên. 


NIỆM SỰ CHẾT CỦA CHÍNH MÌNH: 

Sau khi đã niệm sự chết bên ngoài thuần thục rồi, thiền 
sinh tập trung tâm vào chính bản thân mình và tưởng 
niệm như sau: 

-_ Mạng sống này sẽ chấm dứt trong cái chết; 

- Sự sống thì không chắc chắn; 


214 


« Còn cái chết thì chắc chắn; 

« Chắc chắn ta sẽ chết; 

„ Chết, chết, chết,... 

Tưởng niệm liên tục như vậy thì những triền cái được 
điều phục và tâm thiền sẽ đạt đến mức định cận hành. Đó 
là mức định cao nhất của pháp thiền niệm sự chết. Nếu 
thực hành như thế mà không đắc định thì thực hành theo 
8 cách niệm sự chết sau: 

TÁM CÁCH KHÁC CỦA NIỆM SỰ CHẾT: 

‹_ Sự chết xuất hiện như kẻ sát nhân; 

‹ Gái chết giống như thành công bị phá sản; 

‹-_ So sánh mình với người nổi tiếng: Những người nổi 

tiếng cũng chết; 

‹ Thân thể này đang bị san sẻ với nhiều chúng sinh; 

-_ Mạng sống thì mong manh còn cái chết thì chắc 

chắn; 

„ Không tướng: Cái chết không có điềm báo trước; 

‹_ Đời người có giới hạn ngắn ngủi; 

‹_ Cái chết liên tục trong từng sát na. 


Hỏi: Thế nào là sự xuất hiện của một kẻ sát nhân? 

Đáp: Có nghĩa là thiền sinh nên tưởng đến sự chết luôn 
theo sát bên mình, giống như đao phủ đang kề dao lên cổ 
kẻ phạm nhân. Những nhân duyên dẫn đến cái chết luôn 
kề cận bên ta như những kẻ sát nhân luôn theo sát bên 
mình. Dù có chạy lên trời hay xuống biển thì cuối cùng 
cũng không tránh khỏi nhát đao của tử thần. Cái chết 


215 


chắc chắn sẽ xảy đến. Nhờ quán tưởng như vậy mà sinh 
tâm kinh cảm về sự chết. 


Hỏi: Thế nào là sự thành công bị phá sản? 

Đáp: Con người hao tổn rất nhiều thời gian và công sức để 
xây dựng sự nghiệp, nhưng sự nghiệp thì lúc thịnh, lúc 
suy, không vững chắc. Vì có rất nhiều sự nguy hiểm đang 
rình rập như: Chiến tranh, bệnh tật, thiên tai, ta1 nạn,... 
Sớm muộn gì cũng có ngày phá sản. Bởi vì con người ta 
sống ở trên đời như thể bầy ong vất vả, long đong tìm hoa, 
xây tổ, tổ cả, mật dầy, ai ngờ ngày mai gió mưa ra rả bay 
tan tất cả, làm tổ uổng công, nay có mai không. Sự đời là 
vậy! 


Hỏi: Thế nào là tưởng niệm sự chết bằng cách so sánh? 
Đáp: Có 7 cách so sánh: 

-_ So sánh mình với người có danh vọng lớn; 

- So sánh mình với người có công đức lớn; 

- So sánh mình với người có sức mạnh lớn; 

-_ So sánh mình với người có thần thông lớn; 

- So sánh mình với người có trí tuệ lớn; 

‹ So sánh mình với Chư Độc Giác Phật; 

‹ So sánh mình với Đức Phật Toàn Giác. 


Hỏi: Thế nào là so sánh mình với người có danh vọng lớn? 
Đáp: Ngay cả những bậc lỗi lạc được cả thế giới biết đến, 
những bậc mà đã trải qua hàng ngàn năm vẫn còn lưu 
danh trong lịch sử, nhưng bản thân họ cũng chẳng sống 
quá 1oo năm. Còn ta chỉ là hạng vô danh tiểu tốt thì làm 


216 


sao thoát khỏi cái chết được. 


Hỏi: Thế nào là so sánh mình với người có công đức lớn? 

Đáp: Những người có công đức lớn như trưởng giả Cấp Cô 
Độc, nữ thí chủ Visakha,... cũng còn phải chết, huống chỉ 
là ta đức mỏng, tội dày thì làm sao mà không chết được. 


Hỏi: Thể nào là so sánh mình với người có sức mạnh lớn? 
Đáp: Những bậc có sức mạnh lớn như vua chuyển luân 
vương,... cũng còn phải chết, huống chi là ta chân yếu, tay 
mềm thì làm sao mà thoát khỏi tay thần chết. 


Hỏi: Thế nào là so sánh mình với người có thần thông? 

Đáp: Bậc có thần thông quảng đại như tôn giả Mục Kiền 
Liên còn phải chết dưới tay bọn ngoại đạo Ni Kiền. Yếu ớt 
như thân ta thì làm sao tránh khỏi cái chết. 


Hỏi: Thế nào là so sánh mình với người có trí tuệ lớn? 

Đáp: Bậc tướng quân chánh pháp đạt trí tuệ siêu quần 
như tôn giả Xá Lợi Phất mà ngài còn phải chết. Huống chi 
kẻ dại khờ như tôi sao tránh khỏi cái chết đang đợi chờ. 


Hỏi: Thể nào là so sánh mình với Đức Phật Độc Giác? 
Đáp: 
“Bích Chi Phật Độc Giác 
Tự tại đạt vô vi 
Ngài còn không tránh khỏi 
Theo luật thường ra đi 
Còn ta chỉ là kẻ 
Phàm phu nhiêu phiền muộn 
217 


Làm sao ta tránh khối 
Thần chết có tha gì.” 


Hỏi: Thể nào là so sánh mình với Phật Toàn Giác? 
Đáp: 

“Thế Tôn Toàn Giác Trí 

Bậc giải thoát sầu bi 

Bậc Thượng Nhân tam giới 

Chẳng lưu luyến cõi đời 

Còn ta chỉ là một 

Chúng sinh rất tầm thường 

Thì sao ta tránh khỏi 

Thần chết chẳng trừ ai.” 


Hỏi: Thế nào là tưởng niệm thân thể bị san sẻ với nhiều chúng 
sinh? 
Đáp: Thân thể này thực sự là lãnh địa của rất nhiều chúng 
sinh: Giun, sán, sâu bọ, vi trùng đang sinh sống. 
‹ Chúng bám vào da ngoài thì lấy da ngoài làm thức 
án. 
‹ Chúng bám vào da trong thì lấy da trong làm thức 
án. 
‹ Chúng bám vào thịt, vào máu, vào gân, vào xương, 
vào tủy và lấy những thứ đó làm thức ăn. 
Vì thế thân này là nhà ở của sâu bọ: Chúng tự do ăn 
uống, sinh sôi nảy nở. 
‹_ Thân này là nhà vệ sinh của sâu bọ: Chúng tự do bài 
tiết, đại tiểu tiện trên đó. 


218 


Thân này là bệnh viện của sâu bọ: Chúng ốm đau, 


bệnh tật ở trên đó. 


Thân này là nghĩa địa của sâu bọ: Chúng chết chóc 


ngổn ngang, chất chồng ở trên đó. 
Vì vậy, thân này thật sự đang được chia sẻ với rất nhiều chúng 


sinh. 


Hỏi: Thế nào là mạng sống mong manh? 
Đáp: Những nhân duyên đưa đến cái chết rất nhiều và 
luôn rình rập xung quanh ta: 


Một lần ngạt thở thôi, ta có thể chết; 
Một cái vấp ngã, ta có thể chết; 

Một lần ngộ độc, ta có thể chết; 

Một lần trúng gió, ta có thể chết; 
Một lần bị rắn cắn, ta có thể chết; 

Bị người ác hãm hại, ta có thể chết; 
Nóng quá, lạnh quá, ta có thể chết; 
Đói quá, no quá, ta có thể chết,... 


Mạng sống này rất mong manh, khó gi. Còn sự chết thì sớm 
muộn gì cũng sẽ xây ra. 


Hỏi: Thế nào là không tướng? 
Đáp: Không tướng có nghĩa là cái chết hông có báo trước. 


Không báo trước về tuổi thọ: Có người chết trẻ, có 


người chết trung, có người chết già,... Tuổi nào cũng có 
thể chết được. 


Không báo trước về bệnh tật: Có người chết do sốt 


rét, có người chết do ho lao, có người chết do bệnh tim, 


219 


gan, phổi,.... Bệnh nào cũng có thể chết được. 
- Không báo trước về thời gian: Có người chết sáng, có 
người chết trưa, có người chết chiều, có người chết 
tối,... Bất cứ lúc nào cũng có thể chết được. 
« Không báo trước về nơi chốn: Có người chết trong 
nhà, có người chết ngoài đường, có người chết trên 
cạn, có người chết dưới nước, có người chết ở quê 
hương, có người chết ở tha phương,... Bất cứ nơi nào 
cũng có thể chết được. 
« Không báo trước về sinh thú: Có người chết thì sinh 
Thiên giới, có người chết phải đọa địa ngục, có người 
chết rồi sinh làm súc sinh, có người chết rồi sinh lại 
làm người,... Bất cứ cõi nào ta cũng có thể tái sinh vào 
mà không hề được báo trước. 
Như vậy cái chết có thể xảy đến với ta bất cứ khi nào, bất cử ở 
đâu,... mà ta không hề được báo trước. 


Hỏi: Thế nào là sự giới hạn của đời người? 

Đáp: Tuổi thọ của con người có giới hạn, người thọ lắm 
cũng trên, dưới 1oo tuổi. Mỗi ngày trôi qua thì mạng sống 
lại ngắn lại một chút. Như con bò được dắt đến lò mổ; mỗi 
bước đi là mạng sống lại giảm dần. Như con cá gặp hạn; 
mỗi ngày ao nước lại vơi đi. Sống ở đời cũng như sống 
trong nhà lửa; sớm muộn gì cũng bị lửa tử thần nó thiêu 
trụi mạng sống mà thôi. 


Hỏi: Thế nào là sự ngắn ngủi của sát na? 
Đáp: Sự thật tối hậu của cái thân 5s uẩn này được gọi là 


22O 


danh (tinh thần) và sắc (vật chất) liên tục sinh lên và diệt 
đi trong một thời gian rất ngắn được gọi là sát na. Một cái 
chớp mắt đã trải qua hàng ngàn sát na rồi. Danh sắc liên 
tục sinh lên và diệt đi trong từng sát na đấy. Vì vậy, trong 
khoảng thời gian hơi thở vào, hơi thở ra thì ta đã trải qua 
vô số lần sinh diệt. 

Mạng sống thực sự ngắn ngủi đến mức như vậy. Những 
thiền sinh nào có thể tuệ tri được điều đó thì mới thực sự 
đạt được giác ngộ, đạt được giải thoát, đạt được bất tử, 
đạt được Niết Bàn, chấm dứt dòng sinh tử. 


Hỏi: Mục đích hành thiền niệm sự chết là để làm gì? 

Đáp: 
‹_ Khi thiền sinh tưởng niệm sự chết để đạt được chánh 
niệm an trú với chết làm đối tượng, những triền cái 
được áp đảo và sẽ chứng đắc định cận hành. 
‹ _ Niệm sự chết sẽ sinh lên ý thức khẩn trương tu tập, 
không lãng phí thời gian vào những việc tào lao, vô ích. 
‹_ Niệm sự chết sẽ sinh lên ý thức buông bỏ mọi dính 
mắc với trần thế, danh lợi như phù du, cuộc đời như 
giấc mộng. 
-_ Niệm sự chết được làm cho sung mãn, được thực 
hành thuần thục, sẽ đạt được pháp bất tử, sẽ chấm dứt 
tái sinh. 


221 


THIÊN NIỆM NIẾT BÀN 


Hỏi: Thể nào là thiền niệm Niết Bàn? 
Đáp: Thiền niệm Niết Bàn là tập trung tâm tưởng 
nhớ đến những đức tính đặc biệt cao thượng của 
Niết Bàn: Ly tham là Niết Bàn. Dầu cho các pháp nào, 
hữu vi hay vô vi, ly tham được xem là tối thượng 
trong tất cả pháp, tức là: 
-_ Sự nhiếp phục kiêu mạn; 
- Sự nhiếp phục khát áI; 
- Sự nhổ lên tham ái; 
‹ Sự chặt đứt tái sinh; 
‹ Sựlytham; 
‹ồ Đoạn diệt; 
« Niết Bàn. 
„5 Niệm những đúc tính đặc biệt khác của Niết Bàn: 
‹_ Pháp vô vi không có tạo tác là Niết Bàn; 
-_ Niết Bàn là chân lý; 
«_ Niết Bàn là bờ bên kia; 
«_ Niết Bàn là cái bất hoại; 


222 


Hỏi 


Niết Bàn là cái trường cửu; 
Niết Bàn là cái không biến dị; 
Niết Bàn là cái bất tử; 

Niết Bàn là cái hiền thiện; 
Niết Bàn là cái an ổn; 

Niết Bàn là cái không sầu; 
Niết Bàn là cái thanh tịnh; 
Niết Bàn là tối thượng lạc. 


: Thế nào là ly tham? 


Đáp: Ly tham là trạng thái an nhiên tự tại, không tham 
đắm ưa thích, tham ái dính mắc với ngoại cảnh. 
=5 Lytham với cảnh dục trần: 


Mắt không tham ái sắc tướng; 
Tai không tham ái âm thanh; 
Mũi không tham ái mùi hương; 
Lưỡi không tham ái vị ngon; 
Thân không tham ái xúc chạm; 


-_Ý không tham ái với: Sắc - thanh - hương - vị - xúc 
ở quá hhứ - hiện tại — tương lai,... 
"5 Lythamvới suẩn: 


Không tham ái với sắc; 
Không tham ái với thọ; 
Không tham ái với tưởng; 
Không tham ái với hành; 
Không tham với với thức. 


= Lyfham với s uẩn theo 11 cách: 


Quá khứ - hiện tại - tương lai, bên trong - bên 


223 


ngoài, thô thiển - vi tế, cao thượng - hạ liệt, xa - gần. 
Vậy không tham ái, không ưa thích, không đắm nhiễm 
với 5 dục trưởng dưỡng, với 5 thủ uẩn thì được gọi là ly 
tham. 
Vì vậy, lụ tham là Niết Bàn. 


Hỏi: Tại sao ly tham được xem là tối thượng trong tất cả 
pháp? 
Đáp: Vì: 
‹_ Ly tham nhiếp phục được kiêu mạn; 
‹ Ly tham nhiếp phục được khát ái; 
-_ Ly tham nhổ lên được tham ái; 
‹_ Ly tham chặt đứt được tái sinh; 
‹ Ly tham đưa đến đoạn diệt khổ; 
‹ Ly tham sẽ chứng ngộ được Niết Bàn. 
Vì thếmà ly tham được xem là pháp tối thượng trong tất cả pháp. 


Hỏi: Thế nào là ly tham nhiếp phục được kiêu mạn? 

Đáp: Kiêu mạn hay ngã mạn là tâm lý so sánh sự hơn thua 
giữa mình với người. Vì si mê, tà kiến khởi lên tham ái với 
tự ngã thích hơn người, nên thích thể hiện, thích khoe 
khoang nên gọi là kiêu mạn. Do có trí tuệ giác ngộ được 
bản ngã vốn rỗng không, chi là ảo tưởng nên dứt được 
tham ái với tự ngã thì sẽ không còn phân biệt hơn thua 
nữa, nên lòng kiêu mạn sẽ không thể khởi lên. Vì vậy, ly 
tham nhiếp phục được kiêu mạn. 


Hỏi: Thế nào là ly tham nhiếp phục được khát ái? 
Đáp: Khát ái là lòng dục vọng ưa thích hưởng thụ năm dục 


224 


trưởng dưỡng. Người khát ái bị lửa dục thiêu đốt, sống thì 
không khi nào thỏa mãn lòng tham, chết thì sinh làm quỷ 
đói. Vì si mê, tà kiến nên sinh ra khát ái. 

Do có trí tuệ thấy được sự nguy hiểm của dục, nên sẽ 
nhàm chán xa lìa dục; thì sẽ dứt được khát ái. Vì vậy, ly 
tham sẽ nhiếp phục khát ái. 


Hỏi: Thế nào là ly tham nhổ lên tham ái? 
Đáp: 

‹_ Tham ái với cảnh dục thì gọi là dục ái; 

‹ Tham ái với cối sống thì gọi là hữu ái; 

«Tham ái với sự không hiện hữu thì gọi là vô hữu ái. 

Cả 3 loại tham ái đó đều sinh ra từ vô minh. Khi nào 
giác ngộ được các sự thật thì dứt trừ được vô minh: 

‹_ Thấy dục vui ít khổ nhiều, nên nhàm chán dục thì 
nhổ lên dục ái. 

‹_ Thấy hiện hữu là nhân của khổ, nên nhàm chán với 
sự hiện hữu thì nhổ lên hữu ái. 

-_ Thấy vô hữu là không thật, nên nhàm chán với vô hữu 
thì nhổ lên vô hữu ái. 

Vì vậy, nhàm chán, ly tham sẽ nhổ lên được tham ái. 
Hỏi: Thế nào là ly tham chặt đút được tái sinh? 
Đáp: Còn tham ái thì còn chấp thủ với thân s uẩn, với s 
cảnh trần, nên khi chết chỗ này sẽ phải tái sinh về chỗ kia. 
Khi nào phát triển được chánh trí, diệt trừ được tham ái 
thì sẽ hết chấp thủ. Do hết chấp thủ thì không còn nghiệp 
hữu. Do hết nghiệp hữu thì sẽ chấm dứt tái sinh. Vì thế ly 
tham sẽ chặt đứt được tái sinh. 

225 


Hỏi: Thế nào là ly tham sẽ đoạn diệt khổ? 

Đáp: 
‹_ Do lòng tham lớn, nên mong cầu nhiêu; 
- Mong cầu không được thì sinh ra khổ não; 
-_ Mong cầu mà được thì cũng khổ khi phải bị mất đi; 
-_ Do tham cầu nhiều, nên tạo nhiều nghiệp chướng; 
‹_ Do tạo nhiều nghiệp nên tái sinh hoài khổ đau. 


-_ Do hhông cầu nên an phận tu tâm, hành trì giới - định - tuệ; 
-_ Do hành trì giới - định - tuệ nên đoạn trừ phiền não. 
‹_ Do đoạn trừ phiền não nên giải thoát khổ đau. 

>_ Vì thếty tham là đoạn điệt khổ. 


Hỏi: Làm thế nào để giảm bớt lòng tham? 
Đáp: Sống thiểu dục tri túc, tức là sống đơn giản, biết vừa 
đủ với những thứ vật cần dùng hằng ngày: 

‹_ Nhà cửa chi cần đủ che nắng mưa, bão gió; to nhỏ 
không quan trọng. 

‹ _Y phục chỉ cần đủ để che thân khỏi nóng lạnh; đẹp 
xấu không quan trọng. 

-_ Thực phẩm chi cần đủ để nuôi thân; ngon dở không 
quan trọng. 

- Thuốc men chỉ cần đủ để chữa bệnh; bổ béo không 
quan trọng. 

Sống tri túc, ít ham muốn, biết vừa đủ thì sẽ giảm bớt được 
lòng tham. 
Hỏi: Làm thế nào để chế ngự được lòng tham? 
Đáp: Thực hành các pháp thiền định với sự nhiệt tâm, tinh 
226 


cần, tỉnh giác, chánh niệm khiến cho ly dục, ly ác bất thiện 
pháp thì sẽ chế ngự được lòng tham. 


Hỏi: Làm thế nào để đoạn trừ được lòng tham? 
Đáp: Thực hành các pháp thiền tuệ: 

‹Ổ Niệm thân; 

-Ổ Niệm thọ; 

- Niệm tâm; 

- Niệm pháp; 

Để thấy rõ bản chất của thân - thọ - tâm - pháp này là 
vô thường - khổ - vô ngã thì sẽ đoạn trừ được lòng tham. 
Đoạn trừ dục tham thì sẽ chứng đắc Niết Bàn. 


Hỏi: Thế nào là pháp vô vỉ không có tạo tác? 
Đáp: Pháp vô vi là pháp đối lập lại với pháp hữu vi: 

« Không có vật chất; 

« Không có tinh thần; 

‹ Không có tính chất sinh diệt; 

„_ Không có nhân, không có duyên, nên không có tạo tác. 

Vậy những pháp nào không có sự vô thường — khổ - vô ngã thì 
nó là pháp vô vi. Vô vi tức là Niết Bàn. 
Hỏi: Tại sao Niết Bàn lại là chân lý? 
Đáp: Vì chân lý là sự thật tuyệt đối, rất thâm sâu vi diệu, 
chi có thể cảm nhận chứ không thể nghĩ bàn. Chỉ có người 
giác ngộ được sự thật tuyệt đối, thâm sâu vi diệu ấy mới 
cảm nhận được nó. 

Đó là trạng thái ly tham, trạng thái vô vi, không tạo tác, 
bất sinh, bất diệt. Niết Bàn là tên gọi được chế định để chỉ 


227 


trạng thái tinh thần bất sinh bất diệt đó. Vì vậy, Niết Bàn 
là chân lý. 

Hỏi: Tại sao Niết Bàn lại là bờ bên kia? 

Đáp: Là trạng thái có tính chất đối lập giữa mê và ngộ. Bờ 
bên kia có ý nghĩa như người đã thành công trên đường tu 
tập, giống như người vừa mới vượt qua biển đại dương 
đầy nguy hiểm. Vậy bờ bên kia là chi cho trạng thái Niết 
Bàn. 


Bên kia Bên này 

Giải thoát = Niết Bàn; Trói buộc = Sinh tử; 
Giác ngộ = Niết Bàn; S¡ mê = Sinh tử; 
Thanh tịnh = Niết Bàn; Ô nhiễm = Sinh tử; 
An lạc = Niết Bàn; Khổ đau = Sinh tử; 
Vượt qua biển khổ = Chìm đắm sông mê = 
Niết Bàn. Sinh tử. 


Hỏi: Tại sao Niết Bàn lại là cái bất hoại? 

Đáp: Bất hoại = Không bị tiêu diệt. Vì nó không có sự sinh lên 
thì cũng không có sự diệt đi. Niết Bàn là trạng thái không 
có sự sinh diệt. 


Hỏi: Tại sao Niết Bàn lại là cái trường cửu? 

Đáp: Trường cửu = Sự tôn tại mãi mãi. Vì Niết Bàn là trạng 
thái không có sự thay đổi, không sinh, không già, không 
bệnh, không chết. Nên Niết Bàn là trường cửu - vĩnh viễn. 
Hỏi: Tại sao Niết Bàn lại là cái không biến dị? 

Đáp: Biến đị = Thay đổi. Vì Niết Bàn là bất động không có sự 
lớn lên hay già đi, không có sự thay đổi. Nên Niết Bàn là 
22.8 


không biến dỊ. 


Hỏi: Tại sao Niết Bàn lại là bất tử? 

Đáp: Bất tử = Không chết. Cái gì có sự sinh ra thì mới có sự 
chết đi. Niết Bàn không có sinh nên không có tử. Vì thế 
Niết Bàn là bất tử. 

Hỏi: Tại sao Niết Bàn lại là hiền thiện? 

Đáp: Hiển thiện là không làm khổ mình, không làm khổ người. 
Vì Niết Bàn không có sự làm khổ mình, khổ người nên 
Niết Bàn là hiền thiện. 

Hỏi: Tại sao Niết Bàn lại là an ổn? 

Đáp: An ổn = bình an, ổn định. Vì Niết Bàn là trạng thái bình 
yên nhất, không có sự nguy hiểm. Niết Bàn là tĩnh lặng 
nhất, không có sự lăng xăng. Vì thế an ổn cũng là trạng 
thái của Niết Bàn. 

Hỏi: Tại sao Niết Bàn lại là không sầu? 

Đáp: Sầu là phiền não, là sự ô nhiễm của tâm. Trí tuệ giác 
ngộ đã tẩy trừ hết phiền não trong tâm nên mới chứng 
ngộ được Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn không có sự hiện 
diện của sầu, bi, khổ, ưu, não. 


Hỏi: Tại sao Niết Bàn lại là thanh tịnh? 

Đáp: Thanh tịnh là không ô nhiễm, không cấu uế. Vì Niết Bàn 
là trạng thái vô nhiễm, không có sự hiện diện của tham ái, 
sân hận, si mê. Nên Niết Bàn là tuyệt nhiên thanh tịnh. 


Hỏi: Tại sao Niết Bàn lại là tối thượng lạc? 
Đáp: Vì Niết Bàn là sự thoát khổ vĩnh viễn, cho nên Niết 
22.9 


Bàn là sự an lạc vĩnh hằng, sự an lạc tối thượng. Nói 
chung, Niết Bàn là trạng thái: 
‹ Chân thường: Không thay đổi; 
Chân lạc: Không khổ đau; 
Chân tịnh: Không ô nhiễm; 
‹ Tịch diệt: Không sinh tử. 


Hỏi: Muốn chứng ngộ Niết Bàn thì phải làm gì? 
Đáp: Phải thực hành Bát Chánh Đạo. 


Hỏi: Có mấy con đường để đi đến Niết Bàn? 
Đáp: Có con đường độc nhất là tứ niệm xứ: 

-Ổ Niệm thân; 

‹Ổ Niệm thọ; 

- Niệm tâm; 

- Niệm pháp; 

để thấy được sự thật: Thân - thọ - tâm - pháp không 
phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta thì sẽ 
chứng ngộ Niết Bàn. 


Hỏi: Có mấy cửa vào Niết Bàn? 
Đáp: Có 3 cửa: 
‹ Cửa vô tướng Niết Bàn; 
‹ Cửa vô nguyện Niết Bàn; 
‹ Cửa không Niết Bàn. 
Hỏi: Thế nào là cửa vô tướng Niết Bàn? 
Đáp: Vô tướng Niết Bàn nghĩa là có 1o cách quán chiếu các 
pháp là vô thường để chứng đắc Niết Bàn: 
‹_ Aniccato = Vô thường: Các pháp liên tục sinh lên và 


230 


điệt đi. Vì cái gì có sinh thì phải có diệt nên các pháp là 
Anicca = Vô thường; 

‹_ Palokato = Sụp đổ: Cái gì có hình thành thì sẽ có hủy 
hoại hay sụp đổ; 

‹ Galato = Dao động: Tất cả mọi thứ đều dao động, 
không được bình yên; 

‹ Pabhanguto = Xáo trộn: Các pháp luôn xáo trộn; 

‹- Addhuvato = Không ổn định: Các pháp không ổn 
định; 

‹_ Viparinäamadhammato = Biến đổi: Các pháp phải 
chịu sự biến đổi; 

‹ _ Asarakato = Không vững chắc: Các pháp mong manh 
không vững chắc; 

‹_ Vibhavato = Hoại diệt: Các pháp luôn hoại diệt; 

‹ Maranadhammato = Các pháp có bản chất là sự chết; 

‹ Sankhatato = Vận hành, tạo tác: Các pháp luôn vận 
hành và tạo tác. 

Bản chất của các pháp là không có tồn tại mà luôn biến 
điệt như vậy. Người nào tuệ tri như thật được điều đó thì 
sẽ giác ngộ sự thật và chứng đắc Niết Bàn theo cách này 
thì được gọi là Vô tướng Niết Bàn. 


Hỏi: Thế nào là cửa vô nguyện Niết Bàn? 
Đáp: Có 2s cách quán chiếu các pháp là khổ để chứng đắc 
Niết Bàn: 

‹ Dukkhato = Khổ: Các pháp phải chịu sự bức bách do 
liên tục sinh lên và diệt đi nên khổ; 

‹ Rogato: Bệnh tật; 


231 


‹ Aghato: Mất mát; 
Gandato: Ung nhọt; 
Sallato: Gai nhọn; 
Äbãdhato: Ổ dịch; 
‹ Upaddavato: Tai họa; 
‹ Bhayato: Hiểm nguy; 
‹ Ttto: Kinh hoàng; 
‹ Upasaggato: Hiểm họa; 
‹ Atanato: Không thể bảo vệ; 
‹ Alenato: Không thể nương tựa; 
‹ Asaranato: Không thể ẩn náu; 
-Ổ Vadhakato: Sát nhân; 
‹ Aghamilato: Cội gốc của khổ đau; 
‹ AdInavato: Tệ hại; 
‹ Sãsavato: Não phiền; 
e Maramisato: Chết chóc; 
« Jatito: Sinh ra; 
« Jarato: GIà nua; 
‹ Byadhito: Bệnh tật; 
Sokato: Sầu khổ; 
Paridevato: BI a1; 
° Upayäsato: Tuyệt vọng; 
‹ Samkilesikato: Nhiễm ô. 
Quán các pháp là khổ đau theo 2s cách như thế để 
chứng ngộ Niết Bàn thì được gọi là vô nguyện Niết Bàn. 


Hỏi: Thế nào là cửa không Niết Bàn? 
Đáp: Gó s cách quán các pháp là vô ngã để chứng đắc Niết Bàn: 


232 


‹ Anattato: Không có ta; 

‹ Suñfñato: Trống rỗng; 

«Ổ Parato: Xa lạ; 

‹ Rittato: Rỗng không; 

‹ Tucchato: Hư vô. 

Quán chiếu các pháp là vô ngã theo s cách như thế để 
chứng ngộ Niết Bàn thì được gọi là cửa không Niết Bàn. 


Hỏi: Tu tập thiền niệm Niết Bàn để làm gì? 

Đáp: Khi thiền sinh tưởng niệm những đức tính đặc biệt 
của Niết Bàn thì ngay lúc ấy tâm thoát khỏi sự ám ảnh của 
tham - sân - sĩ và có thể chứng đắc định cận hành. 


Hỏi: Tu tập thiền niệm Niết Bàn được lợi ích gì? 
Đáp: Thiền sinh thường tưởng niệm Niết Bàn sẽ sinh tâm 
tịnh tín về con đường giải thoát, khởi chí quyết tâm chứng 
ngộ Niết Bàn và được những lợi ích phát sinh khi niệm 
Niết Bàn như: 

° Ngủ trong an lạc; 

« Thức trong an lạc; 

« Các căn tịch tịnh; 

‹ Tâm bình an; 

» Có tàm - quý; 

‹ Quyết định đạt kết quả cao; 

‹ Các đồng phạm hạnh cung kính; 

- _ Nếu chưa chứng ngộ Niết Bàn trong đời này thì sẽ tái 
sinh vào cõi lành và chứng ngộ Niết Bàn ở tưởng lai. 


233 


THIỀN NIỆM THỨC ĂN 


Tu tập tưởng bất tịnh đối với thức ăn là một trong 
những đề mục chứng đắc đến định cận hành trong 
giáo pháp của Đức Phật. Có 4 loại thức ăn (Ahãra) để 
duy trì sự sống là: 

1. Đoàn thực: Thức ăn vật chất, nuôi dưỡng sắc thân; 
2. Xúc thực: Căn tiếp xúc với cảnh trần, nuôi dưỡng 
cảm thọ; 

3. Thức thực: Tâm thức nhận biết cảnh, nuôi dưỡng 
danh sắc lúc tái sinh; 

4. Tư thực: Tâm cố ý tạo nghiệp, nuôi dưỡng sự tái 
sinh trong tam giới. 


‹ _ Đoàn thực sinh ra chấp thủ, dẫn đến nguy hiểm được 
ví như ăn thịt con. 

‹_ Xúc thực sinh ra tham ái, dẫn đến nguy hiểm được ví 
như con bò cái bị lột da. 

-_ Tư thực sinh ra nghiệp hữu dẫn đến tái sinh và cho 


234 


nghiệp quả sau khi tái sinh; dẫn đến nguy hiểm được ví 
như hố than hừng. 

-_ Thức thực sinh ra tâm tái tục, và danh sắc dẫn đến 
nguy hiểm được ví như trăm cái cọc nhọn. 


Hỏi: Tại sao đoàn thực lại được ví như ăn thịt con? 

Đáp: Giống như hai vợ chồng với một đứa con đi qua sa 
mạc, giữa đường bị hết lương thực nên phải cắt thịt đứa 
con mà ăn không thì chết. Chỉ vì muốn vượt qua sa mạc 
nên phải gượng ăn thịt con. Một hành giả khi thọ thực 
cũng vậy: Chẳng tham đắm, chẳng thích thú, chỉ vì muốn 
vượt qua sinh tử nên phải gắng gượng mà ăn. Vì vậy, đoàn 
thực được ví như ăn thịt con. 


Hỏi: Tại sao lại quán xúc thực giống như con bò bị lột da? 
Đáp: Khi con bò bị lột da thì đi đâu nó cũng bị đau đớn do 
ruồi bọ bu bám, khi nằm thì bị đau đớn do xúc chạm với 
các vật thô. 

Cũng vậy, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần thường khởi 
lên các tâm ô nhiễm, nên phải quán chiếu sự xúc chạm ấy 
cũng khổ sở giống như con bò bị lột da để nhàm chán, ly 
tham, đoạn diệt, từ bỏ sự tham ái, chấp thủ với cảnh trần. 
Đó là quán xúc thực giống như con bò bị lột da. 


Hỏi: Tại sao lại quán tư thực như hố than hừng? 

Đáp: Giống như có một ngôi làng bị cháy, nhưng không có 
lửa, không có khói, ai đi vào thì bị nó thiêu chết. Người có 
trí tuệ biết ngôi làng đó đang cháy, tránh xa không đi đến, 
nên thoát khổ. 


235 


Cũng vậy, tam giới này đang bị bốc cháy bởi sinh, già, 
bệnh, chết. Người ngu không biết nên tạo tác nghiệp, bị 
tái sinh trong đó nên bị lửa sinh tử thiêu đốt khổ sở. 
Người có trí biết nên không tạo nghiệp để tái sinh trong 
đó nên thoát khổ. 

Vì vậy, quán tư thực (thức ăn của tam giới) như hố than 
hừng để nhàm chán, ly tham, đoạn tuyệt tham ái, chấp 
thủ vào các hành. Không chấp thủ hành thì đoạn diệt hữu 
và chấm dứt tái sinh. 

Hỏi: Tại sao lại quán thức thực như bị đầm bởi trăm cái 
cọc nhọn? 

Đáp: Ví như quan quân nhà vua bắt được một tên cướp 
mang về treo trên cây để chịu hình phạt: 

‹ Sáng đâm một trăm cọc nhọn; 

‹  Trưa đâm một trăm cọc nhọn; 

‹_ Tối đầm một trăm cọc nhọn; 

Tên cướp chịu sự đau khổ khốc liệt. Thức thì nương vào 
sáu căn, sáu trần để khởi lên. Căn, trần, thức thì luôn luôn 
sinh diệt, biến đổi không ngừng, nên thức không lúc nào 
được yên ổn, giống như tên cướp suốt ngày chịu hình phạt 
đâm cọc nhọn, đau đớn khổ sở. 

Quán thức thực như bị đâm bởi trăm cái cọc nhọn là để 
nhàm chán, ly tham, đoạn diệt tham ái, chấp thủ đối với 
thức. Thức đoạn diệt thì danh sắc đoạn diệt. Danh sắc 
đoạn diệt thì chấm đứt tái sinh. 


Hỏi: Tại sao cả bốn loại thức ăn tinh thần và vật chất lại 
được so sánh với những nỗi thống khổ khốc liệt như vậy? 


236 


Đáp: Vì bốn loại thức ăn đó là nguyên nhân sinh ra lòng 
dục tham, sinh ra phiền não. Nó là chướng ngại lớn nhất 
trên con đường giải thoát giác ngộ, dẫn đến sự tái sinh 
trong tam giới. Vì vậy, phải so sánh bốn loại thức ăn với 
những nỗi thống khổ khốc liệt để đè nén lòng tham thực, 
chế ngự dục tham, từ đó mới dễ dàng phát triển thiền 
quán và hướng đến chứng ngộ Niết Bàn. 

Trong bốn loại thức ăn đó chi có đoàn thực được coi là 
đề mục để thực hành thiền tưởng niệm vật thực bất tịnh. 
Thiền niệm vật thực bất tịnh là tưởng niệm đến 1o khía 
cạnh bất tịnh của thức ăn: 

‹ Quán bất tịnh khi đi kiếm thức ăn; 

-_ Quán bất tịnh trong khi tìm kiếm thức ăn; 

‹ Quán bất tịnh trong khi ăn; 

‹ Quán bất tịnh về sự tiết lậu; 

‹ Quán bất tịnh trong chỗ chứa thức ăn; 

- Quán bất tịnh trong thức ăn chưa tiêu hóa; 

‹ Quán bất tịnh trong thức ăn đã tiêu hóa; 

‹ Quán bất tịnh ở kết quả; 

„_ Quán bất tịnh khi bài tiết ra ngoài; 

‹ Quán bất tịnh của sự vấy bẩn. 


Hỏi: Thế nào là quán sự bất tịnh trong khi tìm kiếm thức ăn? 
Đáp: Để có được một bữa ăn phải trải qua sự khổ công tìm 
kiếm: 

Đối với người tại gia thì phải lao động nhọc nhằn, lấm 
lem, dầm mưa dãi nắng cày đất, làm cỏ, gieo hạt, bón 
phân, thu hoạch, xay xát, vo gạo, nấu nướng nhễ nhại mồ 


237 


hôi,... trải qua nhiều khổ cực mới tạo ra được một bữa ăn. 
Quán sự bất tịnh trong khi lao động vất vả để tạo ra thức 
án. 

Đối với người xuất gia dù đã buông bỏ hết sự ô nhiễm của 
đời thường, thực hành giáo pháp cao thượng là thế nhưng 
cứ sắp đến giờ thọ thực là phải đi kiếm thức ăn: 

‹_ VỊ ấy đắp y trông như băng cái mụn ghẻ; 

-_ Thắt dây lưng như băng bó vết thương; 

- Mặc thượng y như che dấu bộ xương; 

‹ Ôm bình bát như cầm đồ đựng thuốc; 

‹_ Rồi đầu trần, chân đất, cất bước trên con đường bụi 

bặm, đầy những phân trâu, phân chó, xác rắn chết, 

chuột chết,... đi vào trong xóm làng xin từng muỗng 
cơm ăn để nuôi mạng sống cho qua ngày. 

Như vậy thức ăn quả thực là một điều bất tịnh. Đó là quán sự 
bất tịnh của thức ăn về khía cạnh ra đi tìm hiếm. 


Hỏi: Thế nào là quán sự bất tịnh trong khi tìm kiếm thức ăn? 
Đáp: Để có được một bữa ăn, con người phải trả giá bằng 
nhiều nỗi mệt mỗi. 
=_ Người cử sĩtại gia từ sáng sớm đã phải chuẩn bị những 
thực phẩm khi còn tươi sống thì nó là những thứ đồ ô uế: 
-_ Phải nhúng tay vào cá thịt hôi tanh, phải nhặt những 
thứ rác rưởi, sâu bọ lẫn lộn trong rau cỏ,... 
‹_ Phải nhễ nhại mồ hôi với đủ thứ mùi thực phẩm 
ngấm vào y phục, cơ thể. 
Vì vậy, để tạo ra được một bữa ăn mà phải trải qua rất 


238 


nhiều sự bất tịnh. Thức ăn quả thật là bất tịnh. 


=5 Người xuất gia để có được một bữa ăn: 
‹_ Phải ôm bát vào làng, gặp trời mưa thì y áo ướt sũng, 
đường xá lầy lội, lắm lem; gặp trời nắng thì mồ hôi đầm 
đa. 
«_ Khi đi đến các gia đình, có người thì cho, có người 
không cho; Có người cho cơm nguội, bánh thiu; Có 
người im lặng, có người lánh mặt, có người thì chửi 
mắng. 
Lang thang xin ăn như một người ăn mày cũng vì cần 
có được bữa ăn để nuôi sống cái thân này. Thức ăn quả 
thật là đáng nhàm chán. 


Hỏi: Thế nào là quán sự bất tịnh trong khi ăn? 

Đáp: Khi thức ăn còn trên bát, nếu muốn mình có thể san 
sẻ với người khác, mời người khác dùng cùng. Nhưng khi 
thức ăn vừa mới được đưa vào trong miệng xong nhả ra 
thì chẳng dám mời ai nữa vì nó đã trở thành bất tịnh rồi. 

Hàm răng dưới hoạt động như cái cối. Hàm răng trên 
như cái chày. Lưỡi như bàn tay. 

Đồ ăn được nghiền nát trong miệng, được nhào trộn 
với nước bọt hôi hám giống như ăn trong máng cho heo 
ăn. Nếu thức ăn mà có sạn phải lè ra thì nó cũng hỗn độn 
giống như đồ nôn mửa của chó,... Mặc dù vậy nó vẫn được 
nuốt xuống bởi vì khuất tầm nhìn. Thức ăn quả thật là bất 
tịnh. 


Hỏi: Thế nào là quán sự bất tịnh về sự tiết lậu? 


239 


Đáp: Khi thức ăn vừa vào bên trong, liền có 4 thứ sẽ tiết ra 
để nhào trộn với thức ăn là: Mật, đàm, mủ, máu. 
- _ Nơi một người tiết ra nhiều mật thì thức ăn như 
được trộn với đầu. 
- _ Nơi một người tiết ra nhiều đàm thì thức ăn sùn lên 
như mẻ thối. 
‹_ Nơi một người tiết ra nhiều mủ thì nó giống như 
trộn với sữa thối. 
-_ Nơi một người tiết ra nhiều máu thì nó được nhuộm 
đỏ như đồ nôn mửa. 
Đó là những khía cạnh bất tịnh của tiết lậu. 


Hỏi: Thế nào là quán bất tịnh về chỗ chứa? 
Đáp: Khi thức ăn đi vào bụng được trộn lẫn với những thứ 
tiết lậu ở trên thì chỗ chứa của nó cũng giống như cái 
thùng phân nhiều năm không rửa. 
‹ _ Nếu nó được ăn vào bởi một người 1o tuổi thì nó 
được chứa trong cái thùng 1o năm không rửa. 
-_ Nếu nó được ăn vào bởi một người 9o tuổi thì nó 
được chứa trong cái thùng 9o năm không rửa. 
Vì vậy, chỗ chứa thức ăn thật là bất tịnh. 


Hỏi: Thế nào là quán bất tịnh về khía cạnh chưa được tiêu 
hóa? 

Đáp: Thức ăn ở trong bao tử giống như một cái hố ngâm 
tổng hợp, tất cả thức ăn được trộn lẫn, vật thực từ hôm 
trước, hôm sau cũng được trộn chung và được bao phủ 
bởi lớp đàm sủi bọt. Đôi khi chóng mặt, buồn nôn, những 


24O 


thứ đó bị ói ra ngoài có mùi thiu thối, hôi tanh trông thật 
nhờm gớm. 

Đó là sự bất tịnh của thức ăn ở khía cạnh chưa được 
tiêu hóa, cần được thiền quán để sinh tâm nhàm chán đối 
với thức ăn. 


Hỏi: Thế nào là quán bất tịnh của thúc ăn vềkhía cạnh đã 
tiêu hóa? 
Đáp: Thức ăn chứa trong bao tử sẽ được nấu chín bằng 
nhiệt tiêu hóa. Khi chín nhừ nó không trở thành vàng bạc 
tốt đẹp, thơm tho gì, mà trái lại nó trở thành phân và nước 
tiểu có mùi khai thối chứa đầy ở trong ruột. 

Đó là khía cạnh bất tịnh của thức ăn đã tiêu hóa cần 
được thiền quán để sinh tâm nhàm chán. 


Hỏi: Thế nào là quán bất tịnh ở phương điện cho quả? 

Đáp: Khi thức ăn được tiêu hóa thì nó sẽ sản sinh ra đủ 32 
uế trược: Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gần, xương, tủy, 
thận,... phân, nước tiểu,... Nếu như không tiêu hóa được 
thì nó sinh ra các thứ bệnh như: Đầy hơi, chướng khí, đau 
bụng, tiêu chây,... Đó là sự bất tịnh của thức ăn khi cho 
quả. 


Hỏi: Thế nào là quán thức ăn bất tịnh ở phương diện thoát ra? 
Đáp: Khi đi vào thì nó vào một cửa, khi ra thì nó ra bằng 
nhiều cửa: 

‹_ Khi ra ở mắt thì nó thành ghèn bất tịnh; 

‹«_ Khi ra ở tai thì nó là ráy tai bất tịnh; 

„_ Khi ra ở mũi thì nó là đờm bất tịnh; 


241 


‹ Khi ra ở miệng thì nó là dãi bất tịnh; 

‹«_ Khi ra ở cửa dưới thì nó là phân, nước tiểu bất tịnh; 
‹«_ Khi đi vào từ cửa trên thì có đông đảo mọi người 
cùng hả hê mời chào thân mật; 

‹«_ Khi đi ra bằng cửa dưới thì nó xấu hổ, lén lút trong 
chỗ kín chẳng dám cho ai thấy; 

- _ Ngày trước đi vào thì mặt đầy hạnh phúc, hân hoan; 
‹_ Ngày sau tống ra thì phải bịt mũi, nhăn nhó, khó 
chịu; 

-_ Ngày trước đi vào với sự thèm thuồng, thích thú, say 
mê, thỏa mãn; 

-_ Ngày sau tống ra với sự ngao ngán, chán chường; 

«_ Khi đi vào thì nó được ưa chuộng, quý báu như báu 
Vật; 

‹_ Khi đi ra thì nó trở thành đáng khinh bị, đáng kinh 
tởm, đáng bị vùi dập. 

Đó là sự bất tịnh của thức ăn ở khía cạnh thoát ra. 


Hỏi: Thế nào là quán bất tịnh của thúc ăn ở khía cạnh vấy 
bẩn? 
Đáp: 

‹_ Khi đụng đến thức ăn thì bẩn tay; 

-_ Khi thức ăn vào đến môi thì bẩn môi; 

‹_ Khi thức ăn vào đến lưỡi thì bẩn lưỡi; 

-_ Thức ăn dính vào chân răng thì bẩn răng; 

Vì vậy, khi ăn xong phải nhanh chóng rửa tay, súc 
miệng, đánh răng mà vẫn không sạch hết mùi hôi thối. 
Khi thức ăn vào trong bao tử, nó lại được nung nấu bằng 


242 


hỏa đại trong thân lan tỏa khắp toàn thân. 

‹_ Nó biến thành nước bọt, nước dãi làm bẩn lưỡi, bẩn 

miệng; 

‹_ Nó biến thành ghèn làm bẩn mắt; 

-_ Nó biến thành nước mũi làm bẩn mũi; 

‹_ Nó biến thành ráy tai làm bẩn tai; 

-_ Nó biến thành phân, nước tiểu,... Khi những thứ này 

thoát ra ngoài thì nó làm bẩn các đường đại - tiểu tiện. 

Dù có tắm rửa hằng ngày thì trên thân thể vẫn phẳng 
phất những mùi hôi thối do những sự vấy bẩn từ bên 
trong cơ thể rò ri ra. 

> Đó là sự bất tịnh của thức ăn vềphương điện vấy bẩn. 


Hỏi: Cách thức thực hành thiền tưởng niệm thức ăn bất 
tịnh này theo trình tự như thể nào? 

Đáp: Nếu hành giả là người đã chứng thiền, ví dụ như tứ 
thiền hơi thở, thì trước tiên hãy nhập vào tầng thiền đó, 
sau đó xuất thiền và tưởng niệm đến phương diện bất 
tịnh của vật thực, mỗi lần trên một khía cạnh, ví dụ: “Thức 
ăn quả thực là bất tịnh khi đi tìm kiếm”. Niệm đi niệm lại liên 
tục, vừa niệm vừa quán tưởng đến những khía cạnh bất 
tịnh như đã được trình bày ở phần trên. 

Nhờ sự hỗ trợ của tứ thiền hơi thở, chẳng bao lâu thức 
ăn sẽ hiện rõ tính chất bất tịnh đối với thiền giả. Thiền 
sinh tập trung trên tướng ấy nhiều lần, phát triển làm cho 
sung mãn. Khi đó các triền cái được áp đảo và thiền sinh 
sẽ chứng đắc định cận hành. 

Sau đó thiền sinh sẽ tập tiếp khía cạnh bất tịnh thứ 2 


243 


đến thứ 1o, lần lượt từng cái một: 

-_ Thức ăn quả thực là bất tịnh trong khi tìm kiếm; 

‹ Thức ăn quả thực là bất tịnh trong khi sử dụng; 

‹ Thức ăn quả thực là bất tịnh về sự tiết lậu; 

‹ Thức ăn quả thực là bất tịnh về chỗ chứa; 

‹ Thức ăn quả thực là bất tịnh khi chưa tiêu hóa; 

‹ Thức ăn quả thực là bất tịnh khi đã tiêu hóa; 

‹ _ Thức ăn quả thực là bất tịnh khi cho quả; 

-_ Thức ăn quả thực là bất tịnh khi thoát ra; 

‹ Thức ăn quả thực là bất tịnh khi vấy bẩn. 

Thực hành liên tục nhiều lần thì sự bất tịnh của đoàn 
thực càng lúc càng trở nên rõ ràng và mạnh mẽ. Hành giả 
sẽ trú trong trạng thái vô tham đối với thức ăn. 


Hỏi: Thực hành thiền tưởng niệm thức ăn bất tịnh này để 
làm gì? 
Đáp: 
‹ Để chế ngự lòng tham ăn vị ngon. 
-_ Vị ấy trở nên ăn uống đơn giản, dễ nuôi. Ăn chỉ với 
mục đích vượt qua bể khổ, như tâm trạng của người đi 
qua sa mạc phải ăn thịt con. 
- _ Lòng tham ngũ dục khác cũng được hiểu biết một 
cách không khó khăn, do đã thấu hiểu đoàn thực. 
‹_ VỊ ấy hiểu rõ sắc uẩn một cách dễ dàng vì đã hiểu rõ 
về ngũ dục. 
‹_ Sự tu tập thân hành niệm được viên mãn nhờ tưởng 
bất tịnh trong thức ăn. 
‹_ VỊ ấy đi vào đạo lộ phù hợp với tưởng về bất tịnh. 


244 


-_ Nếu chưa giải thoát trong đời này thì khi mệnh 
chung sẽ tái sinh vào cõi lành. 


Hỏi: Đoàn thực thì đoạn trừ được dục gì? Các dục khác thì 
phải quán pháp bất tịnh gì để được đoạn trừ? 

Đáp: Đoàn thực thì đoạn trừ được vị dục. Các dục khác là: 
Sắc dục, thanh dục, hương dục, xúc dục thì cần phải thực 
hành thiền niệm xác chết bất tịnh để được đoạn trừ. 


Hỏi: Thế nào là vị ấy biểu rõ sắc uẩn một cách dễ dàng vì đã 
hiểu rõ vềngũ dục? 
Đáp: Ngũ dục là lòng tham dục đối với s cảnh trần: 

« Mắt tham dục với cảnh sắc; 

‹_ Tai tham dục với âm thanh; 

-_ Mũi tham dục với mùi hương; 

« Lưỡi tham dục với vị; 

-_ Thân tham dục với xúc chạm. 


„5 Sắc uẩn gồm có sắc căn và sắc cảnh: 
‹_ Sắc căn ở 6 căn bên trong: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; 
‹ Sắc cảnh ở6 cảnh bên ngoài: Sắc, thanh, hương, vị, 
xÚC; 
‹_ Có sắc sinh lên từ nghiệp; 
« Có sắc sinh lên từ tâm; 
« Có sắc sinh lên từ thời tiết; 
‹_ Có sắc sinh lên từ thức ăn. Thức ăn lại nuôi dưỡng cả 
3 sắc: Nghiệp, tâm, thời tiết. 
Vì vậy, khi quán thức ăn bất tịnh thì hiểu rõ về ngũ dục. 
Khi hiểu rõ về ngũ dục thì sẽ hiểu rõ về sắc uẩn một cách 


245 


dễ dàng. 


Hỏi: Sự tu tập thân hành niệm được viên mãn nhờ tưởng 
bất tịnh trong thức ăn là làm sao? 
Đáp: Tu tập thân hành niệm là thiền quán 32 thể trược: 

‹_ Tóc, lông, móng, răng, da; 

‹_ Thịt, gân, xương, tủy, thận; 

‹ Tim, gan, lá lách, phổi, ruột; 

-_ Màng ruột, bao tử, vật thực chưa tiêu hóa, phân, não; 

‹ Mật, đàm, máu, mủ, mồ hôi, mỡ; 

- Nước mỡ, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước 

khớp xương, nước tiểu. 

32. thân phần bất tịnh này là kết quả của vật thực, do vật 
thực sản sinh, vật thực nuôi dưỡng nó. Vì vậy, khi quán vật 
thực bất tịnh thì cũng hiểu rõ 32 thể trược làm cho thân 
hành niệm được viên mãn. 


Hỏi: Thế nào là vị ấy ẩi vào đạo lộ phù hợp với tưởng về bất 
tịnh? 

Đáp: Thiền tưởng niệm vật thực bất tịnh được thực hành 
thuần thục khiến cho các triền cái được chế ngự, các dục 
tham được đè nén. Thiền sinh dễ dàng tu tập các pháp 
thiền tuệ vipassanã và chứng đắc đạo quả, Niết Bàn nhờ 
thiền quán bất tịnh làm nền tảng. Do đó vị ấy đi vào đạo lộ 
phù hợp với tưởng về bất tịnh. 


246 


THIỀN PHÂN TÍCH TỨ ĐẠI 


Thiền phân tích tứ đại là pháp thiền quan trọng 
nhất trong các pháp thiền chỉ-quán. Thiền phân tích 
tứ đại vừa là một đề mục thiền định sâu sắc, lại vừa là 
khởi đầu cho pháp hành thiền tuệ phân tích sắc uẩn. Vì 
vậy, một thiền sinh muốn chứng ngộ Niết Bàn thì 
nhất định phải thực hành qua pháp thiền phân tích 
bốn đại này. 


Hỏi: Bốn đại là gì? Tại sao phải phân tích bốn đại? 
Đáp: Bốn đại là: 

«ồ Địa đại; 

‹ Thủy đại; 

«Ổ Hỏa đại; 

« Phong đại. 

Bốn yếu tố vật chất có trong sắc thân vật chất hay trong 
cơ thể của chúng sinh. Vì không thấy, không biết được bản 
chất của sắc thân này chỉ là đất - nước - lửa - gió, nên 


247 


chúng sinh bấy lâu nay thường lầm tưởng cho bốn đại ấy 
là thân ta, là con người nên tham ái chấp thủ với thân và 
bị đau khổ lâu dài. Vậy muốn có tri kiến đúng về sắc thân thì 
phải thực hành thành công pháp thiển phân tích tứ đại này. 


TÍNH CHẤT CỦA TỨ ĐẠI: 


Đất: 

« Có sáu đặc tính là: Cứng - mềm; nặng - nhẹ; thô — 
mỊn; 

‹_ Có chức năng là: Làm nền tảng cho các sắc; 

‹_ Có sự thể hiện: Tiếp nhận tất cả các loại sắc. 

Nước: 

‹«_ Có hai đặc tính là: Tan chảy và kết dính; 

‹_ Có chức năng là: Làm giãn nở, mở rộng; 

‹ Có sự thể hiện là: Kết dính. 

Lửa: 

»_ Có hai đặc tính là: Nóng và lạnh; 

‹_ Có chức năng là: Làm ấm, làm già, làm chín và tiêu 
hóa; 

‹_ Có sự thể hiện là: Thiêu đốt, làm chín. 

Gió: 

‹_ Có hai đặc tính là: Đẩy và nâng đỡ; 

‹_ Có chức năng là: Chuyển động; 

‹ Có sự thể hiện là: Mang theo. 


CÁCH THỰC HÀNH: 
Hỏi: Cách thức thực hành thiền tứ đại này như thế nào? 


248 


Đáp: Gó hai hạng thiền sinh thực hành thiền tứ đại. Một là 
người đã tu chứng các pháp thiền định khác như tứ thiền 
hơi thở. Hai là người chưa từng tu chứng pháp thiền định 
nào. 

Với thiền sinh đã chứng thiền thì hãy nhập vào tầng 
thiền chứng. Khi ánh sáng của định tỏa sáng rực rỡ thì bắt 
đầu phân biệt các đặc tính của tứ đại trên thân. 

Với thiền sinh chưa chứng thiền thì hướng tâm vào một 
điểm trên thân mình và bắt đầu tưởng niệm về các đặc 
tính của tứ đại, từng đại một. 

Trước tiên thiền sinh cần tìm một đặc tính dễ nhất 
trong 12 đặc tính để phân biệt. Sau đó lần lượt phân biệt 
cả 12 đặc tính. 


Đất: Nước: Lửa: GIÓ: 
1. CỨng 1. Chảy 1. Nóng 1. Đẩy 

z. Thô z. Kếtdính | z. Lạnh 2. Nâng đỡ 
3. Nặng 
4. Mềm 
5s. Mịn 
6. Nhẹ 


Phân biệt tính đẩy: 

Tính đầy của gió thường là dễ thấy nhất, vì vậy thiền 
sinh sơ cơ thường được hướng dẫn bắt đầu thực hành với 
đặc tính đẩy. Muốn phân biệt tính đẩy của gió, thiền sinh 
phải quan sát điểm nào trên thân có tính gió nổi trội. 

Cách thứ nhất: Khi hơi thở vào ra ở lồng ngực hay bụng 


249 


dưới có tính phồng xẹp thì đó là đặc tính của gió. Thiền 
sinh hãy tập trung tâm tưởng niệm nó là “đẩy, đẩy, đẩy,...” 
liên tục như vậy cho đến khi thấy được tính đầy đó thật rõ 
ràng thì lan dần nó ra khắp toàn thân để cảm nhận được 
tính gió trên thân. 

Cách thứ hai: Thiền sinh đề ý hơi thở đi vào đi ra, trên 
định đầu có sự rung động đó cũng là tính đẩy của gió; rồi 
tập trung tâm vào đó và tưởng niệm “đẩy, đẩy,...” cho đến 
khi thấy rõ với tâm thì lan dần nó ra khắp toàn thân. 

Với thiền sinh đã đắc thiền thì sẽ rất dễ dàng để thấy 
được đặc tính này ngay trong thời thiền. Còn đối với thiền 
sinh chưa đắc thiền thì phải làm đi làm lại nhiều lần, trải 
qua nhiều thời thiền mới nhận biết được tính đẩy này 
hiện diện ở trong thân. 

Phân biệt tính cứng: 

Cắn hai hàm răng lại, cảm nhận và niệm “cứng, cứng,...”. 
Khi nào thấy rõ tính cứng rồi thì lan dần nó ra khắp toàn 
thân. 

Phân biệt tính thô: 

Chà lưỡi lên mép răng hàm trên để cảm nhận tính thô, 

rồi lan ra toàn thân. 
Phân biệt tính nặng: 
Hơi cúi đầu về phía trước để cảm nhận tính nặng, rồi 


lan dần ra khắp toàn thân. 


Phân biệt tính mềm: 


250 


Ấn lưỡi vào phần môi dưới rồi cảm nhận tính mềm, sau 
đó lan ra khắp toàn thân. 
Phân biệt tính mịn: 

Dùng lưỡi làm ướt môi trên và môi dưới, rồi chà hai 
môi với nhau để cảm nhận tính mịn, sau đó lan dần ra 
toàn thân. 


Phân biệt tính nhẹ: 
Vẫy vẫy một ngón tay rồi cảm nhận tính nhẹ, sau đó lan 
ra khắp toàn thân. 


Phân biệt tính chảy: 

Thiền sinh tưởng nhớ lại nước miếng đang chảy ở trong 
miệng và niệm “chảy, chảy,...” rồi cảm nhận tính chảy đó 
trên toàn thân. 

Phân biệt tính kết dính: 

Thiền sinh phải hình dung ra sự kết dính giữa da với 
thịt khi tập trung tâm ở một mảng da nào đấy và niệm “kết 
đính, kết đính,...”, rồi cảm nhận sự kết dính đó khắp toàn 
thân. 

Phân biệt tính nóng: 

Thiền sinh để ý trên thân mình có điểm nào có hơi 
nóng nhất thì tập trung tâm vào đó và niệm “nóng, 
nóng,...”, rồi cảm nhận hơi nóng đó lan tỏa ra khắp toàn 
thân. 


Phân biệt tính lạnh: 


251 


Thiền sinh để tâm ở điểm xúc chạm cửa mũi, cảm nhận 
hơi thở đi vào có tính mát lạnh và niệm “lạnh, lạnh,...”, rồi 
cảm nhận tính mát lạnh đó lan ra khắp thân. 


Phân biệt tính nâng đỡ: 

Thiền sinh hơi khom lưng xuống, rồi dựng thẳng lưng 
lên và để ý lực nâng đỡ cái lưng lên, đấy là hỗ trợ và niệm 
“hỗ trợ, hỗ trợ,...”, rồi thiền sinh cảm nhận tính hỗ trợ đó lan 
khắp trên thân. 


Phân biệt cả 12. đặc tính theo thứ tự: 

‹ Đất: Cứng - thô - nặng - mềm - mịn - nhẹ; 

‹ Nước: Chảy - dính; 

‹ Lửa: Nóng - lạnh; 

« Gió: Đẩy - hỗ trợ. 

Thiền sinh nên để tâm ở trên đầu phía sau, nhìn tổng 
quát xuống toàn thân và phân biệt nhiều lần 12 đặc tính 
đó trên thân. 


1o thiện xảo để phát triển định: 
1. Phân biệt theo thứ tự: Đất > Nước > Lửa > Gió. 
2. Không quá nhanh: Làm nhanh quá thì các đặc tính sẽ 
không rố ràng. 
3. Không quá chậm: Chậm quá thì không thành công. 
4. Ngăn tâm tán loạn: Không cho tâm đi đến những đối 
tượng khác. 
5s. Vượt qua khái niệm: Khi các đặc tính đã trở lên rõ 
ràng thì buông bỏ khái niệm, chi tập trung vào các đặc 
tính. 


252 


6. Bỏ qua cái không rõ: Đặc tính nào không hiện ra rõ 

thì lướt qua. 

7. Phần tích tính chất của tứ đại: Với thiền sinh sơ cơ, 

nếu thấy các đại chưa rõ ràng thì nên tác ý đến: 

‹ Tính chất các đại: Đất - nước - lửa - gió; 

‹ Đặc tính các đại: Đất - nước - lửa - gió; 

‹ Chức năng các đại: Đất - nước - lửa - gió; 

‹ Thể hiện của các đại: Đất - nước - lửa - gió. 

Khi định đã tốt hơn thì thiền sinh chỉ tập trung vào 
những đặc tính tự nhiên như: Cứng-thô-nặng-mêm-mịn-nhẹ 
của đất; chảy-đính của nước; nóng-lạnh của lửa; đẩy-nâng đỡ 
của gió để thấy được bản chất thật sự của cái thân này chỉ 
là tứ đại chứ không thấy chúng là người hay bản ngã. 

8. Thực hành theo bài kinh Tăng thượng tâm: 

‹ _ Thinh thoảng cần tác ý đến 3 tướng: 

‹ồ Định; 

‹ Tĩnh tấn; 

« Xả. 

-_ Nếu chỉ tác ý đến định thì sinh tâm giải đãi; 

- _ Nếu chỉ tác ý đến tinh tấn thì sinh tâm trạo cử; 

‹_ Nếu chỉ tác ý đến xả thì cũng không thể đúng mức. 

Vì vậy: 

‹ Thinh thoảng tác ý đến định; 

‹ _ Thinh thoảng tác ý đến tinh tấn; 

‹_ Thinh thoảng tác ý đến xã; 

> thì tâm sẽ trở nên nhụ nhuyễn, dễ sử dụng. 

9. Tu tập theo bài kinh Trở nên mát mẻ: 

“Này các Tỳ kheo! VỊ Tỳ kheo có 6 pháp có thể đạt đến sự 


253 


mát mẻ tối thượng: 

‹ Chế ngự tâm khi cần chế ngự; 

‹_ Tỉnh tấn khi cần được tinh tấn; 

-_ Khích lệ tâm khi cần khích lệ; 

-_ Nhìn tâm với tâm xã khi cần xả; 

„ Quyết định đạt tăng thượng tâm; 

- Mong muốn chứng đắc Niết Bàn. 

Có 6 pháp này, vị Tỳ kheo có thể chứng đạt được sự mát 
mẻ tối thượng.” 

1o. Thiện xảo về thất giác chỉ: 

„_ Khi tâm thụ động thì tác ý đến 3 giác chi: 

« Trạch pháp; 

‹ Tĩnh tấn; 

« HỒ. 

‹_ Khi tâm quá phấn chấn thì tác ý đến 3 giác chi: 

«ồ Khinh an; 

« Xổ; 

«Ổ Định. 

‹_ Giữ chánh niệm trong tất cả các trường hợp. 


ĐẮC THIỀN: 

Thiền sinh phân biệt 12 đặc tính như vậy, càng lúc các 
đặc tính càng trở nên thuần thục và dễ dàng hơn; cho đến 
khi thiền sinh có thể thấy được cả 12 đặc tính gần như một 
lần. Lúc đó toàn thân thiền sinh sẽ dần dần trở thành một 
khối màu xám. Thiền sinh vẫn tiếp tục phân biệt 12 đặc 
tính trên khối xám đó, không lâu sau nó sẽ trắng lên. 
Thiền sinh tiếp tục phân biệt 12 đặc tính trên khối trắng 


254 


đó, dân dần nó sẽ tỏa sáng rực rỡ. Thiền sinh vẫn tiếp tục 
phân tích 12 đặc tính trên khối ánh sáng đó và lúc này 
thiền sinh đã chứng đắc định cận hành của đề mục thiền 
phân tích tứ đại. 

Lúc này nếu thiền sinh đưa tâm vào các khe hở của khối 
ánh sáng đó thì khối sáng đó sẽ tan ra thành các hạt sắc 
kalãpa — sắc chân đế. Sắc chân đế là những phân tử vật 
chất nhỏ nhất chi có thể thấy được bằng ánh sáng của trí 
tuệ minh sát. Khi chuyển tâm sang quan sát các hạt sắc 
chân đế là thiền sinh đã bắt đầu bước sang giai đoạn thực 
hành thiền tuệ - phân tích sắc uẩn. Khi quan sát sắc, thiển 
sinh sẽ thấy có các hạt sắc trong suốt và các hạt sắc mờ. 
Chúng sinh lên và diệt đi một cách nhanh chóng. 

Nhiệm vụ của thiền sinh lúc này là tiếp tục phân biệt tứ 
đại trên các hạt sắc chân đế đó. Vì sắc sinh diệt rất nhanh 
nên thiền sinh cảm thấy khó phân biệt được tứ đại trên 
các hạt sắc. Lúc này, thiền sinh cần phải phân biệt một 
đặc tính trên thân, rồi lại phân biệt một đặc tính trên hạt 
sắc. 

Ví dụ: Phân biệt tính cứng trên thân, rồi phân biệt cũng 
tính cứng đó trên hạt sắc; Phân biệt tính chảy trên thân, 
rồi phân biệt tính chảy trên hạt sắc; Phân biệt tính nóng 
trên thân, rồi phân biệt tính nóng trên hạt sắc; Phân biệt 
tính đầy trên thân, rồi phân biệt tính đẩy trên hạt sắc. 

Trên sắc chân đế, các đặc tính đối lập sẽ không đi cùng 
nhau. Ví dụ: 

‹ Có cứng thì không có mềm và ngược lại; 


255 


Có thô thì không có mịn và ngược lại; 
Có nặng thì không có nhẹ và ngược lại; 
Có nóng thì không có lạnh và ngược lại,... 


Ngoài 4 đại chủng: Đất - nước -— lửa - gió ra, thiền sinh 
sẽ lần lượt phân tích các y đại sinh như: 


Màu: Màu sắc của tứ đại; 

Mùi: Mùi của tứ đại; 

VỊ: VỊ của tứ đại; 

Dưỡng chất: Chất nuôi dưỡng sắc; 

Sắc mạng căn: Tính sống động của tứ đại; 

Sắc giới tính nam: Tính thô mạnh của tứ đại; 

Sắc giới tính nữ: Tính dịu mềm của tứ đại; 

Nhãn tịnh sắc: Nơi nương của nhãn thức - nhạy cảm 


với màu; 


Nhĩ tịnh sắc: Nơi nương của nhĩ thức - nhạy cảm với 


âm thanh; 


Tỉ tịnh sắc: Nơi nương của tỉ thức - nhạy cảm với mùi; 
Thiệt tịnh sắc: Nơi nương của thiệt thức - nhạy cảm 


VỚI VỊ; 


Thân tịnh sắc: Nơi nương của thân thức - nhạy cảm 


VỚI XÚC; 


256 


Sắc ý vật: Nơi nương của ý thức - nhạy cảm với pháp; 
Sắc thời tiết: Sinh từ hỏa đại; 

Sắc vật thực: Sinh từ thức ăn; 

Sắc do tâm sinh: Sinh ra từ tâm thức; 

Sắc hư không; 

Sắc thân biểu tri; 


‹ Sắc khẩu biểu trì; 

‹Ổ Sắc sinh; 

‹ Sắc trưởng thành; 

‹ Sắc biến dị; 

«Ổ Sắc hoại diệt; 

„ Sắc nhẹ nhàng; 

‹ Sắc mềm mại; 

- Sắc thích nghi. 

Tổng cộng có 28 sắc thuộc vềsắc uẩn sẽ được tuệ tri khi thiên 
sinh thực hành thành công thiên tứ đại. 


Hỏi: Có mấy phương pháp thực hành pháp thiền tứ đại này? 
Đáp: Có 2 phương pháp: 

Phương pháp vắn tắt được Đức Phật dạy trong kinh Đại 
niệm xứ, phù hợp với người có trí tuệ nhạy bén. 

Phương pháp chi tiết được Đức Phật dạy trong kinh 
Tượng tích dụ và kinh Giáo giới La Hầu La, phù hợp với 
người có trí tuệ chậm lụt. 


„Trong kinh Đại nệm xứ, Đức Phật dạy: 


“Này các Tỳ kheo! Tỳ kheo quán sát chính thân thể này 
vềphần tí đại: Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỗa 
đại, phong đại. Như một người đồ tế thiện nghệ hay học 
trò của người này giết một con bò và xẻ ra nhiều phần, 
ngồi ở ngã tử đường. 

Cũng vậy, này các thầy Tỳ kheo, Tỳ kheo quán sát chính 
thân thể này về phần tứ đại, trong thân này có: địa đại, 
thủy đại, hỏa đại, phong đại. Như thế Tỳ kheo quán sát 


257 


thân trên nội thân, hay Tỳ kheo quán sát thân trên ngog1 
thân, hay Tỳ heo quán sát cả hai thân trên nội thân và 
ngoại thân. Không chấp vào bất cứ một điều gì trên đời 
do ngũ uẩn tạo thành này.” 


Có nghĩa là: 

Cũng như người đồ tể cho bò ăn xong, đem nó tới lò 
thịt, làm thịt nó. Khi thấy nó đã chết, người ấy vẫn không 
mất cái tưởng về bò. Khi xẻ thịt con bò ra thành từng 
mảng thì cái tưởng về bò mới bị mất và cái tưởng về thịt 
phát sinh. Họ không nghĩ ta mang bò đi hay ta đang bán 
bò mà họ nghĩ ta đang bán thịt, đang mang thịt đi. 

Cũng vậy khi còn là phàm phu ngu sĩ thì người ta sẽ 
không thể mất cái tưởng về cái thân này là ta, hay ta là 
người, là chúng sinh,... chừng nào còn chưa quán sát được 
cái thân này là bốn đại chủng. Nhưng khi phân tích được 
cái thân này là bốn đại thì người ta mất đi cái tưởng về 
người và tâm vị ấy an trú trên bốn đại chủng. 

Vì thế thiền sinh cần quán sát thân này chi là bốn đại 
chủng: Đất, nước, lửa, gió. 


=. Phương pháp chỉ tiết dành cho những người tuệ không nhạy 
bén lắm, được Đức Phật dạy trong các bài kinh: Kinh Tượng tích 
dụ, Kinh Giáo giới La Hầu La, Kinh Giới phân biệt. 

‹ Thếnào là địa giới? 

Bất cứ thứ gì ở nội thân có tính cứng - thô - nặng — 

mềm - mịn - nhẹ bị chấp thủ như: 

Có 2o thân phần thuộc địa đại hay là đất. 


258 


Tóc Thịt Tim Màng ruột 

Lông Gần Gan Bao tử 

Móng Xương Lá lách Vật thực chưa tiêu 
Răng Tủy Phổi Phân 

Da Thận Ruột Não 


‹ Thếnào là thủy giới? 
Bất cứ thứ gì ở nội thân thuộc nước, thuộc chất lỏng bị 
chấp thủ như: 


Mật Nước mỡ 

Đàm Nước mắt 

Máu Nước mũi 

Mủ Nước miếng 

Mồ hôi Nước khớp xương 
Mỡ Nước tiểu 


Có 12 thân phần thuộc thủy đại hay nước. 

‹_Thếnào là hỏa giới? 

Cái gì trong thân này thuộc lửa, thuộc chất nóng bị 
chấp thủ như sau: 

‹ Nhiệthơi ấm; 

- Nhiệt nóng sốt; 

- Nhiệt lão hóa; 

- Nhiệt tiêu hóa thức ăn. 

Có 4 thân phần thuộc về lửa. 

‹_Thếnào là phong giới? 

Cái gì trong thân này thuộc gió, có tánh động đậy bị 


259 


chấp thủ như: 
« Gió thổi lên; 
‹ Gió thổi xuống; 
« Gió trong bụng; 
« GIÓ trong ruột; 
« Gió ở tay chân; 
« Gió hơi thở vào ra. 
Có 6 thân phần thuộc về gió. 
Tổng cộng: Đất 2o - Nước 12 - Lửa 4 - Gió 6 = 42 thân 
phần của thân tứ đại. 
Sự tu tập chỉ tiết được chia chẻ thành từng thân phần như: 
‹_ Tóc, lông, móng, răng, da,... thuộc địa đại; 
‹_ Mật, đàm, máu, mủ, mồ hôi, mỡ,... thuộc thủy đại; 
‹ _ Nhiệt hơi ấm, nhiệt nóng sốt,... thuộc hỏa đại; 
‹_ Gió thổi lên, gió thổi xuống,... thuộc phong đại; 
sẽ phù hợp với người có tuệ không nhạy bén. 


NHỮNG CÁCH TÁC Ý ĐỐI VỚI TỨ ĐẠI: 

1. Tứ đại vềý nghĩa danh từ: 
« Gọi là đất vì nó trải ra; 
‹_ Gọi là nước vì nó chảy ra; 
«_ Gọi là lửa vì nó làm ấm; 
‹_ Gọi là gió vì nó đưa đẩy. 

2. Tứ đại theo từng nhôm: 
„2o thân phần thuộc địa đại và 12 thân phần thuộc 
thủy đại, nhưng mỗi thân phần lại bao gồm nhiều yếu 
tố khác. Ví dụ: Tóc thuộc nhóm đất nhưng trong nó chứa đây 
đu 8 thứ: 

26O 


« Tính cứng là đất; 

-_ Tính chảy, dính là nước; 

‹ Tính ấm là lửa; 

‹ Tính đẩy là gió; 
cùng với màu, mùi, vị, dưỡng chất,... Nếu tách riêng ra thì tóc 
không còn là tóc nủa. Những thân phần còn lại cũng vậy. 


3. Tứ đại theo vi thể: 

Trong thân này, địa đại chỉ là những hạt nhỏ như vi trần: 
‹ Chúng được liên kết với nhau bởi nước; 

‹ Chúng được sưởi ấm, duy trì bởi lửa; 

‹ Chúng được phồng lên bởi gió. 

Thủy đại là trạng thái kết dính: 

- Nương nhờ trên đất; 

‹ Được duy trì nhờ lửa; 

‹ Được nởra nhờ gió. 
Hỏa đại là nhiệt tiêu hóa thức ăn, làm ấm thân thể: 

- Nó nương nhờ trên đất; 

‹ Được kết dính bởi nước; 

‹ Được nởra bởi gió; 

-_ Nhờ hỏa đại duy trì nên thân này không bốc ra mùi 
hôi. 
Phong đại đi qua khắp tứ chỉ: 

‹ Được an lập trên đất; 

« Được kết tụ bởi nước; 

« Được duy trì bởi lửa. 

-_ Nhờ phong đại nên thân thể này có thể đi, đứng, 
nằm, ngồi, duỗi, co thoải mái. 


261 


Đó là sự tác ý về4 đại chủng như những vi thể. 


4. Tứ đại theo đặc tính: 

s Đất: 
‹ Đất có tính cứng; 
‹_ Đất có chức năng làm nền tảng; 
‹_ Đất được thể hiện là đón nhận. 


"m Nước: 
‹ Nước có tính chảy; 
-_ Nước cho chức năng tăng cường; 
- Nước được thể hiện kết dính. 


"m LỬA: 
‹ Lửa có tính nóng; 
‹ _ Lửa có chức năng làm chín; 
‹_ Lửa được thể hiện làm cho mềm. 
"m Gió: 
‹«_ Gió có tính làm giãn nở; 
‹_ Gió có chức năng làm chuyển động; 
‹ Gió được thể hiện bằng sự mang đi. 
Đó là tác ý đến tứ đại về các đặc tính. 
5s. Nguồn gốc phát sinh tứ đại: 
Tứ đại trong 42. thân phần có nguồn gốc sinh ra như: 
‹ Thức ăn chưa tiêu hóa, phân, mủ, nước tiểu là do 
thời tiết sinh; 
-_ Mồ hôi, nước mắt, nước mũi, nước miếng là do thời 
tiết và tâm sinh; 


262 


‹_ Hỏa đại tiêu hóa thức ăn là do nghiệp sinh; 

»_ Hơi thở vào ra là do tâm sinh. 

Tất cả các thân phần còn lại là do 4 thứ: Nghiệp sinh, 
tâm sinh, thời tiết sinh và vật thực sinh. Đó là tác ý về 
nguồn gốc phát sinh tứ đại. 


6. Về sự sai biệt và đồng nhất của tứ đại: 
‹ Sự sai biệt: Mỗi đại có đặc tính khác nhau, chức năng 
khác nhau, sự thể hiện khác nhau. 
‹ Sự Hiởng đồng: 
‹ Cả 4 đại đều là sắc Rũpa, thường bị quấy nhiễu. 
‹ Cả 4 là đại chủng vì chúng có biểu hiện lớn, chúng 
như huyễn thuật, chúng duy trì lớn, thay đổi lớn. 


Hỏi: Thế nào là biểu biện lớn? 

Đáp: Biểu hiện dưới hình thức không chấp thủ, được biểu 
hiện như quả địa cầu. Biểu hiện dưới hình thức có chấp 
thủ như thân thể của các chúng sinh. 


Hỏi: Thế nào là như huyễn thuật? 
Đáp: Huyễn thuật có nghĩa là lừa dối. 4 đại thường thay 
hình biến tướng để mê hoặc lòng người: 

-_ Như từ nước biến thành pha lê; 

‹ Từ đất biến thành vàng, ngọc. 

Tứ đại trong thân thể chúng sinh thường để lộ ra sự dễ 
ưa như làn da mịn màng nhưng lại bao bọc bên trong toàn 
uế trược. Chúng biến thành cây cối, nhà cửa, đồ đạc khiến 
người ta càng mê mẩn. Nhưng bản chất của chúng chỉ là 
tứ đại. Chúng tương tác lẫn nhau để thay hình đổi tướng 


263 


như nhà huyễn thuật lừa gạt con người. 


Hỏi: Thế nào là duy trì? 

Đáp: Bốn đại cần được duy trì bởi rất nhiều những nhu 
cầu tiêu thụ hằng ngày như: Thức ăn, chỗ ở, y phục, dược 
phẩm. Những thứ đó trở thành quan trọng vì chúng luôn 
được tìm kiếm cho nhu cầu tiêu thụ của tứ đại. 


Hỏi: Thế nào là thay đổi? 
Đáp: Tứ đại không chấp thủ: Bị thay đổi nhỏ thì tạo ra 
thiên tai: Động đất, sóng thần, lốc xoáy, hỏa hoạn,... thay 
đổi lớn thì lớn như thời kỳ kiếp hoại. 
Tứ đại có chấp thủ: Thay đổi nhỏ thì sinh cảm sốt, trúng 
gió, phù nề, đau nhức,... thay đổi lớn thì dẫn đến tử vong. 
Tứ đại bất thường như vậy nên không có gì là bền vững. 


7. Tứ đại có thể phân và không thể phân: 

Đất-nước-lửa-gió có những đặc tính riêng biệt của nó. 
Đó là tính có thể phân biệt. Nó luôn cùng hiện hữu trong 
mỗi nhóm sắc pháp dù là hạt sắc nhỏ nhất cũng đủ tám 
yếu tố. Đó là tính không thể phân ly của tứ đại. 


8. Về sự giống và khác nhau: 
„Đất và nước có một tính giống nhau đó là tính nặng; 
‹_ Lửa và gió có một tính giống nhau là tính nhẹ. 

9. Tứ đại bên trong và bên ngoài: 
‹- Tứ đại bên trong là nơi cho thức nương vào mà sinh 
lên, được thể hiện qua các oai nghi, cử chỉ, biểu hiện 
trên thân. 


264 


‹- Tứ đại bên ngoài thì ngược lại: Hoàn toàn vô thức, vô 
tr1, vô giác. 
10. Sự Vô tri: 
Tứ đại là vô tri: Đất không biết ta là đất, ta là nền tảng 
cho nước, lửa, gió,... Ba đại còn lại cũng vậy. 


Khi tác ý tứ ẵqI theo 1o cách đã nói trên, các đại chủng sẽ 
trở nên rõ rệt đối với thiển sinh. Khi được tác ý như vậy 
nhiều lần thì cận hành định sẽ khởi lân. 


Hỏi: Những øì là lợi ích của pháp thiền phân tích tứ đại? 
Đáp: Thiền sinh chuyên tâm hành thiền tứ đại thì vị ấy sẽ: 
‹_ An trú trong không và bỏ cái tưởng về chúng sinh; 

‹ Không nuôi những tưởng tượng lệch lạc như thú dữ, 

ma qưỷ,... 

‹_ Nhiếp phục sợ hãi và khiếp đảm; 

- Nhiếp phục ưa và chán; 

-_ Như một người có trí tuệ lớn; 

‹ Chứng Niết Bàn trong hiện tại, nếu không thì cũng 

tái sinh về một cõi lành. 
Hỏi: Thế nào là an trú trong không và bỏ cái tưởng về chúng sinh? 
Đáp: Trú không là cái tuệ thấy rõ cái thân này là tứ đại chứ 
không phải là ta. Nó đến và đi theo quy luật của nó. Xưa 
nay ta nhận nhầm nó là ta, là người, là chúng sinh. Khi 
hành thiền tứ đại rồi, mới nhận ra sự thật là không có cái 
ta nào cả, cũng chẳng có người nào, chúng sinh nào cả, 
mà chi có tứ đại đang vận hành, khi hợp, khi tan, khi tụ, 


265 


khi tán mà thôi. Đó chính là an trú trong không. Bỏ cái 
tưởng về chúng sinh. 


Hồi: Thế nào là không nuôi dưỡng tưởng về thú dữ, ma quỷ? 
Đáp: Người có tính nhút nhát, khi ở một mình nơi vắng vẻ 
hay trong đêm tối thì thường hay nghĩ tưởng đến ma quỷ, 
thú dữ rồi sinh tâm sợ hãi, khiếp đảm. 

Một thiền sinh đã thực hành thiền tứ đại rồi thì sẽ thấy 
mọi chúng sinh cũng chi là sự vận hành của tứ đại. Về 
hình tướng thì khác nhau, nhưng bản chất tột cùng thì 
cũng chỉ là tứ đại như nhau mà thôi, nên không có gì phải 
sợ. Vì không sợ nên tâm không tưởng tượng ra những 
cảnh kinh dị nữa. 

Hỏi: Thế nào là nhiếp phục sợ hãi và khiếp đàm? 

Đáp: Do mình tưởng cái thân tứ đại này là ta nên đã lo 
lắng, chăm sóc và bảo vệ nó quá mức. Dù không có sự 
nguy hại nào thì mình cũng tưởng tượng ra, rồi tìm cách 
bảo vệ cho cái thân khỏi nguy hiểm. 

Khi hiểu ra sự thật không có cái thân nào của ta, mà chỉ 
có cái tứ đại thôi thì mình cũng đỡ phải lo lắng cho nó. 
Ngay cả khi cái chết xảy đến cũng không đáng sợ vì tứ đại 
trở về tứ đại là lẽ thường tình không tránh khỏi. 


Hỏi: Thế nào là nhiếp phục ưa và chán? 
Đáp: Khi chưa hành thiền tứ đại thì còn bị chi phối bởi 
những trần cảnh bên trong và bên ngoài: có cái đẹp đáng 
ưa, có cái xấu đáng chán. 

Nhưng khi hành thiền tứ đại thì sẽ thấy được bản chất 


266 


tất cả mọi sự vật chỉ là tứ đại. Hình thức bên ngoài chỉ là 
cái vỏ bọc ẩn chứa bên trong chẳng có gì khác nhau. Ví dụ: 
Hình thức bên ngoài thì có người đẹp, người xấu. Nhưng 
phân chứa trong bụng thì đều thối như nhau. 

Người hành thiền tứ đại sẽ bình thản, tự tại trước cái 
đẹp và xấu, nên không có gì đáng ưa, cũng không có gì 
đáng chán. 


Hỏi: Thế nào là như một người có trí tuệ lớn? 

Đáp: Khi chưa hành thiền tứ đại thì người ta thường bị cái 
tưởng tri sai lầm cho rằng tứ đại là ta, là người, là chúng 
sinh, là vạn vật, nên có sự phân biệt hơn-thua, cao-thấp, 
tốt-xấu, yêu-ghét. Thấy cái gì đẹp thì thích thú, si mê, 
tham đắm. Thấy cái gì xấu thì chán ghét, ghê sợ, khinh 
thường. Vì hướng theo ngoại cảnh mà tâm trạng luôn lo 
lắng, bất an và mệt mỏi. 

Khi đã hiểu ra tất cả chỉ là tứ đại, từ thân thể chúng 
sinh hữu tình cho đến vạn vật vô tri, thì đó là một sự hiểu 
biết lớn, trí tuệ lớn, là tri kiến thù thắng. Vì không nhìn 
vạn vật bằng vẻ bề ngoài phù phiếm, mà dùng trí tuệ để 
quán sát sự thật của thân thể bên trong, bên ngoài và vạn 
vật và thấy rõ bản chất của nó là giả tạm, rỗng không, vô 
nghĩa, không giống như những øì mình thấy bằng mắt 
thường và bằng sự tưởng tri sai lầm, lệch lạc. 

Vì vậy, người thực hành thiền tứ đại sẽ là người có trí 
tuệ lớn và bậc thiền giả Thánh sư tử sẽ thường an trú 
trong đề mục thiền vĩ đại này. 


267 


PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH THIỀN ĐỊNH 
Tác giả: Sư Thanh Minh 
Trụ trì chùa Phúc Minh 
Địa chỉ: Thôn La Nguyễn, xã Minh Quang, 
huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
53 Tràng Thi - Hoàn Kiểm - Hà Nội 


ĐT: (024) 37822845 
Email: nhaxuatbantongiao@gmail.com 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Giám đốc: Ths. Nguyễn Hữu Có 
Chịu trách nhiệm nội dung: 
Q. Tổng biên tập: Lê Hồng Sơn 
Biên tập: Vũ Văn Hiếu 
Đơn vị liên kết: Ông Nguyễn Vương Anh, 
663 Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, 
thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. 
Số lượng in: 1ooo bản, Khổ: 13 x 21 cm 


In tại: Công ty TNHH In Thành Trung, 
Số7/ lô 7, Đô thị 1, phường Trần Hưng Đạo, 
thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. 
Số ĐKXB: 4435-2021/CXBIPH/O5-115/TG 
Mã ISBN: 978-6O4-61-81O6-4 
QĐÐXB: s26/QÐ-NXBTG ngày o6 tháng 12 năm 2021 


In xong và nộp lưu chiểu quý IV năm 2O21 


